QUYÊN “CHÍN” 


(Navaka-Nipafa) 


H 


Về Bản Dịch AN 


- Bản dịch Việt này dựa vào phiên bản Pali-Anh của nhà sư Tỳ Kheo Bồ- 
Đề (BhikkhU Bodlhi, đại trưởng lão, học giả, dịch giả uyên bác, nhà từ thiện). 
Có nhiều chỗ tham chiếu với bản dịch của nhà sư Ajahn Sujato. 


- Để quý vị hình dung nhanh: Bộ Kinh AN này gồm có 1¡ QUYỀN 
(nipara) được đặt tên lần lượt là QUYỀN “MỘT” cho đến QUYỀN “MUỜI 
MỘT”, trong đó “Một”... vừa là tên của QUYỀN kinh (nói về một điều, một 
pháp, một người ...) vừa là số fh của QUYỀN kinh. Mỗi QUYỀN lại có 
nhiều NHÓM kinh (vagga, phẩm), toàn bộ kinh AN này có 180 NHÓM kinh. 
Các QUYỀN I, 2 và 11 đơn giản đánh số các NHÓM kinh từ I đến cuối. Các 
Quyền 3-70 thì gom các NHÓM kinh vào những PHẨÂN “Năm Mươi Kinh” 
(Đầu Tiên... Thứ Tư) và có QUYỀN có thêm PHẨN “Năm Mươi Kinh 
Thêm” ở cuỗi. 

- Các giải thích trong ngoặc tròn (...) là của người dịch, chỉ để làm rõ 


thêm nghĩa theo tiếng Việt của câu hay chữ chỗ đó. 


- Các giải thích, diễn dịch trong ngoặc vuông [...] có trong kinh và trong 
cả phần chú-thích cuối sách là của thầy Tỳ Kheo Bồ-Đề (có chỗ ghi luôn 
[TKBĐI). 


- Các chú-giải của các luận giảng kinh điển (như Mp, Mp-t, Patis ...) thì 
đã được ghi rõ ngay đầu câu. 


- Trong phần chú-thích có chỉ dẫn các kinh chỉ ghi số như 3:101, 7:215 
thì có nghĩa nó thuộc bộ kinh AN này; vì nếu thuộc bộ kinh khác thì đã ghi rõ 
là SN, MN, hay DN... trước số kinh rồi. Và các số đầu như 3 và 7 chính là 
số QUYỀN 3 và 7 (tức là: Quyền AN 3 kinh 101, AN 7 kinh 215). 


- Một số chữ Hán-Việt đã được quen dùng bởi các Phật tử Việt Nam thì 
được người dịch mở ngoặc ghi thêm, ví dụ: sự tạo-tác cỗ ý (hành), những 
hiện-tượng (các pháp), nhận-thức (tưởng), sáu cơ-sở cảm-nhận (sáu xứ)... 

+ Lời nhắn gửi của người dịch: người tu học nên lần lượt đọc hết những 
lời dạy của Phật!, vì làm vậy cũng không mấy khó khăn. Ví dụ trong bộ kinh 
AN này, mỗi ngày dành ít thời gian đọc một số NHÓM bài kinh, thì trong 


một số ít ngày quý vị sẽ đọc hết một PHẢN, rồi một QUYÉN, rồi sẽ hết Bộ 
Kinh. Số kinh tóm-lược theo một mẫu-kinh là rất nhiều, nhưng quý vị chỉ cần 
đọc lướt qua. Bản dịch là bằng //ếng Việt phổ thông nên ai cũng có thể đọc 
hiểu được (và lời nói của Phật là rõ ràng từng câu chữ). Đọc qua các kinh quý 
vị sẽ có được cách-nhìn rộng mở hơn mà sâu sắc và đúng đắn hơn về đạo 
Phật, hiểu đúng giáo lý đích thực và lý tưởng của Phật để tu hành. Và chắc 
chắn tâm sẽ dần đồ về, nghiêng về, và ngã về hướng buông bỏ giải thoát của 
đạo Phật. 


- Do bộ kinh có 17 QUYỀN khác nhau nên quý vị có thể chọn bất kỳ 
QUYÊN nào đề đọc. Nhưng nếu không ưu tiên hay cần đọc những chủ-đề nào 
trước, quý vị nên đọc theo thứ tự từ đầu tới cuối, như cách đã từng đọc một 


tiểu thuyết hay sách giáo khoa vậy. 


+ Nên đọc một bài kinh từ đầu đến cuối đề nắm được nghĩa chính của 
kinh, ngay cả khi có chữ nào khó hiểu. (Hầu hết lời các kinh là đơn giản, tự 
rõ nghĩa nên không cần đọc những chú-thích). ĐỪNG LO ĐỌC NHỮNG 
CHÚ-THÍCH. Vì nếu cứ dừng lại để tra chú-thích thì người đọc có thể bị lạc 
khỏi ý chính của bài kinh, do tâm trí chúng ta hay chuyền nhảy qua các chủ 
đề và liên tưởng khác khi đọc các chú-giải này nọ. Nếu có câu nào, chữ nào, 
hay thuật ngữ nào khó hiểu thì sau khi đọc mới nên tra các chú-thích đề hiểu. 
Còn nếu đã hiểu dễ dàng thì đơn giản đừng đọc những chú-giải, vì đa phân 
những chú-giải chỉ là những diễn dịch và giải thích của các giảng luận 
sau kinh. 

Cuối cùng, là phước lành lớn lao nhất trong muôn vàn kiếp, người dịch đã 
gặp gỡ và hưởng dụng đại công trình dịch thuật tận tâm, tỉ mỉ và trọn vẹn 
nhất từ xưa đến nay của Ngài Tỳ Kheo Bồ-Đề từ Tạng Kinh Päli, dựa vào đó 
dịch các bộ kinh ra tiếng Việt phổ thông. Mãi mãi biết ơn công đức như thái 
dương của thầy. 


Nhà Bè, mùa mưa 2019 (PL 2564) 


(hoàn chỉnh và in cuối năm thảm dịch Covids 2021) 


MỤC LỤC 


Võ Biii DIOHLẨNN se aneaatsuslbildkbietblgkdosalndbuintbahbrdketidte ii 
[Năm Mươi Kinh Đầu]........................-- - + SE se SE SE ke EEEEESEkEkrkrkereei l 
)Jz14 (8£ 4;P.0.Il; c0 GP TỶ“... hố l 
TL 1á xa dộnodhbRbisldeatbezbiodliaGdeallidteidedi l 
TK Na  H ŸỶŸỶ-ỶŸa.=e 3 
CÁ, ). .ị AI ANG Thìn ng TRỢ NV Vì DỰ THỌ) ỢNG SN 4 
ĐINH ki 0 c0 dang n21seanosoddeae 8 
D0001 NH0 171000 TT và dán xi boot 0G VeoatnioCiisoitooske 12 

1 7190) 16% TỶ nẽớnớố ốc 7000 000v 7 0Ÿ 14 

£ lì JUỚN 3. 10 00 TỐ táo b0 G00 bagddibaodngikiddoskdgiasbisvliatodbuiioibae 18 
D00 cá 4602 nibikii8xelsddittaswadidsdbilakesdbe 19 
T117 L1 21v ct6026se0beeniodlosoweagoet 20 
TÔ (TÚ) hông TNHIE TĨNH ÍH” táa daidkatindiidic0ALda.46660611106ãde 20 
NHÓM 2. TIỀNG GÂM SƯ TỬ.............................------5cscscsersccscrsee 21 
T (1T b2 1T dd dil dai blaiugiekiebialddlaalookkudi XI 
TC lv 6c 00c aadaddddẻe 24 
li] 19 7.7 0/00 0V \0ÔÔỞÔ00 ÔỐốốốố 0 007 37 
TH in Hi diiadsde 30 
KUTĐ9T (7đ. 0), T0 TT ốm in 31 
Tổ lì Nhu NHẬT TH cuoi bit bcc 0d bsandbieesbaoosdbai 31 
‡7 (j Những Giá ĐỊND coxidaokidiikiiaseeodialiclapsssdkieseesdal 32 


Thi (0) 1 1009Ử Ễ TẾ bá 66ágsixoae thổ tag0400081003inïA140446020x1xtc0attciolbilsiGs0asieidsebk K8; 


19 (9) Những Thiên ThiâM................................. 5 ST. HH. 35 


20 (10) Bà-la-môn WV6@ÏI14.....................................- G GB TS S3 Ỳ kh ng ki 37 
NHÓM 3. NHỮNG CÔI CHỦNG SINH succscoeeisianuoda 40 
Z7) 0000777 00000107001 gi ai na ao cdgi020202eiiscisaean 40 
22 (2) Ngựa Non Chưa Thuần Húóa........................ 55 Set k Ertsrsrerkrreea 4I 
m1 77/7 Ÿ Gel eaedieboglhassiftideioskeaebaedvonbintsgbiekiiobagbsiid 41 
c0) 10/00/9 0 n1 TIỀN g2 dxoxevwgelraoaabaetkdlGiesykdbagkaloagyeolooase 42 
TH are nnnebssasaasesaa 43 
TH Làng n6 nhà khh to ngletooasisetlilosbendesiseeraed 44 
27 (7) Sự Thù OÂH (Ï)...ceke 0A ngu 0100410 112441218.00 46 
” 1611. ý ' lì ME TÔ N0 0 0 9 v0 48 
HH v2 62a xeoayeeke 48 
8/11 4 JẺ TY NT TẾ 00 V1 000 0/00/0ï 49 
31 (11) Sự Chấm Dứt Tiến Dâm .........................- 2-5252 Secc2Eceszkerrsrsee 50 
NI 11111 ca eegcdussaidiekdbabdaddebei 50 
$2 (T) Những Sự An TH (ÌÌ-iccccsckb kia ng HH 00 Q.2 gang 50 
33 (2) Những Sự An Trú (2)........................-----cccccctr tk 32 
Vô) có: TẾ NN NơNA NGON 6 ổn in 56 
TT 0 n6sgaihetaaaeeesdeeesal 60 
36 (5) Jhãna (Tầng thiên định).................. - + 5c S65 ềE+ESEEEEEEEEkrkerrkees 64 
TL gà nàn nà gay 266038 0àxsdosleSosssalselöetbausbbsoexdeasstkagdt 68 
36 (7) Những Bà-Ïq-IHHÔïH .............................. ST nh rrrệt 70 
39 (8) Những Thiên Thiận................................ 5 chen HH. 73 


lIP (0711101007 KUYE FiöI HH (a6 cá Giang Gubasà(Gnageod6idbAo6icsdodosasae 75 


VI 


l0: 00/1 1117 02x20 i6ccás 260316 v0igtÁ4o36ci324616naus6uibicsoee 78 
KHNT 5 GIÚÌNG NHÀ TT gbaaadaaesevaveoallGiceaddsaeasad 89 
x6; TÌỚớỚớớợGớẽa Ca 6 CÔ. 80 
SN HN | HN HN an iniiicie tao dnoioibitbii6g02u0ốl0dittnksom 92 
đ' (Tị Hằng THẾ THÊ cong dd HD 2i gi ha ng Ga GÀ d¡.QUˆngGuS bac gu AB 0, 93 
45 (4) Về Cả Hai Phương Diệt ........................ 5-52-5252 SE +EszEcrerkerrersee 94 
46 (5) Có Thể Trực Tiếp Nhìn Thấy Được (I)...........................-.-------- 96 
47 (6) Có Thể Trực Tiếp Nhìn Thấy Được (2)........................-.------------ 96 
đa xeaennoatebosotbeoaieedbbteedngednlasbesgi 97 
49 (8) Bát Niết-Bàn.......................... Ác ST T221 11211121 reu 97 
50 (9) Về Một Phương Diện Đó............................ 5S tt trreret 97 
51 (10) Ngay Trong Kiếp Này.........................-- 5-5-5 t ESEEEEEEEE tri 97 
[Năm Mươi Kinh Thứ Ha] ............................- -. - 5 5555 *++++s‡s++ssss+++sss2 99 
TT 11111120 eaueaevdeaseiddioeadeabdaessi 99 
Ñ (ấu in TH ÌN NT cua dán nu 2 tong d6 tia Gh! HỆ SG G3 gu 2cGQdbisondu 99 
“000 Là TƯ ỚớƠỚớớ Ca Số Cố 99 

- TP 46/1 ốớ ớớ mm... ốc 100 
ñh Lối Su Bế TT eaauandoi hi nh ha k(ec ecbSetuakGbsobsokoiiliestek 100 
56 (5) Sự Không Sợ Hãi (])........................---2-©22: ©7522 Scxescxesrrrerrrerrrea 100 
57 (6) Sự Không Sợ Hãi (2)........................-- 2-55 S7SScccEtcEEerkrrkrreerred 100 
nh 71271 TH 6e taeeabsobsGdodkesdaboadesopaeud 100 
59 (8) Sự Tĩnh Lặng (2).......................-----5+55c2csS2scSExCSEksrkrrrrrrrrerrvea 100 
60 (9) Sự Chấm: Dútf....................... - + 5+ St E SE 12112111121111.1E 1111 yee 100 


61 (10) Sự Chấm Dứt Tiến Dâẫh ...........................- - 252525 cEszxeresrsee 101 


VIHI 


B2 ỮT) Di Thế tà Không THỂ... cibc K60 0xx 00G t0si14xeo 101 
NHÓM 2. (BÓN) NÊN TẢNG CHÁNH NIỆM (7# niệm xứ) ....... 102 
2P J1 TỶ ợẽớỚớẽnợ ợ vxỶẽ...ẽ ốc A6 co 6 sa hon 102 
64 (2) (Năm) Chướng Nggi......................... 5-55 S2s S2 SEsrrrrerrrerrvea 102 
65 (3) (Năm) Khoái Lạc Giác (HA ......................... ... 5-5 5-5 S5 se 103 
66 (4) (Năm) Uẫh............................. 5 5c Sc. TH TH 1101212111 cree 103 
67 (5) (Năm) Gông Cùm Thấp Hơï...........................--5-55+©522c<ccxccsecrce 103 
68 (6) (Năm) Nơi Đắt............................- 5252 S+ 2t E2 21211211021. cree 104 
69 (7) (Năm) Sự Keo Kiệt......................... 5c 552cc SE. 104 
70 (ã) (Năm) Gông Chim Co THƠ... coi, 104 
71 (9) (Năm) Sự Cần Cỗi của Tân ...........................-----©22©7s5++csecccccee 104 
#ó (I0) VÔ] ñW Triệt E HỮN cu cchá Góc Qáagk Go sslx nggokt00 0260 6s621460645 105 


NHÓM 3. NHỮNG SỰ PHẦN ĐẦU ĐỨNG ĐẮN (7# chánh cần) 


CC ỐC CO CỐ CC NGÔ CC DU TẾT VY 106 
1840 xý Và: TRỢ ĐT TÔ n  r h 0 Nn VY 106 
74 (2)—82 (10) (Năm) Chướng INgại ............................--5ccccccccccee 107 

NHÓM 4. NHỮNG CƠ SỞ THÂN THÔNG (T# :hẩn túc) .......... 107 
"`. `3... ae 107 
84 (2)—92 (10) Những Chướng Ngại .................................- -. c7 S- << << 108 

NHÓM 5. NHÓM “THAM” LẶP LẠI & TÓM LƯỢC................. 108 
TT TH. TT TT -—ẴẶS- ằ 108 
` N  NNGGhUh CO TU CỐ Uh CỦ  HI  . 108 
E.-= ..A <4... ..-ẽằ5ẽốjẽ SG. ẰKÑKnằố: sẽ 109 


1X 


2 E3 - 

BANG VIET W0". ốốốốốẽốẽố ẽ an c. 111 
Z Z 

CHU THỊÍCH 99000 00900000006000606000000000606000606090006060006060090606060960006060006060606060606060606060606606060666666 115 


Kính Lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác! 


[Năm Mươi Kinh Đầu] 


NHÓM 1 
CHÁNH GIÁC 


1 (1) Chánh Giác 132! 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn (của thái tử) Jeta, trong Tịnh Xá (được cúng 
dường bởi gia chủ) Cấp Cô Độc (Anãthapindika). Ở đó, đức Thế Tôn đã 
nói với các Tỳ kheo: “Này các Tỳ kheo!” 


“Dạ, thưa Thế Tôn!”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“Này các Tỳ kheo, những du sĩ các giáo phái khác (ngoài đạo) có thể 
hỏi các thầy: “Này các bạn, cái gì là nguyên-nhân cận kề cho sự tu tập 
những phần trợ giúp dẫn tới sự giác-ngộ?? Nếu các thầy được hỏi như vậy, 
các thầy sẽ trả lời họ ra sao?” 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con đều bắt rễ từ đức Thế 
Tôn, được hướng dẫn bởi đức Thế Tôn, có sự nương dựa vào đức Thế 
Tôn. Sẽ tốt lành nếu Thế Tôn làm rõ ý nghĩa của điều này. Sau khi nghe 
được từ đức Thế Tôn, các Tỳ kheo sẽ ghi nhớ nó.” 

“Vậy hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng, ta sẽ nói.” 

“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 

“Này các Tỳ kheo, nếu những du sĩ giáo phái khác có hỏi các thầy: 
“Này các bạn, cái gì là nguyên-nhân cận kề cho sự tu tập những phần trợ 
giúp dẫn đến sự giác-ngộ?? Khi các thầy được hỏi như vậy, các thầy sẽ trả 
lời họ như sau: 


2 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


(1) ““Này các bạn, ở đây, một Tỳ kheo có những đạo hữu tốt, đồng 
môn tốt, đồng đạo tốt. Đây là nguyên-nhân cận kề thứ nhất cho sự tu tập 
những phân trợ giúp dẫn đến sự giác-ngộ. 


(2) ““Lại nữa, này các bạn, một Tỳ kheo là có giới-hạnh; người đó 
sống được kiềm chế trong Pãtimokkha [Giới Bồn Tỳ kheo], có được đức- 
hạnh và nơi nương-tựa tốt, nhìn thấy sự nguy-hại trong từng lỗi nhỏ nhất. 
Sau khi đã thụ nhận những giới-luật tu hành, người đó tu tập theo những 


điều luật đó. Đây là nguyên-nhân cận kề thứ hai ... 


(3) ““Lại nữa, này các bạn, một Tỳ kheo, nếu muốn thì không khó 
khăn hay rắc rối gì, có thể nghe những sự đàm đạo liên quan tới đời sống 
thanh bần đưa đến sự mở rộng cái tâm, đó là, sự đàm đạo về sự ít tham- 
muốn (thiểu dục), về sự biết hài-lòng (với mọi thứ có được; tri túc), về sự 
sống tách-ly (ân dật, lánh trần), về sự không bị trói-buộc [với người này 
người nọ], về sự phát khởi nỗ-lực (tinh tắn), về giới-hạnh, về sự định-tâm, 
về trí-tuệ, về sự giải-thoát, về trí-biết và tầm-nhìn của sự giải-thoát. Đây là 


nguyên-nhân cận kề thứ ba... 


(4) ““Lại nữa, này các bạn, một Tỳ kheo đã phát khởi nỗ-lực (tinh 
tấn) để dẹp bỏ những phẩm chất bất thiện và tích tạo những phẩm chất 
thiện lành; người đó là mạnh mẽ, vững vàng trong sự cô-gắng, không lơ là 
bồn-phận tu dưỡng những phẩm chất thiện lành. Đây là nguyên-nhân cận 
kề thứ tư... 


(S) ““Lại nữa, này các bạn, một Tỳ kheo là có trí; người đó có được 
trí-tuệ vốn nhận biết được sự khởi-sinh và sự biến-diệt (của mọi sự), (loại 
trí-tuệ) đó là thánh thiện và mang tính thâm nhập và dẫn tới sự hoàn toàn 
diệt-khô. Đây là nguyên-nhân cận kề thứ năm cho sự tu tập những phần 


trợ giúp dẫn đến sự giác-ngộ.” 


“Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo (1) có những đạo hữu tốt, đồng 
môn tốt, đồng đạo tốt, thì có thê trông đợi người đó sẽ (2) là có giới-hạnh; 
người đó sống được kiềm chế trong Pãtimokkha ... người đó tu tập theo 
những điều luật đó. 


s3 


“Khi một Tỳ kheo có những đạo hữu tốt, đồng môn tốt, đồng đạo tốt, 
thì có thể trông đợi người đó sẽ, (3) nếu muốn thì không khó khăn hay rắc 
rỗi gì, có thể nghe những sự đàm đạo liên quan tới đời sống thanh bần đưa 
đến sự mở rộng cái tâm, đó là, sự đàm đạo về sự ít tham-muốn (thiểu dục) 


... VỆ trí-biêt và tâm-nhìn của sự giải-thoát. 


“Khi một Tỳ kheo có những đạo hữu tốt, đồng môn tốt, đồng đạo tốt, 
thì có thể trông đợi người đó sẽ (4) phát khởi nỗ-lực (tinh tấn) để dẹp bỏ 
những phẩm chất bắt thiện và tích tạo những phẩm chất thiện lành; người 
đó là mạnh mẽ, vững vàng trong sự cố-gắng, không lơ là bồn-phận tu 
dưỡng những phẩm chất thiện lành. 


“Khi một Tỳ kheo có những đạo hữu tốt, đồng môn tốt, đồng đạo tốt, 
thì có thể trông đợi người đó sẽ (5) là có trí; người đó có được trí-tuệ vốn 
nhận biết được sự khởi-sinh và sự biến-diệt (của mọi sự), (loại trí-tuệ) đó 


là thánh thiện và mang tính thâm nhập và dẫn tới sự hoàn toàn diệt-khô. 


“Sau khi đã dựa bản thân mình trên năm điều nảy, Tỳ kheo đó nên tu 
tập thêm bốn điều nữa. Bốn đó là gì? (6) [Sự nhận-thức vẻ] sự không hấp- 
dẫn nên được tu tập để đẹp bỏ tham-dục (tham). (7) Tâm-từ nên được tu 
tập để đẹp bỏ sự ác-ý (sân). (8) Sự chánh-niệm về hơi-thở nên được tu tập 
để cắt bỏ những ý-nghĩ này nọ (tầm). (9) Sự nhận-thức về sự vô-thường 
nên được tu tập để xóa bỏ sự tự-ta (ngã mạn).!322 Khi một người nhận thức 
sự vô-thường thì sự nhận-thức về sự vô-ngã được ôn định.!83 Một người 
nhận thức sự vô-ngã thì xóa bỏ sự tự-ta (ngã mạn), [đó chính là] Niết-bàn 


ngay trong kiếp này.” 


2 (2) Sự Trợ Giúp !8“° 


Lúc đó có một Tỳ kheo đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế 


Tôn, ngôi xuông một bên, và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “được trang bị bằng những sự trợ 
giúp, được trang bị bằng những sự trợ giúp”. Theo cách nào một Tỳ kheo 


được trạng bị bằng những sự trợ giúp?”1325 


4* Bộ Kinh Tăng Chỉ— QUYỀN 9 


(1) “Này Tỳ kheo, nếu được trợ giúp bằng “niềm-tin°, một Tỳ kheo sẽ 
đẹp bỏ những điều bất thiện và tu dưỡng những điều thiện lành; những 
điều bất thiện thực sự được đẹp bỏ bởi người đó. (2) Nếu được trợ giúp 
bằng “cảm-nhận biết xấu-hỗ về mặt đạo đức"... (3)... được trợ giúp bởi 
“sự biết sợ-hãi về mặt đạo đức”... (4)... được trợ giúp bởi “sự nỗ-lực” 
(tinh tấn)... (5)... được trợ giúp bởi “trí-tuệ”, một Tỳ kheo sẽ đẹp bỏ 
những điều bất thiện và tu dưỡng những điều thiện lành; những điều bất 
thiện thực sự được đẹp bỏ bởi người đó.!??° Một Tỳ kheo đã dẹp bỏ và đã 
khéo dẹp bỏ những điều bắt thiện là sau khi người đó đã dẹp bỏ chúng 


bằng cách nhìn thấy chúng bằng trí-tuệ thánh thiện. !827 


“Sau khi đã dựa bản thân mình trên năm điều đó, một Tỳ kheo nên 
nương dựa vào bốn điều.!#® Bốn đó là gì? Ở đây, (6) sau khi suy xét, có 
những thứ một Tỳ kheo sử-dụng; (7) sau khi suy xét, có những thứ người 
đó kiên nhẫn chịu-đựng: (§) sau khi suy xét, có những thứ người đó tránh- 
né; và (9) sau khi suy xét, có những thứ người đó xua-tan (giải tán, phá 
bỏ). 

“Này Tỳ kheo, chính theo cách này một Tỳ kheo được trang bị bằng 


những sự trợ-giúp.” 


3 (3) Meghiya 13? 

Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Cãlikã, 
trên Núi Cãlikã.!'° Bấy giờ có Ngài Meghiya là thị giả hầu cận của đức 
Thế Tôn cũng đang ở đó. Lúc đó thầy ấy đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ 
đức Thế Tôn, đứng qua một bên, và thưa: 

“Thưa Thế Tôn, con muốn vô làng Jantu [Jantugama] để khất thực.” 

“Này Meghiya, thầy có thê tùy tiện làm vậy.” 

Rồi, vào buổi sáng, thầy Meghiya mặc y phục, mang theo bình bát và 
cà sa, đi vô làng Jantu để khất thực. Sau khi đã đi khất thực trong làng 


Jantu, sau khi trở về sau một vòng khất thực, sau khi ăn trưa, thầy ấy đi 


=) 


đến chỗ bờ sông Kimikälã. Trong khi đang bước đi và dạo mát dọc bờ 
sông River, thầy Meghiya đã nhìn thấy một vườn xoài đẹp mắt và đáng 
thích. Điều này xảy đến với thầy ấy: “Vườn xoài này thật sự là đẹp mắt và 
đáng thích, thích hợp cho sự chuyên-cần tu (tinh cần) đối với một người 
họ tộc đang ý định chuyên-cần tu (thiền tập). Nếu đức Thế Tôn cho phép 


ta, ta sẽ quay trở lại vườn xoài này đê chuyên-cân tu.” 


Rồi thầy Meghiya đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi 


xuông một bên, và thưa: 


“Ti hây Meghiya kể lại với Phật toàn bộ sự việc từ lúc đi khất thực cho 
đến lúc gặp vườn xoài... và tiếp fục:] ... Vậy nêu đức Thế Tôn cho phép 
con, con sẽ quay lại vườn xoài đó đề chuyên-cần tu.” 


“Này Meghiya, giờ chúng ta đang ở một mình, hãy đợi đến khi có Tỳ 


kheo khác đến cùng.”!#3! 


Lần thứ hai thầy Meghiya thưa với đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, đối 
với đức Thế Tôn thì không còn gì để làm thêm nữa và không [cần] làm 
thêm những điều đã được làm xong.!#3? Nhưng, thưa Thế Tôn, con thì còn 
những điều phải được làm và [cần] làm thêm những điều đã làm. Nếu đức 


Thê Tôn cho phép con, con sẽ quay lại vườn xoài đó đê chuyên-cân tu.” 


“Này Meghiya, giờ chúng ta đang ở một mình, hãy đợi đến khi có Tỳ 
kheo khác đến cùng.” 


Lần thứ ba thầy Meghiya lại thưa với đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, 
đối với đức Thế Tôn thì không còn gì để làm thêm nữa và không [cần] 
làm thêm những điều đã được làm xong. Nhưng, thưa Thế Tôn, con thì 
còn những điều phải được làm và [cần] làm thêm những điều đã làm. Nếu 
đức Thế Tôn cho phép con, con sẽ quay lại vườn xoài đó để chuyên-cần 


” 


tu. 


“Này Meghiya, do thầy cứ nói về sự chuyên-cần tu nên ta có thể nói 
gì được với thầy bây giờ? Thôi thầy cứ tùy tiện mà đi.” 


Rồi thầy Meghiya đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kính lễ đức Thế Tôn, đi 


6 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


vòng ra giữ đức Thế Tôn ở hướng bên phải mình, và đi tới chỗ vườn xoài 
đó. Thầy ấy vô vườn xoài và ngồi xuống dưới một gốc cây để trú qua 
ngày. Rồi, trong khi thầy Meghiya đang trú trong vườn xoài đó, ba loại ý- 
nghĩ xấu ác bất thiện cứ đều đặn xảy đến với thầy ấy: những ý nghĩ tham- 
dục, những ý nghĩ ác-ý, và những ý nghĩ làm-hại. Rồi thầy ấy nghĩ: “Điều 
này thực là đáng ngạc nhiên và sững sờ! Ta đã vì niềm-tin từ bỏ đời sống 
tại gia để đi vào đời sông xuất gia tu hành, nhưng ta vẫn còn bị đeo đuôi 
bởi ba loại ý-nghĩ xấu ác bất thiện này: những ý nghĩ tham-dục, những ý 


nghĩ ác-ý, và những ý nghĩ làm-hại.”!833 


Rồi thầy Meghiya đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi 


xuông một bên, và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, trong khi con đang trú trong vườn xoài đó, ba loại ý- 
nghĩ xấu ác bất thiện cứ thường xuyên xảy đến với con: những ý nghĩ 
tham-dục, những ý nghĩ ác-ý, và những ý nghĩ làm-hại. Rồi con nghĩ: 
“Điều nảy thực là đáng ngạc nhiên và sững sờ! Con đã vì niềm-tin từ bỏ 
đời sống tại gia đề đi vào đời sống xuất gia tu hành, nhưng con vẫn còn bị 
đeo đuôi bởi ba loại ý-nghĩ xấu ác bất thiện này: những ý nghĩ tham-dục, 


những ý nghĩ ác-ý, và những ý nghĩ làm-hại.”” 


“Này Meghiya, trong khi sự giải-thoát của tâm chưa được chín muỗi, 
có năm điều sẽ dẫn tới sự chín muồi của nó. !#3 Năm đó là gì? 

(1) “Ở đây, này Meghiya, một Tỳ kheo có những đạo hữu tốt, đồng 
môn tốt, đồng đạo tốt. Trong khi sự giải-thoát của tâm chưa được chín 
muôi, đây là điều thứ nhất sẽ dẫn tới sự chín muỗi của nó. 

(2) “Lại nữa, một Tỳ kheo là có giới-hạnh; người đó sống được kiềm 
chế trong Pãtimokkha [Giới Bốn Tỳ kheo], có được đức-hạnh và nơi 
nương-tựa tốt, nhìn thấy sự nguy-hại trong từng lỗi nhỏ nhất. Sau khi đã 
thụ nhận những giới-luật tu hành, người đó tu tập theo những điều luật đó. 
Trong khi sự giải-thoát của tâm chưa được chín muôi, đây là điều thứ hai 
sẽ dẫn tới sự chín muỗi của nó. 


(3) “Lại nữa, một Tỳ kheo, nếu muốn thì không khó khăn hay rắc rối 


.7 


gì, có thể nghe những sự đàm đạo liên quan tới đời sống thanh bần đưa 
đến sự mở rộng cái tâm, đó là, sự đàm đạo về sự ít tham-muốn (thiểu dục), 
về sự biết hài-lòng (với mọi thứ có được; tri túc), vỀ sự sống tách-ly (ấn 
dật, lánh trần), về sự không bị trói-buộc [với người này người nọ], vỀ sự 
phát khởi nỗ-lực (tinh tấn), về giới-hạnh, về sự định-tâm, về trí-tuệ, về sự 
giải-thoát, về trí-biết và tầm-nhìn của sự giải-thoát. Trong khi sự giải- 
thoát của tâm chưa được chín muôi, đây là điều thứ tư sẽ dẫn tới sự chín 
muồi của nó. 

(4) “Lại nữa, một Tỳ kheo đã phát khởi nỗ-lực (tinh tấn) để đẹp bỏ 
những phẩm chất bắt thiện và tích tạo những phẩm chất thiện lành; người 
đó là mạnh mẽ, vững vàng trong sự cố-gắng, không lơ là bổn-phận tu 
dưỡng những phẩm chất thiện lành. Trong khi sự giải-thoát của tâm chưa 


được chín muôi, đây là điêu thứ năm sẽ dân tới sự chín muôi của nó. 


(5) “Lại nữa, này các bạn, một Tỳ kheo là có trí; người đó có được 
trí-tuệ vốn nhận biết được sự khởi-sinh và sự biến-diệt (của mọi sự), (loại 
trí-tuệ) đó là thánh thiện và mang tính thâm nhập và dẫn tới sự hoàn toàn 
diệt-khổ. Đây là nguyên-nhân cận kề thứ năm cho sự tu tập những phần 
trợ giúp dẫn đến sự giác-ngộ. Trong khi sự giải-thoát của tâm chưa được 
chín muồi, đây là điều thứ sáu sẽ dẫn tới sự chín muỗi của nó. 

“Này Meghiya, khi một Tỳ kheo (1) có những đạo hữu tốt, đồng môn 
tốt, đồng đạo tốt, thì có thể trông đợi người đó sẽ (2) là có giới-hạnh; 
người đó sống được kiềm chế trong Pãtimokkha ... người đó tu tập theo 
những điều luật đó. 


“Khi một Tỳ kheo có những đạo hữu tốt, đồng môn tốt, đồng đạo tốt, 
thì có thể trông đợi người đó sẽ, (3) nếu muốn thì không khó khăn hay rắc 
rỗi gì, có thể nghe những sự đàm đạo liên quan tới đời sống thanh bần đưa 
đến sự mở rộng cái tâm, đó là, sự đàm đạo về sự ít tham-muốn (thiểu dục) 


... VỆ trí-biêt và tâm-nhìn của sự giải-thoát. 


“Khi một Tỳ kheo có những đạo hữu tốt, đồng môn tốt, đồng đạo tốt, 
thì có thể trông đợi người đó sẽ (4) phát khởi nỗ-lực (tinh tấn) để dẹp bỏ 


§ * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


những phẩm chất bắt thiện và tích tạo những phẩm chất thiện lành; người 
đó là mạnh mẽ, vững vàng trong sự cố-gắng, không lơ là bổn-phận tu 
dưỡng những phẩm chất thiện lành. 


“Khi một Tỳ kheo có những đạo hữu tốt, đồng môn tốt, đồng đạo tốt, 
thì có thể trông đợi người đó sẽ (5) là có trí; người đó có được trí-tuệ vốn 
nhận biết được sự khởi-sinh và sự biến-diệt (của mọi sự), (loại trí-tuệ) đó 


là thánh thiện và mang tính thâm nhập và dẫn tới sự hoàn toàn diệt-khô. 


“Sau khi đã dựa bản thân mình trên năm điều này, Tỳ kheo đó nên tu 
tập thêm bốn điều nữa. Bốn đó là gì? (6) [Sự nhận-thức vẻ] sự không hấp- 
dẫn nên được tu tập để dẹp bỏ tham-dục (tham). (7) Tâm-từ nên được tu 
tập đề dẹp bỏ sự ác-ý (sân). (8) Sự chánh-niệm về hơi-thở nên được tu tập 
để cắt bỏ những ý-nghĩ này nọ (tầm). (9) Sự nhận-thức về sự vô-thường 
nên được tu tập đề xóa bỏ sự tự-ta (ngã mạn). Khi một người nhận thức sự 
vô-thường thì sự nhận-thức về sự vô-ngã được ồn định. Một người nhận 
thức sự vô-ngã thì xóa bỏ sự tự-ta (ngã mạn), [đó chính là] Niết-bàn ngay 


trong kiếp này.” 


4 (4) Nandaka '5Š 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Ieta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Bấy giờ, lúc đó có Ngài Nandaka 
đang chỉ dạy, khích lệ, tạo cảm hứng, và làm hoan hỷ những Tỳ kheo 
trong hội trường bằng một bài nói chuyện Giáo Pháp. Rồi, vào buổi cuối 
chiều, đức Thế Tôn ra khỏi chỗ ân cư và đi đến chỗ hội trường. Đức Thế 
Tôn đứng bên ngoài chờ đến khi cuộc bài pháp thoại kết thúc. Sau khi biết 
bài pháp thoại đã xong, đức Thế Tôn mới tằng hắng giọng và gõ trên chốt 
cửa. Các Tỳ kheo mở cửa cho đức Thế Tôn. Rồi đức Thế Tôn đi vô hội 
trường, ngồi xuống chỗ ngôi đã dọn sẵn cho mình, và nói với thầy Nan- 
daka: 


“Thầy mới ban cho các Tỳ kheo một bài giảng Giáo Pháp dài. Lưng 
ta bị đau khi ta đứng bên ngoài chờ cho đến lúc bài pháp thoại kết thúc.” 


.° 


Khi điều này được nói ra, thầy Nandaka, cảm thấy ngượng ngùng, 
thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, con không biết Thế Tôn đã đứng đợi ngoài cửa. Nếu 


con biệt con đã không nói lâu như vậy.” 


Rồi đức Thế Tôn, sau khi đã hiểu sự ngượng ngùng của thầy Nan- 


daka, mới nói với thây ây như vây: 


“Tốt, tốt, này Nandaka! Thật là đúng đắn (phù hợp) đối với những 
người họ tộc như các thầy đã vì niềm-tin từ bỏ đời sống tại gia để đi vào 
đời sống xuất gia tu hành giờ cũng ngồi chung ở đây để chỉ nghe một bài 
nói chuyện Giáo Pháp. Này Nandaka, khi các thầy tụ họp ở đây, các thầy 
chỉ nên làm một trong hai điều là: nói về Giáo Pháp hoặc giữ sự im-lặng 
thánh thiện. 


(1) Một Tỳ kheo có thể được phú cho niềm-tin, nhưng người đó thiếu 
giới-hạnh; như vậy người đó là không hoàn thành (không đây đủ) về chi 
phần đó.!®3° Người đó nên hoàn thành chi phần đó, [nghĩ rằng]: 'Làm cách 
nảo ta được phú cho niềm-tin và cũng có luôn giới-hạnh?? Nhưng khi một 
Tỳ kheo được phú cho niềm-tin và cũng có luôn giới-hạnh, thì người đó là 
hoàn thành (đầy đủ) về phương diện chỉ phần đó. 


(2) “Một Tỳ kheo có thể được phú cho niềm-tin và có giới-hạnh, 
nhưng người đó không đạt được sự vắng-lặng bên trong của tâm (sự định 


);!87 như vậy người đó là không hoàn thành về phương diện chi phần 


tâm 
đó. Người đó nên hoàn thành chi phần đó, [nghĩ rằng]: “Làm cách nào để 
ta được phú cho niềm-tin và có giới-hạnh, và cũng đạt được sự văng-lặng 
bên trong của tâm?” Nhưng khi một Tỳ kheo được phú cho niềm-tin, có 
giới-hạnh, và cũng đạt được sự văng-lặng bên trong của tâm, thì người đó 
là hoàn thành về phương diện chi phần đó. 


(3) “Một Tỳ kheo có thể được phú cho niềm-tin và có giới-hạnh, và 
người đó có thể đạt được sự vắng-lặng bên trong của tâm, nhưng người đó 
không đạt được trí-tuệ bậc cao của sự minh-sát (minh sát tuệ) vào những 


1838 


hiện-tượng:'838 như vậy người đó là không hoàn thành về phương diện chỉ 


10 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


phần đó. 


“Ví dụ một con vật bốn chân có một chân bị què hay bị tật thì về nó 
là không được hoàn thành (không đầy đủ) về phần (bộ chân) đó. Cũng 
giống như vậy, khi một Tỳ kheo được phú cho niềm-tin và có giới-hạnh, 
và đạt được sự văng-lặng bên trong của tâm, nhưng người đó không đạt 
được trí-tuệ bậc cao của sự minh-sát vào những hiện-tượng, thì người đó 
là không hoàn thành về phương diện chi phần đó. Người đó nên hoàn 
thành chi phần đó, [nghĩ rằng]: 'Làm cách nào ta được phú cho niềm-tin 
và có giới-hạnh, đạt được sự văng-lặng bên trong của tâm, và cũng đạt 
được luôn trí-tuệ bậc cao của sự minh-sát vào những hiện-tượng?” 


(4) Nhưng khi một Tỳ kheo (¡) được phú cho niềm-tin và (ii) có giới- 
hạnh, và (11) người đó đạt được sự vắng-lặng bên trong của tâm, và (1v) 
cũng đạt được luôn trí-tuệ bậc cao của sự minh-sát vào những hiện-tượng, 
thì người đó là hoàn thành về phương diện chi phần đó.” 

Đây là lời đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói xong, bậc Phúc Lành 
đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi vô chỗ ân cư. Rồi, một chốc sau khi đức Thế 
Tôn đã đi, thầy Nandaka đã nói với các Tỳ kheo: 


“Này các đạo hữu, mới đây trước khi đức Thế Tôn đứng dậy khỏi chỗ 
ngôi và đi về chỗ ân cư, đức Thế Tôn đã khai mở cho thấy đời sống tâm 
linh toàn thiện và tinh khiết về bốn điều: ... [7hây Nandaka lặp lại toàn bộ 


điều (1)-(4) như Phật mới nói ở trên]... 


“Này các đạo hữu, có năm ích-lợi trong việc đúng thời lắng nghe 
Giáo Pháp, đúng thời thảo luận về Giáo Pháp. Năm đó là gì? 


(5) “Ở đây, một Tỳ kheo chỉ dạy cho những Tỳ kheo [“Giáo Pháp tốt 
lành ở đầu, tốt lành ở giữa, và tốt lành ở cuối, với ý nghĩa và câu chữ đúng 
đăn; người đó khai mở cho thấy một đời sống tâm linh được toàn thiện và 
tinh khiết]. Dù Tỳ kheo đó chỉ dạy theo cách nào cho những Tỳ kheo 
[Giáo Pháp tốt lành ở đầu ... khai mở cho thấy một đời sống tâm linh 
được toàn thiện và tỉnh khiết], thì theo cách đó người đó cũng được Vị 
Thầy (Phật) hài lòng và đồng tình, được Vị Thầy tôn trọng và quý 


s11 


trọng.'? Đây là ích-lợi thứ nhất trong việc đúng thời lắng nghe Giáo 
Pháp, đúng thời thảo luận về Giáo Pháp. 


(6) “Ở đây, một Tỳ kheo chỉ dạy cho những Tỳ kheo [“Giáo Pháp tốt 
lành ở đầu ... khai mở cho thấy một đời sống tâm linh được toàn thiện và 
tinh khiết]. Dù Tỳ kheo đó chỉ dạy theo cách nào cho những Tỳ kheo 
[Giáo Pháp tốt lành ở đầu... khai mở cho thấy một đời sống tâm linh 
được toàn thiện và tinh khiết ], thì theo cách đó người đó cũng trải nghiệm 
niềm cảm-hứng về ý nghĩa và niềm cảm-hứng về Giáo Pháp.!#“° Đây là 
ích-lợi thứ hai trong việc đúng thời lắng nghe Giáo Pháp, đúng thời thảo 
luận về Giáo Pháp. 


(7) “Ở đây, một Tỳ kheo chỉ dạy cho những Tỳ kheo [“Giáo Pháp tốt 
lành ở đầu ... khai mở cho thấy một đời sống tâm linh được toàn thiện và 
tinh khiết]. Dù Tỳ kheo đó chỉ dạy theo cách nào cho những Tỳ kheo 
[Giáo Pháp tốt lành ở đầu ... khai mở cho thấy một đời sống tâm linh 
được toàn thiện và tinh khiết ], thì theo cách đó người đó nhìn thấy được 
trong Giáo Pháp một thứ (pháp, vấn đề, chất liệu) thâm sâu và giản minh 
(gọn và rõ rệt, cô đọng và rõ ràng) sau khi đã thâm nhập nó bằng trí- 
tuệ.!# Đây là ích-lợi thứ ba trong việc đúng thời lăng nghe Giáo Pháp, 
đúng thời thảo luận về Giáo Pháp. 


(8) “Ở đây, một Tỳ kheo chỉ dạy cho những Tỳ kheo [“Giáo Pháp tốt 
lành ở đầu ... khai mở cho thấy một đời sống tâm linh được toàn thiện và 
tinh khiết]. Dù Tỳ kheo đó chỉ dạy theo cách nào cho những Tỳ kheo 
[Giáo Pháp tốt lành ở đầu ... khai mở cho thấy một đời sống tâm linh 
được toàn thiện và tinh khiết ], thì theo cách đó người đó được những Tỳ 
kheo đồng đạo càng tôn trọng nhiều hơn, [họ nghĩ răng]: “Chắc chăn rồi, 
vị này đã chứng ngộ hoặc sẽ chứng ngộ." Đây là ích-lợi thứ tư trong việc 
đúng thời lắng nghe Giáo Pháp, đúng thời thảo luận về Giáo Pháp. 

(9) “Ở đây, một Tỳ kheo chỉ dạy cho những Tỳ kheo [“Giáo Pháp tốt 
lành ở đầu ... khai mở cho thấy một đời sống tâm linh được toàn thiện và 
tinh khiết]. Dù Tỳ kheo đó chỉ dạy theo cách nào cho những Tỳ kheo 
[Giáo Pháp tốt lành ở đầu ... khai mở cho thấy một đời sống tâm linh 


12 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


được toàn thiện và tinh khiết]: (1) những Tỳ kheo là những học-nhân—|[là 
'những người chưa đạt tới lý-tưởng của trái tim, những người sống với 
khát nguyện đạt tới sự an-toàn tối thượng thoát khỏi mọi sự trói-buộc”|— 
sau khi nghe Giáo Pháp đó thì họ sẽ phát khởi sự nỗ-lực (tinh tấn) để đạt 
được điều chưa đạt được, đề thành tựu điều chưa thành tựu, để chứng ngộ 
điều chưa chứng ngộ. (ii) Còn những Tỳ kheo là những A-la-hán—|là 
'những người đã tiêu diệt ô-nhiễm (lậu tận), những người đã sống đời 
sống tâm linh, đã làm xong những điều cần phải làm, đã đặt xuống gánh 
nặng, đã đạt tới mục tiêu, đã phá sạch những gông-cùm của (gây ra) sự 
hiện-hữu (hữu kiết sử), và đã được giải-thoát hoàn toàn thông qua trí-biết 
cuối cùng”]— sau khi đã nghe Giáo Pháp đó thì họ chỉ đơn giản tiếp tục 
an-trú hạnh phúc (lạc trú) ngay trong kiếp này. Đây là ích-lợi thứ năm 
trong việc đúng thời lắng nghe Giáo Pháp, đúng thời thảo luận về Giáo 
Pháp.” 


“Đây là năm ích-lợi của việc đúng thời lắng nghe Giáo Pháp, đúng 


thời thảo luận về Giáo Pháp.” 


5ð (5) Những Năng Lực !%⁄2 


“Này các Tỳ kheo, có bốn năng-lực này. Bốn đó là gì? Năng lực trí- 
tuệ, năng lực nỗ-lực, năng lực phi tội-lỗi, và năng lực duy-trì mối quan hệ 


tốt (thuận lợi, đáng có). 


(1) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là năng lực trí-tuệ (tuệ lực)? Một 
người rõ ràng nhìn thấy và khám phá bằng trí-tuệ những phẩm chất nào là 
bất thiện và được coi là bất thiện; những phẩm chất nào là thiện và được 
coi là thiện; những phẩm chất nào là đáng chê trách (tội lỗi) và được coi là 
đáng chê trách; những phẩm chất nào là không bị chê trách (phi tội lỗi) và 
được coi là không bị chê trách; những phẩm chất nào là tối và được coi là 
tối; những phẩm chất nào là sáng và được coi là sáng; những phẩm chất 
nào là không nên được tu dưỡng và được cot là không nên được tu dưỡng; 


những phẩm chất nào là nên được tu dưỡng và được coi là nên được tu 


s13 


dưỡng; những phẩm chất nảo là không xứng đáng của những thánh nhân 
và được coi là không xứng đáng của những thánh nhân; những phẩm chất 
nào là xứng đáng của những thánh nhân và được coi là xứng đáng của 


những thánh nhân. Đây được gọi là năng lực trí-tuệ. 


(2) “Và cái gì là năng lực nỗ-lực (tinh tấn lực)? Một người phát khởi 
mons-muốn đẹp bỏ những phẩm chất bất thiện và được coi là bất thiện; 
những phẩm chất đáng chê trách và được coi là đáng chê trách; những 
phẩm chất nảo là tối và được coi là tối; những phẩm chất nào là không nên 
được tu dưỡng và được coi là không nên được tu dưỡng; những phẩm chất 
nào là không xứng đáng của những thánh nhân và được coi là không xứng 
đáng của những thánh nhân. Người đó tạo sự cố-găng, phát khởi sự nỗ-lực 
(tỉnh tấn), áp dụng tâm mình, và chuyên-cân tu (tỉnh cần) vì điều này. Đây 


được gọi là năng lực nỗ-lực. 


(3) “Và cái gì là năng lực không bị chê-trách (vô tội lực)? Ở đây, một 
đệ tử thánh thiện (chỉ) làm những hành-động phi tội lỗi của thân, lời-nói, 
và tâm (03 vô-tội nghiệp). Đây được gọi là năng lực không bị chê-trách. 

(4) “Và cái gì là năng lực duy-trì mối quan hệ tốt? Ở đây có bốn 
phương-tiện này để duy-trì một mối quan hệ tốt, đó là: sự cho-tặng, lời- 
nói thân mến, hành vi từ-thiện, và sự không thiên-vỊ. (¡) Trong những món 
quà cho tặng (bố thí, ban, giúp, cúng dường), bậc nhất là món quà Giáo 
Pháp. (1) Trong những loại lời-nói thân mến, bậc nhất là lời chỉ dạy Giáo 
Pháp cho người quan tâm nó và lóng tai lắng nghe nó. (iiï) Trong những 
loại hành vi từ-thiện, bậc nhất là khi một người khích lệ, ổn định, và thiết 
lập 'một người không có niềm-tin' trong sự hoàn thành (đầy đủ) về niềm- 
tin, “một người thiếu giới-hạnh” trong sự hoàn thành về giới-hạnh, “một 
người keo-kiệt” trong sự hoản thành về sự rộng lòng bố-thí, và “một người 
vô-trí” trong sự hoản thành về trí-tuệ. (iv) Trong những loại sự không 
thiên-vỊ (bình đăng, như nhau), bậc nhất là một bậc Nhập-lưu ngang bằng 
một bậc Nhập-lưu, một bậc Nhất-lai ngang bằng một bậc Nhất-lai, một 
bậc Bắt-lai ngang bằng một bậc Bắt-lai, và một bậc A-la-hán ngang bằng 


một bậc A-la-hán.!# Đây được gọi là năng lực duy-trì một mối quan hệ 


14 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


tốt. 


“Này các Tỳ kheo, đây là bốn năng-lực. Khi một đệ tử thánh thiện có 
được bốn năng-lực này, thì người đó đã vượt qua năm nỗi-sợ. Năm đó là 
gì? (5) Sợ [mất] kế sinh-nhai, (6) sợ mất danh-tiếng, (7) sợ sự e-ngại (sự 
mất bình tĩnh) khi đang gặp những hội chúng, (8) sợ chết, và (9) sợ nơi- 
đến (sự tái sinh) xấu dữ. Người đệ tử thánh thiện biết suy xét như vây: “Ta 
không sợ chuyện kế sinh-nhai của ta. Tại sao ta phải sợ chuyện kế sinh- 
nhai? Ta có bốn năng-lực: năng lực trí-tuệ, năng lực nỗ-lực, năng lực vô 
tội-lỗi, và năng lực duy-trì mối quan hệ tốt. Một người vô trí có thể sợ về 
chuyện kế sinh-nhai; một người lười biếng có thể sợ về chuyện kế sinh- 
nhai; một người làm những hành-động đáng chê trách (tội lỗi) của thân, 
lời-nói, và tâm (03 tội nghiệp) có thể sợ về chuyện kế sinh-nhai; một 
người không duy-trì được những mối quan hệ tốt có thể sợ về chuyện kế 


sinh-nhaI. 


““Ta không sợ bị mất danh-tiếng ... Ta không sợ sự e-ngại khi gặp 
những hội chúng ... Ta không sợ chết ... Ta không sợ nơi-đến xấu dữ. Tại 
sao ta phải sợ nơi-đến xấu đữ? Ta có bốn năng-lực: năng lực trí-tuệ, năng 
lực nỗ-lực, năng lực vô tội-lỗi, và năng lực duy-trì mối quan hệ tốt. Một 
người vô trí có thể sợ về chuyện nơi-đến xấu đữ; một người lười biếng có 
thể sợ về chuyện nơi-đến xấu dữ; một người làm những hành-động đáng 
chê trách (tội lỗi) của thân, lời-nói, và tâm (03 tội nghiệp) có thể sợ về 
chuyện nơi-đến xấu đữ; một người không duy-trì được những mối quan hệ 


tôt có thê sợ vê chuyện nơi-đên xâu dữ. 


“Khi một đệ tử thánh thiện có được bốn năng-lực này, thì người đó đã 


vượt trên năm sự nỗi-sợ đó.” 


6 (6) Sự Thân Cận 


Ở đó Ngài Xá-lợi-phất đã nói với các Tỳ kheo: “Này các đạo hữu, các 
Tỳ kheo!” 


“Dạ đạo hữu!”, các Tỳ kheo đáp lại. Thầy Xá-lợi-phất nói điều này: 


“15 


“Này các đạo hữu, [a] những cá-nhân nên được hiểu theo hai mặt (hai 
phương diện, hai lần): là những cá-nhân nên được thân cận và những cá- 
nhân không nên thân cận.'3 Cũng vậy, [b] những y-phục nên được hiểu 
theo hai mặt: những y-phục nên được dùng và những y-phục không nên 
được dùng. [c] Những thức-ăn khất thực nên được hiểu theo hai mặt: 
những thức-ăn nên được dùng và những thức-ăn không nên được dùng. 
[đ] Những chỗ-ở: những chỗ-ở nên được dùng và những chỗ-ở không nên 
được dùng. [e] Những xóm-làng hay những phố-thị nên được hiểu theo 
hai mặt: những xóm-làng hay những phố-thị nên được trú ở và những 
xóm-làng hay những phố-thị không nên được trú ở. [f] Những xứ-sở 
(nước) hay vùng-miền nên được hiểu theo hai mặt: những xứ-sở hay 
những vùng-miền nên được trú ở và những xứ hay những vùng không nên 


được trú ở. 


(1) “Khi điều [a] được nói ra, vì lý do gì nó được nói như vậy? Nếu 
người A biết về một người: “Khi ta thân cận (sống chung, ở gần, tu chung, 
tu theo, gặp gỡ, thân giao) với người này: (ï) những phẩm chất bất thiện 
khởi sinh trong ta và những phẩm chất thiện thì giảm sút; và (ii) những 
thứ thiết yếu của đời sống một người xuất gia cần thiết có—y-phục, thức- 
ăn, chỗ-ở, và thuốc-thang với chu cấp cho người bệnh—thì kiếm được rất 
khó khăn; và mục tiêu của đời sống tu sĩ (sa-môn hạnh), mà vì (mục tiêu) 
đó ta đã từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành, sẽ 
không đạt đến được “sự hoàn-thiện nhờ tu tập” cho ta”, thì trong trường 
hợp đó người A nên đi khỏi người đó bất cứ lúc nào, dù đang đêm hay 
ngày, !® thậm chí không cần xin phép hay nói gì với người đó. Người A 
không nên tiếp tục theo người đó. !®'° (không fu tiến và điễu kiện sống khó 
khăn) 

(2) “Nếu người A biết về một người: “Khi ta thân cận với người này: 
(¡) những phâm chất bất thiện khởi sinh trong ta và những phẩm chất thiện 
thì giảm sút; nhưng (ii) những thứ thiết yếu của đời sống một người xuất 
gia cần thiết có—y-phục, thức-ăn, chỗ-ở, và thuốc-thang với chu cấp cho 
người bệnh——thì kiếm được không khó khăn; nhưng mục tiêu của đời sống 


16 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


tu sĩ (sa-môn) vì đó mà ta đã từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất 
gia tu hành sẽ không đạt đến được “sự hoàn-thiện nhờ tu tập” cho ta", thì 
trong trường hợp đó, sau khi suy xét, người A nên đi khỏi người đó sau 
khi đã xin phép người đó.!# Người A không nên tiếp tục theo người đó. 
(không tu tốt, dù điều kiện sống dỖ 

(3) “Nếu người A biết về một người: “Khi ta thân cận với người này, 
(¡) những phâm chất thiện khởi sinh trong ta và những phẩm chất bất thiện 
thì giảm sút; nhưng (ii) những thứ thiết yếu của đời sống một người xuất 
gia cần thiết có—y-phục, thức-ăn, chỗ-ở, và thuốc-thang với chu cấp cho 
người bệnh—thì kiếm được không khó khăn; nhưng mục tiêu của đời sống 
tu sĩ (sa-môn) vì đó mà ta đã từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất 
gia tu hành sẽ đạt đến được “sự hoàn-thiện nhờ tu tập” cho ta”, thì trong 
trường hợp đó, sau khi suy xét, người A nên tiếp tục theo người đó. Người 
A không nên từ bỏ người đó. (/u rốt, dù điều kiện sống khó khăn) 

(4) “Nếu người A biết về một người: “Khi ta thân cận với người này: 
(¡) những phâm chất thiện khởi sinh trong ta và những phẩm chất bất thiện 
thì giảm sút; và (ii) những thứ thiết yếu của đời sống một người xuất gia 
cần thiết có—y-phục, thức-ăn, chỗ-ở, và thuốc-thang với chu cấp cho 
người bệnh—thì kiếm được không khó khăn; và mục tiêu của đời sông tu 
sĩ (sa-môn) vì đó mà ta đã từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất 
gia tu hành sẽ đạt đến được “sự hoàn-thiện nhờ tu tập” cho ta”, thì trong 
trường hợp đó, người A nên tiếp tục theo người đó cho đến khi nào còn 
sống. Người A không nên từ bỏ người đó, cho dù có bị đuổi đi. (/ rốt và 
điểu kiện sống dễ) 


“Khi điều [a] được nói ra, vì (những) lý này nên nó được nói như vậy. 


(5) “Khi điều [b] được nói ra, vì lý do gì nó được nói như vậy? Nếu 
người A biết về một y-phục (cà sa) rằng: “Khi ta dùng y-phục này, những 
phẩm chất bất thiện khởi sinh trong ta và những phẩm chất thiện giảm 
sút, thì người đó không nên dùng y-phục như vậy. Nhưng nếu người A 
biết về một y-phục rằng: “Khi tôi dùng y phục này, những phẩm chất thiện 
khởi sinh và những phẩm chất bất thiện giảm sút”, thì người đó nên dùng 


° 17 


y-phục như vậy. 
“Khi điều [b] được nói ra, vì lý này nên nó được nói như vậy. 


(6) “Khi điều [c] được nói ra, vì lý do gì nó được nói như vậy? Nếu 
người A biết về một thức-ăn khất thực rằng: “Khi ta dùng thức-ăn khất 
thực này, những phẩm chất bất thiện khởi sinh trong ta và những phẩm 
chất thiện giảm sút”, thì người đó không nên dùng thức-ăn khất thực như 
vậy. Nhưng nếu người A biết về một thức-ăn khất thực rằng: “Khi tôi 
dùng thức-ăn khất thực này, những phẩm chất thiện khởi sinh và những 
phẩm chất bất thiện giảm sút”, thì người đó nên dùng thức-ăn khất thực 
như vậy. 


“Khi điêu [c] được nói ra, vì lý này nên nó được nói như vậy. 


(7) “Khi điều [đ] được nói ra, vì lý do gì nó được nói như vậy? Nếu 
người A biết về một chỗ-ở rằng: “Khi ta dùng chỗ-ở nảy, những phẩm 
chất bất thiện khởi sinh trong ta và những phẩm chất thiện giảm sút”, thì 
người đó không nên dùng chỗ-ở như vậy. Nhưng nếu người A biết về một 
chỗ-ở: “Khi tôi dùng chỗ ở này, những phẩm chất thiện khởi sinh và 
những phẩm chất bất thiện giảm sút, thì người đó nên dùng chỗ-ở như 


^ 


vậy. 
“Khi điêu [d] được nói ra, vì lý này nên nó được nói như vậy. 


(8) “Khi điều [e] được nói ra, vì lý do gì nó được nói như vậy? Nếu 
người A biết về một xóm-làng hay phố-thị răng: “Khi ta trú ở trong xóm- 
làng hay phố-thị này, những phẩm chất bất thiện khởi sinh trong ta và 
những phẩm chất thiện giảm sút”, thì người đó không nên trú ở trong 
xóm-lảng hay phố-thị như vậy. Nhưng nếu người A biết về một xóm-làng 
hay phố-thị răng: “Khi tôi trú ở trong xóm-làng hay phố-thị này, những 
phẩm chất thiện khởi sinh và những phẩm chất bất thiện giảm sút”, thì 


người đó nên trú ở trong xóm-làng hay phố-thị như vậy. 
“Khi điều [e] được nói ra, vì lý này nên nó được nói như vậy. 


(9) “Khi điều [f] được nói ra, vì lý do gì nó được nói như vậy? Nếu 


18 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


người A biết về một xứ-sở (nước) hay vùng-miền rằng: “Khi ta trú ở trong 
xứ-sở hay vùng-miền này, những phẩm chất bất thiện khởi sinh trong ta và 
những phẩm chất thiện giảm sút”, thì người đó không nên trú ở trong xứ- 
sở hay vùng-miền như vậy. Nhưng nếu người A biết về một xứ-sở hay 
vùng-miền rằng: “Khi tôi trú ở trong xúứ-sở hay vùng-miền này, những 
phẩm chất thiện khởi sinh và những phẩm chất bất thiện giảm sút”, thì 


người đó nên trú ở trong xứ-sở hay vùng-miên như vậy. 


“Khi điêu [f] được nói ra, vì lý này nên nó được nói như vậy. 


7 (7) Du Sĩ Sutava 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha 
(Vương Xá) trên Đỉnh Núi Kền Kèn. Lúc đó có một du sĩ tên là Sutavä đã 
đến gặp và chào hỏi qua lại với đức Thế Tôn. Sau khi họ xong phần chảo 


hỏi thân thiện, ông ngồi xuống một bên, và thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, trong một lần đức Thế Tôn đang trú ở Rãjagaha 
(Vương Xá), Núi Pháo Đài (Giribbaja).!® Lúc đó, trước mặt đức Thế 
Tôn, con đã nghe và học được điều này: “Này Sutavä, một Tỳ kheo nảy là 
một A-la-hán—người đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm, người đã sống đời sống 
tâm linh, đã làm xong những điều cần phải làm, đã đặt xuống gánh nặng, 
đã đạt tới mục tiêu, đã hoàn toàn tiêu diệt những gông-cùm trói buộc hiện- 
hữu, và đã được giải-thoát hoàn toàn thông qua trí-biết cuối cùng—là 
không còn khả năng vi phạm năm trường hợp. (1) VỊ đó không còn khả 
năng sát-sinh [lẫy mạng một chúng sinh] một cách cô ý; (2) vị đó không 
còn khả năng gian-cắp [lấy thứ không được cho]; (3) vị đó không còn khả 
năng dâm-dục [hành vi tính dục]; (4) vị đó không còn khả năng nói-dối 
nói sai một cách cô ý; (5) vị đó không còn khả năng tích-giữ thứ này thứ 
nọ để hưởng dụng chúng như đã từng làm khi còn là một người tại gia.” 
Thưa Thế Tôn, có phải con đã nghe đúng từ Thế Tôn, đã nắm bắt đúng 
điều đó, đã chú tâm đúng vào điều đó, đã nhớ đúng điều đó?” 


“Đúng rồi, này Sutavã, anh đã nghe đúng điều đó, đã nắm bắt đúng 


«19 


điều đó, đã chú tâm đúng điều đó, đã nhớ đúng điều đó. Này Sutavä, trước 
đây và bây giờ ta đều tuyên bố như vậy: “Một Tỳ kheo là một A-la-hán— 
người đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm ... đã được giải-thoát hoàn toàn thông qua 
trí-biết cuối cùng—là không còn khả năng vi phạm chín (09) trường hợp. 
(1) Vị đó không còn khả năng sát-sinh một cách cố ý; (2) vị đó không còn 
khả năng gian-cắp; (3) vị đó không còn khả năng dâm-dục; (4) vị đó 
không còn khả năng nói-dối nói sai một cách cô ý; (5) vị đó không còn 
khả năng tích-giữ thứ này thứ nọ để hưởng dụng chúng như đã từng làm 
khi còn là một người tại gia; và thêm nữa, (6) vị đó không còn khả năng 
chối-bỏ (bác bỏ, không công nhận về) Đức Phật; (7) vị đó không còn khả 
năng chối-bỏ Giáo Pháp; (8) vị đó không còn khả năng chối-bỏ Tăng 
Đoàn; (9) vị đó không còn khả năng chối-bỏ sự tu-hành.°!# Này Sutavä, 
trước đây và bây giờ ta đều nói như vậy: “Một Tỳ kheo là một A-la-hán— 
người đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm ... đã được giải-thoát hoàn toàn thông qua 


trí-biết cuối cùng—là không còn khả năng vi phạm chín trường hợp này.” 


8 (8) Du Sĩ Sajjha 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha 
(Vương Xá), trên Đỉnh Núi Kền Kên. Lúc đó có du sĩ tên là Sajjha đã đến 
gặp và chào hỏi qua lại với đức Thế Tôn. Sau khi họ xong phần chào hỏi 


thân thiện, ông ngôi xuông một bên, và thưa với đức Thê Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, trong một lần đức Thế Tôn đang trú ở Rãjagaha 
(Vương Xá), Núi Pháo Đài (Giribbaja) ... [câu hỏi giống hệt như kinh 9:07 
kế trên] ... Thưa Thế Tôn, có phải con đã nghe đúng từ Thế Tôn, đã nắm 
bắt đúng điều đó, đã chú tâm đúng vào điều đó, đã nhớ đúng điều đó?” 

“Đúng rồi, này Sajjha, anh đã nghe đúng điều đó, đã nắm bắt đúng 
điều đó, đã chú tâm đúng điều đó, đã nhớ đúng điều đó. Này Sutavä, trước 
đây và bây giờ ta đều tuyên bố như vậy: “Một Tỳ kheo là một A-la-hán— 
người đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm ... đã được giải-thoát hoàn toàn thông qua 


trí-biết cuối cùng——là không còn khả năng vi phạm chín (09) trường hợp. 


20 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


(1) Vị đó không còn khả năng sát-sinh một cách cố ý; (2) vị đó không còn 
khả năng gian-cắp; (3) vị đó không còn khả năng dâm-dục; (4) vị đó 
không còn khả năng nói-dối nói sai một cách có ý; (5) vị đó không còn 
khả năng tích-giữ thứ này thứ nọ để hưởng dụng chúng như đã từng làm 
khi còn là một người tại gia; và thêm nữa, (6) vị đó không còn khả năng 
bước vào một đường-sai (tà đạo) bởi vì sự tham; (7) vị đó không còn khả 
năng bước vào một đường-saI bởi vì sự sân; (8) vị đó không còn khả năng 
bước vào một đường-sai bởi vì sự sĩ; (9) vị đó không còn khả năng bước 
vào một đường-sal bởi vì sự sợ-hãi.” Này SaJjha, trước đây và bây giờ ta 
đều nói như vậy: “Một Tỳ kheo là một A-la-hán—người đã tiêu diệt mọi 
ô-nhiễm ... đã được giải-thoát hoàn toàn thông qua trí-biết cuối cùng—là 


không còn khả năng vi phạm chín trường hợp này. ”” 


9 (9) Những Loại Người 


“Này các Tỳ kheo, có chín loại người này được thấy có trong thế 
gian. Chín đó là gì? Bậc A-la-hán, người đang tu tập tới thánh quả A-la- 
hán; bậc Bất-lai, người đang tu tập tới thánh quả Bắt-lai; bậc Nhất-lai, 
người đang tu tập tới thánh quả Nhất-lai; bậc Nhập-lưu, người đang tu tập 
tới thánh quả Nhập-lưu; và người phàm tục. Đây là chín loại người được 
thấy có trong thế gian.” 


10 (10) Đáng Được Tặng Quà ... 


“Này các Tỳ kheo, chín loại người này là đáng được tặng quà, đáng 
được tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng được kính lễ, là ruộng gieo 
trồng công đức tốt nhất (phước điền vô thượng) trong thế gian. Chín đó là 
gì? Bậc A-la-hán, người đang tu tập tới thánh quả A-la-hán; bậc Bất-lai, 
người đang tu tập tới thánh quả Bắt-lai; bậc Nhất-lai, người đang tu tập tới 
thánh quả Nhất-lai; bậc Nhập-lưu, người đang tu tập tới thánh quả Nhập- 
lưu; và người họ tộc.!3° Đây là chín loại người đáng được tặng quà ... là 


ruộng gieo trồng công đức vô thượng trong thế gian.” 


«21 


NHÓM 2 
TIỀNG GÀM SƯ TỬ 


11 (1) Tiếng Gầm Sư Tử 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Ieta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Lúc đó có Ngài Xá-lợi-phất đến 


gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, con mới xong kỳ an cư mùa mưa ở Sãvatthï. Con 


muốn đi một chuyến tới vùng quê.” 
“Này Xá-lợi-phất, thầy cứ tùy tiện mà đi.” 


Rồi thầy Xá-lợi-phất đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kính lễ đức Thế Tôn, đi 
vòng ra giữ hướng đức Thế Tôn ở bên phải mình, và đi ra. Rồi, không lâu 
sau khi thầy Xá-lợi-phất đã đi, một Tỳ kheo đã thưa với đức Thế Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, thầy Xá-lợi-phất đã đánh con và rồi bỏ đi du hành 
mà không xin lỗi.”!%51 

Rồi đức Thế Tôn đã nói với một Tỳ kheo ở đó: “Này Tỳ kheo, hãy đi, 
nhân danh ta gọi thầy Xá-lợi-phất [nói với thầy ấy:] “Này đạo hữu Xá-lợi- 


›21852 


phất, Vị Thầy đang cho gọi thầy. 


“Dạ, Thế Tôn”, vị Tỳ kheo đó đáp lại. Rồi thầy đó đi gặp thầy Xá-lợi- 
phất và nói: “Này đạo hữu, Vị Thầy cho gọi thầy.” 


Dị 4 ”? 


“Được, này đạo hữu”, thầy Xá-lợi-phất đáp lại. 


Bấy giờ, lúc đó thầy Đại Mục-kiên-liên cầm lấy chìa khóa, đi khắp 
các chỗ trú (của các Tỳ kheo khác) [và lên tiếng gọi]: “Này các thầy, hãy 
đến nghe! Giờ thầy Xá-lợi-phất sẽ cất tiếng gầm sư tử của thầy ấy trước 
mặt đức Thế Tôn!” 

Rồi thầy Xá-lợi-phất quay lại gặp đức Thế Tôn, kính lễ Thế Tôn, và 
ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn đã nói với thầy ấy: “Này Xá-lợi-phắt, 


22 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


một đạo hữu của thầy đã than phiên rằng thầy đã đánh thầy ấy, và giờ thầy 
bỏ đi du hành mà không xin lỗi.” 

(1) “Thưa Thế Tôn, người chưa thiết lập “sự chánh niệm về thân” mới 
có thể đánh một tu sĩ đồng đạo và bỏ đi du hành mà không xin lỗi. Giống 
như người ta quăng thải những thứ sạch và dơ lên đá—như phân, nước 
tiêu, nước bọt, mủ và máu —nhưng đất không hề bị khó chịu, bị nhục nhã, 
hay bị ghê tởm bởi điều đó. Cũng tương tự vậy, thưa Thế Tôn, con sống 
với một cái tâm như đất— rộng lớn [quảng đại], bao la [được khuếch đại, 


mở rộng], và vô lượng, không sự thù-ghét và ác-ý. 


(2) “Thưa Thế Tôn, người chưa thiết lập “sự chánh niệm về thân” mới 
có thể đánh một tu sĩ đồng đạo và bỏ đi du hành mà không xin lỗi. Giống 
như người ta giặt rửa những thứ sạch và dơ trong zc—như phân, nước 
tiểu, nước bọt, mủ và máu —nhưng nước không hề bị khó chịu, bị nhục 
nhã, hay bị ghê tởm bởi điều đó. Cũng tương tự vậy, thưa Thế Tôn, con 
sống với một cái tâm như nước—rộng lớn, bao la, và vô lượng, không sự 
thù-ghét và ác-ý. 

(3) “Thưa Thế Tôn, người chưa thiết lập “sự chánh niệm về thân? mới 
có thể đánh một tu sĩ đồng đạo và bỏ đi du hành mà không xin lỗi. Giống 
như /ởa đốt cháy những thứ sạch và dơ—như phân, nước tiểu, nước bọt, 
mủ và máu —nhưng lửa không hề bị khó chịu, bị nhục nhã, hay bị ghê tởm 
bởi điều đó. Cũng tương tự vậy, thưa Thế Tôn, con sống với một cái tâm 


như lửa—rộng lớn, bao la, và vô lượng, không sự thù-ghét và ác-ý. 


(4) “Thưa Thế Tôn, người chưa thiết lập “sự chánh niệm về thân” mới 
có thể đánh một tu sĩ đồng đạo và bỏ đi du hành mà không xin lỗi. Giống 
như gió thối bay những thứ sạch và dơ—như phân, nước tiểu, nước bọt, 
mủ và máu —nhưng gió không hề bị khó chịu, bị nhục nhã, hay bị ghê tởm 
bởi điều đó. Cũng tương tự vậy, thưa Thế Tôn, con sống với một cái tâm 


như gió—rộng lớn, bao la, và vô lượng, không sự thù-ghét và ác-ý. 


(5) “Thưa Thế Tôn, người chưa thiết lập “sự chánh niệm về thân” mới 


có thể đánh một tu sĩ đồng đạo và bỏ đi du hành mà không xin lỗi. Giống 


«23 


như fẩm lau chùi chùi rửa những thứ sạch và dơ—như phân, nước tiểu, 
nước bọt, mủ và máu nhưng tắm lau không hè bị khó chịu, bị nhục nhã, 
hay bị ghê tởm bởi điều đó. Cũng tương tự vậy, thưa Thế Tôn, con sống 
với một cái tâm như tắm lau chùi—rộng lớn, bao la, và vô lượng, không 
sự thù-ghét và ác-ý. 

(6) “Thưa Thế Tôn, người chưa thiết lập “sự chánh niệm về thân” mới 
có thê đánh một tu sĩ đồng đạo và bỏ đi du hành mà không xin lỗi. Giống 
như một đứa trẻ bị bỏ rơi, che thân bằng giẻ rách rưới, tay cầm một cái 
bát, đi vô trong làng hay phố chợ với một cái tâm biết tự-hèn khiêm- 
nhường. Cũng tương tự vậy, thưa Thế Tôn, con sống với một cái tâm như 


đất— rộng lớn, bao la, và vô lượng, không sự thù-ghét và ác-ý. 


(7) “Thưa Thế Tôn, người chưa thiết lập “sự chánh niệm về thân” mới 
có thể đánh một tu sĩ đồng đạo và bỏ đi du hành mà không xin lỗi. Giống 
như một con bò bị cắt sừng, hiền, được thuần hóa kỹ và được chăn dạy kỹ, 
nó đi lang thang từ đường này qua đường khác, từ khu này tới khu khác 
nhưng chẳng hề húc sừng hay đá ai bị thương. Cũng tương tự vậy, thưa 
Thế Tôn, con sống với một cái tâm giỗng một con bò đã bị cắt sừng— 


rộng lớn, bao la, và vô lượng, không sự thù-ghét và ác-ý. 


(8) “Thưa Thế Tôn, người chưa thiết lập “sự chánh niệm về thân' mới 
có thê đánh một tu sĩ đồng đạo và bỏ đi du hành mà không xin lỗi. Giống 
như một thiểu nam hay thiếu nữ sẽ bị khó chịu, bị nhục nhã, và bị ghê tởm 
nếu xác chết của một con rắn, của một con chó, hay của một người đang 
quấn quanh cô của mình. Cũng tương tự vậy, thưa Thế Tôn, con cũng bị 
khó chịu, bị nhục nhã, và bị ghê tởm bởi thân này ô-uề này. 


(9) “Thưa Thế Tôn, người chưa thiết lập “sự chánh niệm về thân' mới 
có thê đánh một tu sĩ đồng đạo và bỏ đi du hành mà không xin lỗi. Giống 
như một #ñ0gưởi đang cẩm một cải chén bị nứt và bị đục lỗ mà đựng nước 
mỡ thì nó rỉ ra và rỉ chảy. Cũng tương tự vậy, thưa Thế Tôn, con đang 


mang thân này bị nứt và bị đục lỗ, nó rỉ ra và rỉ chảy. 


“Thưa Thế Tôn, người chưa thiết lập “sự chánh niệm về thân” mới có 


24 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


thể đánh một tu sĩ đồng đạo và bỏ đi du hành mà không xin lỗi.” 


Rồi, Tỳ kheo tố cáo đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chỉnh phần y áo trên 
vai, cuối đầu quỳ lạy đưới chân đức Thế Tôn, và thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, con đã vi phạm một tội trong đó con đã thật ngu 
xuân, ngu ngốc, và bất thiện vu khống thầy Xá-lợi-phất một cách vô căn 
cứ như vậy. Thưa Thế Tôn, mong Thế Tôn chấp nhận sự phạm tội này của 
con được nhìn thấy là một sự phạm tội để mà có giữ-giới [sự kiềm-chế] 


trong tương lai.” 


“Này Tỳ kheo, được rồi, thầy đã vi phạm một tội trong đó thầy đã 
thật ngu xuẩn, ngu ngốc, và bất thiện vu khống thầy Xá-lợi-phất một cách 
vô căn cứ như vậy. Nhưng vì thầy đã nhìn thấy sự phạm tội của mình là 
một sự phạm tội và muốn tu sửa nó theo đúng Giáo Pháp, nên chúng ta ở 
đây chấp nhận nó. Bởi vì điều đó là (cho thấy có) sự phát triển trong giới 
luật của Thánh Nhân (tức Giới Luật Tăng Đoàn) rằng một người nhìn thấy 
sự phạm tội của mình là một sự phạm tội, tu sửa nó theo đúng Giáo Pháp, 


và đảm nhận (cam kết, thực thi) sự kiềm-chế trong tương lai.” 

Rồi đức Thế Tôn nói với thầy Xá-lợi-phất: 

“Này Xá-lợi-phất, hãy tha thứ cho con người rỗng tuếch này nếu 
không cái đầu người đó bị bể ra thành bảy miếng ngay tại đây.” 


“Thưa Thế Tôn, con sẽ tha thứ cho thầy ấy nếu thầy ấy nói: “Xin thầy 


tha thứ cho tôi”.”1853 


12 (2) Còn Tàn Dư 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãävatthï (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Rồi, vào buổi sáng, Ngài Xá-lợi- 
phất mặc y phục, mang theo bình bát và cà sa, và đi vô thành SãvatthT để 
khất thực. Rồi ý nghĩ này đã xảy đến với thầy ấy: “Giờ vẫn còn quá sớm 
để đi khất thực trong thành Sãvatthï. Vậy ta hãy ghé đến khu ở (khu vườn, 


tịnh xá) của những du sĩ giáo phái khác (ngoại đạo).”1#54 


.°25 


Rồi thầy Xá-lợi-phất đã đi đến khu ở của những du sĩ giáo phái khác. 
Thầy ấy chào hỏi qua lại với họ; sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, 
thầy ấy ngồi xuống một bên. Lúc đó những du sĩ ở đó đang tụ tập và giữa 
họ có cuộc đàm đạo này: “Này các đạo hữu, bất cứ ai qua đời mà còn tàn 
dư thì không thoát khỏi địa ngục, cõi súc sinh, hay cảnh giới hồn ma ngạ 
quỷ; người đó không thoát khỏi cảnh giới thống khổ, nơi-đến xấu dữ, cõi 
dưới.” 

Rồi thầy Xá-lợi-phất không hài lòng cũng không phản bác câu nói 
nảy của những du sĩ đó, thầy đứng dậy khỏi chỗ ngồi và ra về, [nghĩ rằng]: 
“Mình sẽ tìm hiểu coi đức Thế Tôn sẽ nói gì về điều này.” 

Sau đó, sau khi đã đi khất thực trong thành Sãvatthï, sau khi trở về 
sau một vòng khất thực, sau khi ăn trưa, thầy ấy đã đến gặp đức Thế Tôn, 
kính lễ đức Thế Tôn, và ngồi xuống một bên. [Thầy ấy thưa lại với đức 
Thế Tôn đúng từng chữ toàn bộ câu chuyện, và nói thêm câu này:] “Con 
đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi và ra về, [con nghĩ]: 'Mình sẽ tìm hiểu coi đức 
Thế Tôn sẽ nói gì về điều này.) 

“Này Xá-lợi-phất, ai'°5Š là những du sĩ ngu ngốc và bất tài đó của 
những giáo phái khác, và ai là người biết được người nào còn tàn dư là 
“người còn tàn dư” và người nào không còn tàn dư là “người không còn 
tàn dư” như vậy?!356 

“Này Xá-lợi-phất, chín người này, qua đời còn tàn dư, (nhưng) thoát 
khỏi địa ngục, cõi súc sinh, và cảnh giới hồn ma ngạ quý; thoát khỏi cảnh 
giới thống khổ, nơi-đến xấu dữ, cõi dưới. Chín đó là gì? 

(1) “Ở đây, này Xá-lợi-phất, có người hoàn thiện giới-hạnh và sự 
định-tâm nhưng mới tu dưỡng trí-tuệ tới một mức khiêm tốn. '%” Với sự 
phá sạch năm gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết sử), người này là một 
người chứng ngộ Niết-bàn trong khoảng-giữa (giữa 02 kiếp). Đây là người 
thứ nhất, qua đời còn tàn dư, (nhưng) thoát khỏi địa ngục, cõi súc sinh, và 
cảnh giới hồn ma ngạ quỷ; thoát khỏi cảnh giới thống khổ, nơi-đến xấu 


đữ, cõi dưới. 


26 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


(2)-(S) “Lại nữa, có người hoàn thiện giới-hạnh và sự định-tâm 
nhưng mới tu dưỡng trí-tuệ tới một mức khiêm tốn. Với sự phá sạch năm 
gông-cùm thấp hơn, người này là một người chứng ngộ Niết-bàn ngay khi 
đáp-xuống (lập tức ngay sau tái sinh) ... là một người chứng ngộ Niết-bàn 
không cần sự cố-gắng thêm ... là một người chứng ngộ Niết-bàn nhờ sự 
cố-găng thêm... là một người hướng thượng, hướng đến cõi trời 
Akanittha (Sắc cứu kính thiên: cõi trời cao nhất trong năm cõi-trời trong 
sạch (tịnh cư thiên) dành cho những bậc thánh Bắt-lai). Đây là người thứ 
hai ... thứ năm, qua đời còn tàn dư, (nhưng) thoát khỏi địa ngục ... cõi 
dưới. 

(6) “Lại nữa, có người hoàn thiện giới-hạnh và sự định-tâm nhưng 
mới tu dưỡng trí-tuệ tới một mức khiêm tốn. Với sự phá sạch ba gông- 
cùm thấp hơn, và cộng với sự giảm thiểu tham, sân, si, người này là một 
thánh Nhất-lai, sau khi quay lại thế gian này một lần nữa, sẽ làm nên sự 
chắm-dứt khổ. Đây là người thứ sáu, qua đời còn tàn dư, (nhưng) thoát 


khỏi địa ngục ... cõi dưới. 


(7) “Lại nữa, có người hoàn thiện giới-hạnh và sự định-tâm nhưng 
mới tu dưỡng trí-tuệ tới một mức khiêm tốn. Với sự phá sạch ba gông- 
cùm thấp hơn, người này là người 'một-hạt-giống” chứng ngộ (tức tối đa 
trong một-kiếp nữa), sau khi được tái sinh một lần nữa làm người, sẽ làm 
nên sự chấm-dứt khổ. Đây là người thứ bảy, qua đời còn tàn dư, (nhưng) 


thoát khỏi địa ngục ... cõi dưới. 


(8) “Lại nữa, có người hoàn thiện giới-hạnh và sự định-tâm nhưng 
mới tu dưỡng trí-tuệ tới một mức khiêm tốn. Với sự đã phá sạch ba gông- 
cùm thấp hơn, người này là một người “từ nhà-này sang nhà-kia' rồi 
chứng ngộ (tức sẽ được tái sinh làm người trong gia đình này, rồi tái sinh 
trong gia đình khác), sau khi lang thang và trôi giạt trong những gia đình 
tốt hai hay ba lần (tức trong hai hay ba kiếp), sẽ làm nên sự chấm-dứt khổ. 
Đây là người thứ tám, qua đời còn tàn dư, (nhưng) thoát khỏi địa ngục ... 
CõI dưới. 


(9) “Lại nữa, có người hoàn thiện giới-hạnh và sự định-tâm nhưng 


.27 


mới tu dưỡng trí-tuệ tới một mức khiêm tốn. Với sự phá sạch ba gông- 
cùm thấp hơn, người này là một người “tối-đa bảy-lần' rồi chứng ngộ (tức 
tối đa trong bảy-kiếp), sau khi lang thang và trôi giạt trong số những thiên 
thần và loài người tối đa bảy lần, sẽ làm nên sự chấm-dứt khổ. Đây là 
người thứ chín, qua đời còn tàn dư, (nhưng) thoát khỏi địa ngục, cõi súc 
sinh, và cảnh giới hồn ma ngạ quỷ; thoát khỏi cảnh giới thống khổ, nơi- 
đến xấu dữ, cõi dưới. 

“Này Xá-lợi-phất, ai là những du sĩ ngu ngốc và bất tài đó của những 
giáo phái khác và ai là người biết được người nào còn tàn dư là 'người còn 
tàn dư” và người nào không còn tàn dư là “người không còn tàn dư” như 


vậy? 


“Này Xá-lợi-phất, chín người này, qua đời còn tàn dư, (nhưng) thoát 
khỏi địa ngục, cõi súc sinh, và cảnh giới hồn ma ngạ quỷ; thoát khỏi cảnh 
giới thống khổ, nơi-đến xấu dữ, cõi dưới. Này Xá-lợi-phất, ta đã không 
định nói ra bài thuyết giảng Giáo Pháp này cho những Tỳ kheo, những Tỳ 
kheo ni, những đệ tử tại gia nam, và những đệ tử tại gia nữ. Vì lý do gì? 
Vì ta lo rằng khi nghe bài giảng Giáo Pháp này, họ có thể sẽ chọn những 
cách (cách tu, đường tu) không chuyên-chú. Tuy nhiên ta đã nói ra bài 


giảng Giáo Pháp này, vì mục đích trả lời cho câu hỏi của thây.”1353 


13 (3) Ngài Câu-Hi-La 


Lúc đó có Ngài Đại Câu-hi-la (Mahãkotthita) đến gặp Ngài Xá-lợi- 
phất và chào hỏi qua lại với thầy ấy. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân 


thiện, thây Đại Câu-hi-la ngôi xuông một bên, và nói: 


(1) “Này đạo hữu Xá-lợi-phất, bây giờ, có phải đời sống tâm linh 
được sống dưới/theo đức Thế Tôn là vì mục đích này: “Mong cho nghiệp 
[quả] được nếm trải trong kiếp này sẽ trở thành nghiệp [quả] ta sẽ nêm trải 


trong kiếp tương lai”?”18 


“Chắc chắn không phải, này đạo hữu.” 


28 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


(2) “Vậy có phải đời sống tâm linh được sống dưới/theo đức Thế Tôn 
là vì mục đích này: “Mong cho nghiệp [quả] sẽ được nếm trải trong kiếp 
tương lai trở thành nghiệp [quả] ta sẽ nễm trải trong kiếp này”?” 


“Chắc chắn không phải, này đạo hữu.” 


(3) “Bây giờ, này đạo hữu Xá-lợi-phất, có phải đời sống tâm linh 
được sống dưới/theo đức Thế Tôn là vì mục đích này: “Mong cho nghiệp 
[quả] sẽ được nếm trải là sướng trở thành nghiệp [quả] ta sẽ nếm trải là 
khổ? ??1860 


“Chắc chắn không phải, này đạo hữu.” 


(4) “Vậy có phải đời sống tâm linh được sông dưới/theo đức Thế Tôn 
là vì mục đích này: “Mong cho nghiệp [quả] sẽ được nếm trải là khổ trở 


thành nghiệp [quả] ta sẽ nếm trải là sướng”?” 
“Chắc chắn không phải, này đạo hữu.” 


(5) “Bây giờ, này đạo hữu Xá-lợi-phất, có phải đời sống tâm linh 
dưới/theo đức Thế Tôn là vì mục đích này: “Mong cho nghiệp [quả] của ta 
sẽ được nêm trải khi nó đã chín muồi trở thành nghiệp [quả] ta sẽ nếm trải 


khi nó chưa chín muôi”?”1861 


“Chắc chắn không phải, này đạo hữu.” 

(6) “Vậy có phải đời sống tâm linh được sống dưới/theo đức Thế 
Tôn là vì mục đích này: “Mong cho nghiệp [quả] của ta sẽ được nếm trải 
khi nó chưa chín muồi trở thành nghiệp [quả] ta sẽ nếm trải khi nó đã chín 
muôi'?" 

“Chắc chắn không phải, này đạo hữu.” 

(7) “Bây giờ, này đạo hữu Xá-lợi-phất, có phải đời sống tâm linh 
dưới/theo đức Thế Tôn là vì mục đích này: “Mong cho nghiệp [quả] sẽ 
được nếm trải nhiều trở thành nghiệp [quả] sẽ được trải nghiệm chút ít 


thôi?” 


“Chắc chắn không phải, này đạo hữu.” 


«29 


(8) “Vậy có phải đời sống tâm linh được sống dưới/theo đức Thế 
Tôn là vì mục đích này: “Mong cho nghiệp [quả] sẽ được nếm trải ít trở 
thành nghiệp [quả] sẽ được trải nghiệm nhiều”?” 


“Chắc chắn không phải, này đạo hữu.” 


(9) “Bây giờ, này đạo hữu Xá-lợi-phất, có phải đời sống tâm linh 
dưới/theo đức Thế Tôn là vì mục đích này: “Mong cho nghiệp [quả] sẽ 


được trải nghiệm trở thành nghiệp [quả] ta sẽ không nếm trải”?”1862 


Chắc chắn không phải, này đạo hữu.” 


(10) “Vậy có phải đời sống tâm linh được sống dưới/theo đức Thế 
Tôn là vì mục đích này: “Mong cho nghiệp [quả] sẽ không được trải 
nghiệm trở thành nghiệp [quả] ta sẽ nếm trải”?” 


“Chắc chăn không phải, này đạo hữu.”1863 


“Này đạo hữu Xá-lợi-phất, khi được hỏi ... [nguyên gốc kinh lặp lại 
từng câu hỏi ở trên] ... thầy đều nói: “Chắc chắn không phải, này đạo 
hữu.” Vậy thì vì mục đích gì một người đi sống đời sống tâm linh được 
sống dưới/theo đức Thế Tôn?” 


“Một người sống đời sống đời sống tâm linh dưới/theo đức Thế Tôn 
là vì mục đích để biết, hiểu, nhìn thấy, chứng đắc, chứng ngộ, và thâm 
nhập điều chưa biết, hiểu, nhìn thấy, chứng đắc, chứng ngộ, và thâm 
nhập.” 


“Nhưng, này đạo hữu, cái gì là điều người đó chưa biết, hiểu, nhìn 


thấy, chứng đắc, chứng ngộ, và thâm nhập?” 


“Này đạo hữu, (ï) “Này là sự khổ' là điều người đó chưa biết, hiểu, 
nhìn thấy, chứng đắc, chứng ngộ, và thâm nhập, và chính vì mục đích để 
biết, hiểu, nhìn thấy, chứng đắc, chứng ngộ, và thâm nhập điều này nên 
người đó mới đi sống đời sống tâm linh dưới/theo đức Thế Tôn. (ii) “Này 
là nguồn-gốc khổ'... (iii) “Này là sự chấm-dứt khổ'... (iv) “Này là con- 
đường dẫn tới sự chấm-dứt khổ' là điều người đó chưa biết, hiểu, nhìn 


thấy, chứng đắc, chứng ngộ, và thâm nhập, và chính vì mục đích để biết, 


30 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


hiểu, nhìn thấy, chứng đắc, chứng ngộ, và thâm nhập điều này nên người 
đó mới đi sống đời sống tâm linh dưới/theo đức Thế Tôn. Này đạo hữu, 
đây là điều một người chưa biết, hiểu, nhìn thấy, chứng đắc, chứng ngộ, 
và thâm nhập, và chính vì mục đích để biết, hiểu, nhìn thấy, chứng đắc, 
chứng ngộ, và thâm nhập điều này nên người đó mới đi sống đời sống tâm 
linh dưới/theo đức Thế Tôn.” 


14 (4) Ngài Samiddhi 


Lúc đó có Ngài Samiddhi đến gặp Ngài Xá-lợi-phát, kính lễ thầy Xá- 


lợi-phất, và ngồi xuống một bên. Thầy Xá-lợi-phất nói với thầy ấy: !8%4 


(1) “Này Samiddhi, dựa trên cơ sở nào những ý-định và ý-nghĩ!?5 


khởi sinh trong một người?” 

“Trên cơ sở phần danh-sắc, thưa thầy.” 1895 
(2) “Chúng trở thành đa dạng ở đâu?” 
“Trong các yếu-tô (giới).” 
(3) “Chúng khởi sinh từ cái gì?” 
“Chúng khởi sinh từ sự tiếp-xúc (xúc).” 
(4) “Chúng hội tụ trên cái gì?” 
“Chúng hội tụ trên cảm-giác (thọ).”189 
(5) “Chúng được dẫn đầu bởi cái gì?” 
“Chúng được dẫn đầu bởi sự định-tâm (định).” 
(6) “Sự thực hiện sự thấm quyền đối với chúng?” 
“Sự chánh-niệm (niệm) thực hiện sự thâm quyền đối với chúng.” 
(7) “Cái gì là người giám sát chúng?” 
““[rí-tuệ là người giám sát chúng.” 


(8) “Cái gì là cốt lõi của chúng?” 


s31 


“Sự giải-thoát là côt lõi của chúng.”1868 


(9) “Chúng dẫn tới đỉnh cao là cái gì?” 


“Chúng dẫn tới đỉnh cao (của chúng) là sự bắt-tử.”!86 


“Này Samiddhi, khi thầy được hỏi ... thầy đã trả lời ... [nguyên bản 
lặp lại tắt cả từng cặp câu hỏi và câu trả lời như trên]... Tốt, tốt, này 
Samiddhi! Khi thầy được hỏi những câu hỏi như vậy, thầy đã trả lời tốt, 
nhưng đừng trở nên tự phụ vì điều đó.” 


15 (5) Một Ung Nhọt 


“Này các Tỳ kheo, ví dụ có một ung nhọt đã nhiều năm. Nó có chín 
lỗ, chín lỗ tự nhiên.!#?° Mọi thứ gì chảy ra từ chúng đều là không-sạch, hôi 
thối, và ghê tởm. Mọi thứ gì tiết rỉ ra từ chúng đều là không-sạch, hôi thối, 
và ghê tởm. 

“Này các Tỳ kheo, 'một ung nhọt” là chữ (cách) đề chỉ thân này gồm 
có bốn yếu-tố lớn (tứ đại), bắt nguồn từ cha và mẹ, được tạo dựng từ cơm 
và cháo, ắt sẽ bị vô-thường, sẽ bị nhỏi nặn và mài mòn, sẽ bị tan rã vả tiêu 
tán. Nó có chín lễ vết thương, chín lỗ tự nhiên. Những gì chảy ra từ chúng 
đều là không-sạch, hôi thối, và ghê tởm. Những gì tiết rỉ ra từ chúng đều 
là không-sạch, hôi thối, và ghê tởm. Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy trở nên 
tỉnh ngộ [hết mê đắm] với thân này.” 


16 (6) Những Nhận Thức 


“Này các Tỳ kheo, có chín nhận-thức này, nếu được tu tập và tu 
dưỡng, sẽ mang lại phước-quả và ích-lợi lớn lao, đưa đến đỉnh cao là sự 
bắất-tử, có sự bất-tử là chung cuộc của chúng.!! (1) Nhận thức về sự 
không hấp-dẫn (không sạch, ô uế của thân), (2) nhận thức về cái chết, (3) 
nhận thức về sự gớm-ghiếc của thức ăn, (4) nhận-thức về sự không thích- 
thú trong toàn bộ thế gian, (5) nhận thức về sự vô-thường, (6) nhận thức 


về sự khổ trong những thứ vô-thường, (7) nhận thức về sự vô-ngã trong 


32 s Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


những thứ khổ, (8) nhận-thức về sự từ-bỏ, và (9) nhận-thức về sự chán-bỏ. 
Đây là chín nhận-thức, nếu được tu tập và tu dưỡng, sẽ dẫn tới kết quả và 
ích lợi lớn lao, dẫn tới đỉnh cao là sự bất-tử, có sự bất-tử là chung cuộc 


của chúng.” 


17 (7) Những Gia Đình 


“Này các Tỳ kheo, có chín yếu tố, một gia đình chưa đến gặp thì 
không đáng để đến gặp, hoặc nếu đã đến gặp thì không đáng để ngồi lại 
với họ.!#? Chín đó là gì? (1) Họ không đứng dậy một cách trân trọng. (vui 
vẻ, dễ chịu).!#”3 (2) Họ không kính lễ (xá chào, lễ lạy, chấp tay cúi chảo) 
một cách trân trọng.!#“ (3) Họ không mời chỗ ngồi một cách trân trọng. 
(4) Họ che giấu những thứ mình có. (5) Ngay cả họ có nhiều họ cũng bố 
thí ít ỏi. (6) Ngay cả họ có những thứ tốt ngon họ cũng bố thí những thứ 
thô đở. (7) Họ bồ thí không có sự kính trọng, một cách bất kính (8) Họ 
không ngồi gần đề lắng nghe Giáo Pháp. (9) Họ không thưởng thức mùi vị 
những lời-nói (của các Tỳ kheo đang ghé thăm). Có chín yếu tô này, một 
gia đình chưa đến gặp thì không đáng đề đến gặp, hoặc nếu đã đến gặp thì 
không đáng đề ngồi lại với họ. 


“Này các Tỳ kheo, có được chín yếu tố, một gia đình chưa đến gặp thì 
đáng đề đến gặp, hoặc nếu đã đến gặp thì đáng để ngồi lại với họ. Chín đó 
là gì? (1) Họ đứng dậy một cách trân trọng. (2) Họ kính lễ một cách trân 
trọng. (3) Họ mời chỗ ngồi một cách trân trọng. (4) Họ không che giấu 
những thứ mình có. (5) Nếu họ có nhiều họ bố thí nhiều. (6) Nếu họ có 
những thứ tốt ngon họ bồ thí những thứ tốt ngon đó. (7) Họ bố thí với sự 
kính trọng, một cách kính trọng. (8) Họ ngồi gần để lắng nghe Giáo Pháp. 
(9) Họ thưởng thức mùi vị những lời-nói. Có được chín yếu tố này, một 
gia đình chưa đến gặp thì đáng đề đến gặp, hoặc nếu đã đến gặp thì đáng 
để ngồi lại với họ.” 


16 (8) Tâm Từ 


«33 


“Này các Tỳ kheo, nếu trai giới toàn-bộ trong (bằng/với) tám chỉ- 
phần (trong tám chỉ giới; bát quan trai giới), thì dịp bố-tát (uposatha) sẽ 
mang lại phước-quả và ích-lợi lớn lao, xán lạn (sáng sủa, sáng láng) và 
thâm nhập một cách khác thường (đặc biệt, phi thường).!#”" Và theo cách 
nào là sự trai giới bố-tát được tuân giữ toàn-bộ trong tám chi-phần, để nó 
sẽ mang lại phước-quả và ích-lợi lớn lao, xán lạn và thấm nhập một cách 
khác thường? 


(1) “Ở đây, này các Tỳ kheo, một đệ tử thánh thiện biết suy xét (quán 
chiếu) như vây: “[Khi còn sống, những bậc A-la-hán đẹp bỏ và &¿êng cữ 
sự sát-sinh; dẹp bỏ gậy gộc và vũ khí, đầy lương tâm và hiền từ, họ sống 
bi-mẫn đối với tất cả mọi chúng sinh. Bữa nay, ban ngày và ban đêm, tôi 
cũng đẹp bỏ và kiêng cữ sự sát-sinh; dẹp bỏ gậy gộc và vũ khí, đầy lương 
tâm và hiền từ, tôi cũng sống bi-mẫn với tất cả mọi chúng sinh. Tôi sẽ bắt 
chước những vị A-la-hán về phương diện này và sự giữ giới bố-tát sẽ 
được tôi tuân thủ.]' Đây là chi phần thứ nhất nó (dịp bố-tát) có được. 
(không sát sinh) 


(2) ““[Khi còn sống, những bậc A-la-hán đẹp bỏ và kiêng cữ sự gian- 
cấp, chỉ nhận lấy thứ đã được cho, chỉ trông đợi thứ được cho, và trung 
thực hết lòng, tránh bỏ việc gian-cắp. Bữa nay, ban ngày và ban đêm, tôi 
cũng dẹp bỏ và kiêng cữ sự gian-cắp; tôi chỉ nhận lấy thứ đã được cho, chỉ 
trông đợi thứ được cho, và trung thực hết lòng, tránh bỏ việc gian-cắp 
(gian lận, lừa gạt, manh mún, nhận hối lộ, nhận tiền mới giúp, tham nhũng 
...). Tôi sẽ bắt chước những vị A-la-hán về phương diện này và sự giữ 
giới bố-tát sẽ được tôi tuân thủ.”] Đây là chi phần thứ hai nó (dịp bố-tát) 
có được. (không gian cắp) 

(3) ““[Khi còn sống, những bậc A-la-hán đẹp bỏ và kiêng cữ hành vi 
dâm-dục và giữ giới sông độc-thân, sống tách ly, kiêng cữ giao hợp, kiêng 
cữ mọi hành vi tính-dục của người phàm (mọi dạng chánh dâm, tà dâm, 
hay thủ dâm, thị dâm, ý dâm ...). Bữa nay, ban ngày và ban đêm, tôi sẽ 
đẹp bỏ hành vi tính-dục, và giữ giới sống độc-thân, sống tách ly (ở riêng), 


kiêng cữ giao hợp, kiêng cữ mọi hành vi tính-dục của người phàm .... Tôi 


34 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


sẽ bắt chước những vị A-la-hán về phương diện này và sự trai giới bố-tát 
sẽ được tôi tuân thủ.'] Đây là chi phần thứ ba nó (dịp bố-tát) có được. 
(không dám dục) 


(4) ““[Khi còn sống, những bậc A-la-hán dẹp bỏ và kiêng cữ sự nói- 
dối, nói sai sự thật; họ nói sự thật, giữ đúng sự thật; họ là những người 
đáng tin tưởng và đáng tin cậy, không phải là người lừa đối trong đời. Bữa 
nay, ban ngày và ban đêm, tôi cũng dẹp bỏ và kiêng cữ sự nói-dối, nói sai 
sự thật; tôi chỉ nói sự thật, giữ đúng sự thật; tôi làm người đáng tin tưởng 
và đáng tin cậy, không phải là người lừa đối trong đời. Tôi sẽ bắt chước 
những vị A-la-hán về phương diện này và sự giữ giới bố-tát sẽ được tôi 
tuân thủ.] Đây là chi phần thứ tư nó (dịp bố-tát) có được. (không nói đối) 


(5) “*[Khi còn sống, những bậc A-la-hán đẹp bỏ và kiêng cữ sự uống 
rượu nặng, rượu nhẹ, và dùng những chất độc hại, là căn cơ của đời sống 
lơ tâm phóng dật. Bữa nay, ban ngày và ban đêm, tôi sẽ dẹp bỏ và kiêng 
cữ sự uống rượu nặng, rượu nhẹ, và dùng những chất độc hại, là căn cơ 
của đời sống lơ tâm phóng dật. Tôi sẽ bắt chước những vị A-la-hán về 
phương diện này và sự giữ giới bố-tát sẽ được tôi tuân thủ.] Đây là chi 
phần thứ năm nó (dịp bố-tát) có được. (không rượu bia, thuốc lá, ma túy, 


chất gây hại gây nghiện ...) 


(6) ““[Khi còn sống, những bậc A-la-hán chỉ ăn một bữa một ngày, 
kiêng cữ sự ăn ban đêm và ăn những thức ăn ngoài giờ quy định. Bữa nay, 
ban ngày và ban đêm, tôi cũng sẽ ăn một bữa một ngày, kiêng cữ sự ăn 
ban đêm và ăn những thức ăn ngoài giờ quy định. Tôi sẽ bắt chước những 
vị A-la-hán về phương diện này và sự giữ giới bố-tát sẽ được tôi tuân thủ.] 
Đây là chi phần thứ sáu nó (dịp bố-tát) có được. (chỉ ăn một bữa ăn một 


ngày, ăn trước giờ ngọ, không ăn phi thời) 


(7) ““[Khi còn sống, những bậc A-la-hán kiêng cữ sự ca, múa, đàn 
trồng, nhạc kịch không thích hợp, và kiêng cữ việc trang điểm, làm đẹp, 
đeo vòng hoa, dùng nước hoa, phấn sáp. Bữa nay, ban ngày và ban đêm, 
tôi cũng sẽ kiêng cữ sự ca, múa, đàn trống, nhạc kịch không thích hợp, và 


kiêng cữ việc trang điêm, làm đẹp, đeo vòng hoa, dùng nước hoa, phân 


“35 


sáp. Tôi sẽ bắt chước những vị A-la-hán về phương diện này và sự giữ 
giới bố-tát sẽ được tôi tuân thủ.] Đây là chi phần thứ bảy nó (dịp bố-tát) 
có được. (không và không coi ca, múa, nhạc, kịch; không trang điểm, hóa 


trang, ăn điện, làm đẹp) 


(8) ““[Khi còn sống, những bậc A-la-hán dẹp bỏ và kiêng cữ nằm 
ngôi trên giường ghế cao và sang: họ nằm nghỉ ngủ ở chỗ nằm thấp, nằm 
trên tắm chiếu hay giường nhỏ. Bữa nay, ban ngày và ban đêm, tôi cũng 
sẽ dẹp bỏ và kiêng cữ việc nằm trên giường cao và sang: tôi nằm nghỉ ngủ 
ở chỗ nằm thấp, nằm trên tắm chiếu hay giường nhỏ. Tôi sẽ bắt chước 
những vị A-la-hán về phương diện này và sự trai giới bố-tát sẽ được tôi 
tuân thủ.] Đây là chi phần thứ tám nó (dịp bố-tát) có được. (không nằm 


ngồi trên giường ghê cao sang sung sướng) 


(9) “Ở đây, một đệ tử thánh thiện sống bao trùm một phương với một 
cái tâm thấm đẫm tâm-từ (sự từ-ái), cũng giống như vậy đối phương thứ 
hai, phương thứ ba, và phương thứ tư. Như vậy là trên, dưới, ngang dọc, 
khắp nơi, và đối với tất cả cũng như đối với bản thân mình, người đó sống 
bao trùm một phương với một cái tâm thấm đẫm sự từ tâm-từ, rộng lớn 
[quảng đại], bao la [được khuếch đại, mở rộng], vô lượng, không sự thù- 
ghét, không sự ác-ý. Đây là chi phần thứ chín nó (dịp bố-tát) có được. 


“Này các Tỳ kheo, chính theo cách này là sự trai giới bố-tát được 
tuân giữ toàn-bộ trong chín chi-phần, để nó mang lại phước-quả và ích-lợi 


lớn lao, xán lạn và thắm nhập một cách khác thường.” 


19 (9) Những Thiên Thân 


“Này các Tỳ kheo, tối hôm qua, khi đêm đã khuya, một số thiên thần 
với sắc đẹp tuyệt vời, chiếu sáng cả Khu Vườn Jeta (Kỳ Viên), đến gặp ta, 
kính lễ ta, và đứng qua một bên. 

(1) “Rồi những thiên thần đó nói: “Thưa Thế Tôn, trong quá khứ, khi 
chúng con còn là con người, những Tỳ kheo đã đến nhà của chúng con. 


Chúng con đã đứng dậy vì các thầy nhưng không kính lễ (xá lạy, lễ chào, 


36 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


chấp tay cúi chào) các thầy. Do đã không làm tốt bổn phận của mình, rồi 
đây hói tiếc và hối hận, chúng con bị tái sinh trong một hạng [những thiên 
thần] thấp kém.? 


(2) “Mẫy thiên thần khác đến gặp ta và thưa: “Thưa Thế Tôn, trong 
quá khứ, khi chúng con còn là con người, những Tỳ kheo đã đến nhà của 
chúng con. Chúng con đã đứng dậy vì các thầy và đã kính lễ các thây, 
nhưng chúng con không mời họ chỗ ngồi. Do đã không làm tốt bổn phận 
của mình, rồi đầy hối tiếc và hối hận, chúng con bị tái sinh trong một hạng 
(thiên thần) thấp kém.” 


(3) “Mẫy thiên thần khác đến gặp ta và thưa: “Thưa Thế Tôn, trong 
quá khứ, khi chúng con còn là con người, những Tỳ kheo đã đến nhà của 
chúng con. Chúng con đã đứng dậy vì các thầy, đã kính lễ, và đã mời các 
thầy chỗ ngồi, nhưng chúng con không chia sẻ với họ (bố thí, cũng dường) 
các thứ với năng lực và khả năng tốt nhất của chúng con... (4)... đã chia 
sẻ với họ các thứ với năng lực và khả năng tốt nhất của chúng con, nhưng 
chúng con không ngồi gần sát để lắng nghe Giáo Pháp ... (5)... đã ngồi 
gần sát để lăng nghe Giáo Pháp, nhưng chúng con không lóng tai lắng 
nghe nó ... (6)... đã lóng tai lắng nghe Giáo Pháp, nhưng không lưu giữ 
Giáo Pháp trong tâm ... (7)... sau khi nghe Giáo Pháp, chúng con đã lưu 
giữ Giáo Pháp trong tâm, nhưng chúng con không xem xét ý nghĩa của 
những giáo lý đã được lưu giữ trong tâm ... (8) ... đã xem xét ý nghĩa của 
những giáo lý đã được lưu giữ trong tâm, nhưng chúng con không hiểu 
được ý nghĩa và Giáo Pháp và do vậy không thực hành đúng theo Giáo 
Pháp. Do đã không làm tốt bồn phận của mình, rồi đầy hối tiếc và hối hận, 


chúng con bị tái sinh trong một hạng (thiên thần) thấp kém.? 


(9) “Mấy thiên thần khác đến gặp ta và thưa: “Thưa Thế Tôn, trong 
quá khứ, khi chúng con còn là con người, những Tỳ kheo đã đến nhà của 
chúng con. (¡) Chúng con đã đứng dậy vì các thầy, (ii) chúng con đã kính 
lễ các thầy, (ii) chúng con đã mời các thầy chỗ ngồi, (iv) chúng con đã 
chia sẻ với các thầy mọi thứ với năng lực và khả năng tốt nhất của chúng 


con, (v) chúng con đã ngồi gần sát để lắng nghe Giáo Pháp, (vi) chúng con 


°«37 


đã lóng tai lắng nghe Giáo Pháp, (vii) chúng con đã lưu giữ Giáo Pháp 
trong tâm, (vi1i) chúng con đã xem xét ý nghĩa của những giáo lý đã được 
lưu giữ trong tâm, (ix) chúng con hiểu được ý nghĩa và Giáo Pháp, và thực 
hành đúng theo Giáo Pháp. Sau khi đã làm tốt bốn phận của mình, không 
phải hối tiếc và hối hận, chúng con được tái sinh trong hạng [những thiên 


thần] cao hơn. 


“Này các Tỳ kheo, ngoài đây có những gốc cây, ngoài kia có những 
chòi trống. Này các Tỳ kheo, hãy thiền tập, đừng lo-tâm phóng dật. Đừng 
để có lý do phải hối tiếc sau này, giống như những thiên thần (thuộc hạng 
thấp kém) trước kia.” 


20 (10) Bà-la-môn Velama 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở Sãävatthï (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Lúc đó có gia chủ Cấp Cô Độc 
đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Đức Thế 
Tôn đã nói với ông: 

“Này gia chủ, có phải thức-ăn khất thực đang được bồ thí trong nhà 
của chú?” 


“Thưa Thế Tôn, thức-ăn đang được bố thí trong nhà của con, nhưng 


trong đó chỉ có cơm gạo nát với cháo gạo.”18”4 


(D “Này gia chủ, nếu một người bố thí thức ăn, dù ngon hay đở, và 
người đó bố thí một cách không tôn trọng, bố thí một cách không cân 
trọng, không tự tay mình bồ thí, bố thí thứ đã bỏ đi, bố thí mà không có 
cái-nhìn (nghĩ) về những hậu quả tương lai,!#” thì khi nào (nghiệp) quả 
của sự bố thí đó được sản sinh cho người đó, tâm người đó sẽ không 
khuynh hướng hưởng thụ được thức ăn cao sang, không khuynh hướng 
hưởng thụ được quần áo cao sang, không khuynh hướng hưởng thụ được 
xe cộ cao sang, không có khuynh hướng hưởng thụ được thứ gì cao sang 
thuộc năm đối-tượng khoái-lạc giác quan (dục lạc). Cũng vậy, các con và 


các vợ của người đó, và các nô lệ, người hâu, và người làm của người đó, 


38 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


đều không muốn nghe lời người đó, không lóng tai lắng nghe, và không 
thèm vận dụng tâm trí của họ để hiểu. Vì lý do gì? Đơn giản đây là hậu 
quả của những hành-động (nghiệp) đã làm một cách không tôn trọng. 


(ID “Này gia chủ, nêu một người bồ thí thức ăn, dù ngon hay đở, và 
người đó bồ thí một cách tôn trọng, bố thí một cách cần trọng, tự tay mình 
bố thí, bó thí không phải thứ đã bỏ đi, bố thí với cái-nhìn (nghĩ) về những 
hậu quả tương lai, thì khi nào (nghiệp) quả của sự bố thí đó được sản sinh 
cho người đó, tâm người đó sẽ khuynh hướng hưởng thụ được thức ăn cao 
sang, khuynh hướng hưởng thụ được quần áo cao sang, khuynh hướng 
hưởng thụ được xe cộ cao sang, khuynh hướng hưởng thụ được bất cứ thứ 
øÌ cao sang thuộc năm đối-tượng khoái-lạc giác quan. Cũng vậy, các con 
và các vợ của người đó, và các nô lệ, người hầu, và người làm của người 
đó, đều muốn nghe lời người đó, lóng tai lắng nghe, và vận dụng tâm trí 
của họ để hiểu. Vì lý do gì? Đơn giản đây là hậu quả của những hành- 


động (nghiệp) đã làm một cách tôn trọng. 


“Này gia chủ, trong quá khứ có một bà-la-môn tên là Velãma. Ông ta 
bó thí rất nhiều đồ cúng dường như vây:!#”3 (1) 84.000 chén vàng đựng 
đầy bạc; (2) 84.000 chén bạc đựng đầy vàng: (3) 84.000 chén đồng đựng 
đầy vàng thỏi; (4) 84.000 voi với những đồ trăng trí bằng vàng, cờ xí bằng 
vàng, được phủ trên mình bằng lưới sợi vàng (kim tuyến); (5) 84.000 xe 
ngựa với đồ nội thất được làm từ da sư tử, da cọp, da báo, và những tắm 
phủ được nhuộm màu nghệ tươi, với những thứ trang trí bằng vàng, cờ xí 
bằng vàng, được phủ bởi lưới sợi vàng; (6) 84.000 con bò sữa với những 
dây thừng bằng sợi gai!#? và những thùng (đựng sữa) băng đồng;!#8° (7) 
84.000 người hầu có trang sức bông tai bằng châu báu; (8) 84.000 trường 
kỷ được trải bằng thảm, có chăn mèn, và tắm phủ, có tấm phủ làm từ da 
linh dương, có mái che ở trên và có hai gối đỏ đặt ở hai đầu; (9) 84.000 
kofi3! vải được đệt từ lanh mịn, lụa mịn, len mịn, và bông vải mịn. Còn 
bao nhiêu là thức ăn, thức uống, thức ăn nhẹ, bữa ăn chính, đồ ăn chơi 
(giải khoay) và đồ uống giải khát?!#3? Nó (món quà to lớn đó) dường như 
chảy như những dòng sông vậy. 


«39 


(HD “Này gia chủ, chú có thê nghĩ: “Bà-la-môn Velãma, người đã bó 
thí những thứ cúng dường lớn vào lúc đó, là một ai khác. Nhưng chú 
không nên nhìn nhận theo cách như vậy. Chính ta là bà-la-môn Velama, 
người đã bồ thí những thứ cúng dường lớn lao vào lúc đó. 


“Bây giờ, này gia chủ, vào lúc cúng dường những thứ lớn lao đó 
không có một ai xứng-đáng với những thứ cúng dường, không ai để thanh 
lọc (làm thanh tịnh) sự cúng dường. (¡) Dù bà-la-môn Velama có bố thí to 
lớn tới đâu, cũng không phước quả bằng sự bố thí (thứ gì) cho một người 
đã thành tựu về chánh-kiến (hàm nghĩa là bậc Nhập-lưu). () Dù bà-la- 
môn Velãma có bố thí cho 100 người thành tựu về chánh-kiến, cũng 
không phước quả bằng sự bồ thí cho một bậc Nhất-lai. (iii) Dù bà-la-môn 
Velãma có bố thí cho 100 bậc Nhất-lai, cũng không phước quả bằng sự bố 
thí cho một bậc Bắt-lai. (v) Dù bà-la-môn Velãma có bố thí cho 100 bậc 
Bắt-lai, cũng không phước quả băng sự bồ thí cho một bậc A-la-hán. (v) 
Dù bà-la-môn Velama có bó thí cho 100 bậc A-la-hán, cũng không phước 
quả bằng sự bồ thí cho một vị Phật Duyên Giác (paccekabuddha). (vi) Dù 
bà-la-môn Velãma có bố thí cho 100 vị Phật Duyên Giác, cũng không 
phước quả bằng sự bồ thí cho Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác. (vii) 
Dù bà-la-môn Velãma có bố thí to lớn tới đâu, cũng không phước quả 
bằng sự bố thí thức-ăn cho Tăng Đoàn các Tỳ kheo được dẫn dắt bởi Vị 
Phật ... (viii) cũng không phước quả bằng xây một chỗ trú-ở dành cho 
Tăng Đoàn khắp bốn phương (đến trú, ghé ở) ... (ix) cũng không phước 
quả bằng một người với cái tâm có sự tự-tin để quy y nương tựa theo Phật, 
Pháp, Tăng ... (x) cũng không phước quả bằng một người với cái tâm có 
sự tự-tin để nhận lãnh năm giới-luật tu hành: kiêng cữ sát-sinh, kiêng cữ 
gian-cắp, kiêng cữ tà-dâm tà dục, kiêng cữ nói-dối nói láo, kiêng cữ uống 
rượu nặng, rượu nhẹ và dùng những chất độc hại, là căn cơ của đời sống 
lơ-tâm phóng dật ... (xi) cũng không phước quả bằng sự tu tập một tâm-từ 
[một cái tâm từ-á¡] trong một thời gian thậm chí bằng một cái kéo núm vú 


con bò (để vắt sữa). 


“Này gia chủ, cho dù bà-la-môn Velãma có bố thí to lớn tới đâu (¡) 


40 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


cũng không phước quả bằng sự bố thí (thứ gì) cho một người đã thành tựu 
về chánh-kiến; (ii) cũng không phước quả bằng sự bố thí cho một bậc 
Nhắt-lai; (ii) cũng không phước quả bằng sự bố thí cho một bậc Bắt-lai; 
(iv) cũng không phước quả bằng sự bồ thí cho một bậc A-la-hán; (v) cũng 
không phước quả bằng sự bố thí cho một vị Phật Duyên Giác; (v1) cũng 
không phước quả bằng sự bố thí cho Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn 
Giác; (vii) cũng không phước quả bằng sự bồ thí thức-ăn cho Tăng Đoàn 
các Tỳ kheo được dẫn dắt bởi Phật; (viii) cũng không phước quả bằng xây 
một chỗ trú-ở dành cho Tăng Đoàn khắp bốn phương (đến trú, ghé ở); (ix) 
cũng không phước quả bằng một người với cái tâm có sự tự-tin để quy y 
nương tựa theo Phật, Pháp, Tăng; (x) cũng không phước quả bằng một 
người với cái tâm có sự tự-tin để nhận lãnh năm giới-luật tu hành: kiêng 
cữ sát-sinh ... là căn cơ của đời sống lơ-tâm phóng đật; (xi) cũng không 
phước quả bằng sự tu tập một tâm-từ trong một thời gian thậm chí bằng 
một cái kéo núm vú con bò (để vắt sữa); (xii) cũng không phước quả bằng 
sự tu tập sự nhận-thức về sự vô-thường trong một thời gian bằng cái búng 


ngón tay.” 


NHÓM 3 
NHỮNG CÕI CHÚNG SINH 


21 (1) Những Phương Diện 


Những người ở cõi Uttarakuru vượt trên những thiên thần cõi trời 
Đao-lợi (Tãvatimsa) và những người ở cõi Diêm-phù-nề (Jambudipa).!884 
Ba đó là gì? (1) Họ không có sự ích-kỷ và tư-hữu; (2) tuổi thọ của họ 
được cô định; và (3) những điều-kiện sống của họ là siêu tốt [ngoại hạng, 
ngoại lệ].!88Š Về ba phương diện này những người Uttarakuru vượt trên 
những thiên thần cõi trời Đao-lợi và những người ở cõi Diêm-phù-nề. 

“Những thiên thần cõi trời Đao-lợi vượt trên những người ở cõi Utta- 
rakuru và những người ở cõi Diêm-phù-nê về ba phương diện. Ba đó là 


gì? (4) Về tuôi thọ cõi trời, (5) về sắc đẹp cõi trời, và (5) về hạnh phúc cõi 


*4I 


trời. Về ba phương diện này những thiên thần cõi trời Đao-lợi vượt trên 
những người ở cõi Uttarakuru và những người ở cõi Diêm-phù-nè. 
“Những người ở cõi Diêm-phù-nề vượt trên những người ở cõi Utta- 
rakuru và những thiên thần cõi trời Đao-lợi về ba phương diện. Ba đó là 
gì? (7) Họ là những anh hùng; (8) họ có chánh-niệm; và (9) ở đây có sự 
sống đời sống tâm linh (có thể tu để giác-ngộ). Về ba phương diện này 
những người ở cõi Diêm-phù-nè vượt trên những người ở cõi Uttarakuru 


và những thiên thần cõi trời Đao-lợi.” 


22 (2) Ngựa Non Chưa Thuần Hóa 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy (1) ba loại ngựa non hoang 
dã (chưa thuần hóa) và ba loại người giống như ngựa non hoang đã, (ii) ba 
loại ngựa tốt và ba loại người giống như ngựa tốt, và (ii) ba loại ngựa 
thuần chủng xuất sắc và ba loại người giống như loại ngựa thuần chủng 


xuất sắc.!#8® Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói.” 
“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


(1)-(): “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là ba loại ngựa non hoang dấ?... 


[Tiếp tục giống kinh 3:140 về “ba loại ngựa non hoang đã” và “ba loại người 


giống như loại ngựa non hoang đã”]... 


(4)-(6) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là ba loại ngựa tốt? ... [Tiếp fục 
giống kinh 3:14I về “ba loại ngựa tốt" và “ba loại người giống như loại 


ngựa tốf”]... 1887 


(7)-(9) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là ba loại ngựa thuần chủng xuất 


sắc?... [Tiếp tục giống kinh 3:142 về “ba loại ngựa thuần chủng xuất sắc” 


và “ba loại người giống như loại ngựa thuần chủng xuất sắc”]... ” 


23 (3) Dục Vọng 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy chín điều bắt rễ từ dục-vọng 


42 s Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


(ái).'?%% Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói.” 
“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều này: 


“Và cái gì là chín điều bắt rễ từ đục-vọng? (1) Do có [tùy thuộc vảo] 
dục-vọng nên có sự tìm-kiếm. (2) Do có sự tìm-kiếm nên có sự đạt-được 
này nọ. (3) Do có sự đạt-được nên có sự phán-xét (khen chê) này nọ. (4) 
Do có sự phán-xét nên có tham-muốn và nhục-dục. (5) Do có tham-muốn 
và nhục-dục nên có sự dính-buộc. (6) Do có sự ràng-buộc nên có sự tư- 
hữu. (7) Do có sự tư-hữu nên có sự keo-kiệt. (8) Do có tính keo-kiệt nên 
có sự phòng-thủ. (9) Với sự phòng-thủ là nền móng nên phát sinh chuyện 
cầm gậy gộc và vũ khí (đánh nhau), tranh cãi, tranh giành, và tranh chấp, 
những sự kết tội này nọ, những lời nói gây chia-rẽ, và những lời nói-dối 
nói láo, và nhiều điều xấu ác bất thiện khác. Đây là chín điều bắt rễ từ 


dục-vọng.”188 


24 (4) Chúng Sinh (chín cõi) 
“Này các Tỳ kheo, có chín cõi chúng sinh này. Chín đó là gì?!#?9 


(1) “Này các Tỳ kheo, có những chúng sinh khác nhau về thân và 
khác nhau về nhận-thức, như loài người, một số thiên thần, và một số 
trong cõi dưới. Đây là cõi chúng sinh thứ nhất. 

(2) “Có những chúng sinh khác nhau về thân nhưng giống nhau về 
nhận-thức, như những thiên thần trong đoàn tùy tùng của trời Brahmã 
(Phạm chúng thiên) được tái sinh thông qua (tâm thức của) tầng thiền định 
thứ nhất. Đây là cõi chúng sinh thứ hai. 

(3) “Có những chúng sinh giống nhau về thân nhưng khác nhau về 
nhận-thức, như những thiên thần chiếu hào quang thành dòng (quang âm 
thiên). Đây là cõi chúng sinh thứ ba. 

(4) “Có những chúng sinh giống nhau về thân và giống nhau về nhận- 
thức, như những thiên thần hào quang chói lọi (biến tịnh thiên). Đây là cõi 
chúng sinh thứ tư. 


.43 


(Š) “Có những chúng sinh thuộc loại không có nhận-thức, không có 
trải nghiệm, chẳng hạn như những thiên thần thuộc loại không có nhận- 
thức (phi tưởng). Đây là cõi chúng sinh thứ năm. 


(6) “Có những chúng sinh, với sự đã vượt qua những nhận-thức về 
sắc giới, với sự phai biến những nhận-thức về sự chạm-xúc giác quan, với 
sự không còn chú-tâm (tác ý) tới những nhận-thức về sự đa-dạng, [chỉ 
nhận thức:] “Không gian là vô biên”, thuộc về cảnh xứ vô-biên của không- 
gian (không vô biên xứ). Đây là cõi chúng sinh thứ sáu. 

(7) “Có những chúng sinh, bằng cách hoàn toàn vượt trên “cảnh xứ 
vô-biên của không gian", [nhận thức:] “thức là vô biên”, thuộc về cảnh xứ 
vô-biên của thức (thức vô biên xứ). Đây là cõi chúng sinh thứ bảy. 

(8) “Có những chúng sinh, bằng cách hoàn toàn vượt trên “cảnh xứ 
vô-biên của thức”, [nhận thức:] “sự không-có-gì, thuộc về cảnh xứ trồng- 
không (vô sở hữu xứ). Đây là cõi chúng sinh thứ tám. 

(9) “Có những chúng sinh, bằng cách hoàn toàn vượt trên “cảnh xứ 
trống-không', là thuộc về cảnh xứ không có nhận-thức cũng không phải 
không có nhận-thức (phi tưởng phi phi tưởng xứ). Đây là cõi chúng sinh 
thứ chín. 


“Đây là chín cối chúng sinh.” 


25 (5) Trí Tuệ 


“Này các Tỳ kheo, khi tâm của một Tỳ kheo được củng có tốt bằng 
trí-tuệ, người đó có khả năng khăng định: “Sinh đã tận, đời sống thánh 
thiện đã được sống, những gì cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng 
thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.) 

“Và theo cách nào là tâm của một Tỳ kheo được củng có tốt bởi trí- 
tuệ? (1) Tâm người đó được củng có tốt bởi trí-tuệ [khi người đó biết]: 
“Tâm của ta không có tham dục.” (2) Tâm người đó được củng có tốt bởi 


trí-tuệ [khi người đó biết]: “Tâm của ta không có sân giận.” (3) Tâm người 


44 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


đó được củng cô tốt bởi trí-tuệ [khi người đó biết]: “Tâm của ta không có 
s¡ mê.” (4) Tâm người đó được củng có tốt bởi trí-tuệ [khi người đó biết]: 
“Tâm của ta không bị sự mê đắm.” (5) Tâm người đó được củng cô tốt bởi 
trí-tuệ [khi người đó biết]: “Tâm của ta không bị sự thù oán.” (6) Tâm 
người đó được củng có tốt bởi trí-tuệ [khi người đó biết]: “Tâm của ta 
không bị sự mờ tối.” (7) Tâm người đó được củng cố tốt bởi trí-tuệ [khi 
người đó biết]: “Tâm của ta không bị quay trở lại sự hiện-hữu dục-giới. 
(8) Tâm người đó được củng cô tốt bởi trí-tuệ [khi người đó biết]: “Tâm 
của ta không bị quay trở lại sự hiện-hữu sắc-giới.” (9) Tâm người đó được 
củng cô tốt bởi trí-tuệ [khi người đó biết]: “Tâm của ta không bị quay trở 
lại sự hiện-hữu vô-sắc giới. 

“Này các Tỳ kheo, khi tâm của một Tỳ kheo được củng cô tốt bởi trí- 
tuệ, người đó có khả năng khẳng định: “Sinh đã tận, đời sống thánh thiện 
đã được sống, những gì cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái 


hiện-hữu nào nữa.”” 


26 (6) Trụ Đá 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần Ngài Xá-lợi-phất và Ngài Can- 
dikãputta đang sống ở Rãjagaha (Vương Xá), trong khu Rừng Tre, chỗ 
(được gọi là chỗ) tìm thức ăn của bây sóc. Ở đó thầy Candikãputta đã nói 
với các Tỳ kheo: “Này các đạo hữu, các Tỳ kheo!” 


“Dạ đạo hữu!”, các Tỳ kheo đáp lại. Thầy Candikãputta nói điều này: 


“Này các đạo hữu, thầy Đề-bà-đạt-đa (Devadatta) chỉ dạy Giáo Pháp 
cho các Tỳ kheo như vây: “Này các đạo hữu, khi tâm của một Tỳ kheo 
được củng có bởi tâm,!#”! thì đó là hợp lý cho người đó tuyên bố: “Tôi 
hiểu rằng: “Sinh đã tận, đời sống thánh thiện đã được sống, những gì cần 
làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào 


399 


nữa. 


Lúc đó thầy Xá-lợi-phất mới nói với thầy Candikãputta: 


°45 


“Này đạo hữu Candikãputta, không phải thầy Đề-bà-đạt-đa chỉ dạy 
Giáo Pháp cho các Tỳ kheo như vậy. Thay vì vậy, thầy Đề-bà-đạt-đa chỉ 
dạy các Tỳ kheo như vây: “Này các đạo hữu, khi tâm của một Tỳ kheo 
được củng có /ố/ bởi tâm,'®?? thì đó là hợp lý cho người đó tuyên bố: “Tôi 
hiểu rằng: “Sinh đã tận, đời sống thánh thiện đã được sống, những gì cần 
làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào 
nữa.””” 

Lần thứ hai ... Lần thứ ba thầy Candikãputta lại nói với các Tỳ kheo: 
[y hệt như trên]. ”ˆ"° 


Lần thứ ba thầy Xá-lợi-phất lại nói với thầy Candikãputta: [y hệ/ như 
trên, và nói tiếp: ] 

“Và, này đạo hữu, theo cách nào là tâm của một Tỳ kheo được củng 
cô tốt bởi tâm? (1) Tâm người đó được củng có tốt bởi trí-tuệ [khi người 
đó biết]: “Tâm của ta không có tham dục.” (2) Tâm người đó được củng cố 
tốt bởi trí-tuệ [khi người đó biết]: “Tâm của ta không có sân giận.' (3) 
Tâm người đó được củng cô tốt bởi trí-tuệ [khi người đó biết]: “Tâm của 
ta không có si mê. (4) Tâm người đó được củng cố tốt bởi trí-tuệ [khi 
người đó biết]: “Tâm của ta không bị sự mê đắm. (5) Tâm người đó được 
củng có tốt bởi trí-tuệ [khi người đó biết]: “Tâm của ta không bị sự thù 
oán.” (6) Tâm người đó được củng cố tốt bởi trí-tuệ [khi người đó biết]: 
“Tâm của ta không bị sự mờ rối.' (7) Tâm người đó được củng có tốt bởi 
trí-tuệ [khi người đó biết]: “Tâm của ta không bị quay trở lại sự hiện-hữu 
dục-giới.` (§) Tâm người đó được củng có tốt bởi trí-tuệ [khi người đó 
biết]: “Tâm của ta không bị quay trở lại sự hiện-hữu sắc-giới.” (9) Tâm 
người đó được củng có tốt bởi trí-tuệ [khi người đó biết]: “Tâm của ta 


không bị quay trở lại sự hiện-hữu vô-sắc giới. ”!3°3 


“Này đạo hữu, khi một Tỳ kheo được giải-thoát trong tâm một cách 
toàn thiện như vậy, thì ngay cả những hình-sắc mạnh (khó cưỡng, hấp 
dẫn, tác động mạnh) được nhận biết bởi mắt có đi vào tầm của mắt, chúng 
cũng không ám muội được tâm của người đó; tâm người đó không bị tác 


động gì.!?*“ Tâm vẫn vững-vàng, đã đạt tới sự bất-động, và người đó chỉ 


46 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


(ngồi) quan sát sự biến-qua của nó. Ngay cả những âm-thanh mạnh được 
nhận biết bởi tâm ... những mùi-hương mạnh được nhận biết bởi mũi ... 
những mùi-vị mạnh được nhận biết bởi lưỡi ... những sự những đối-tượng 
chạm xúc mạnh được nhận biết bởi thân ... những hiện-tượng mạnh được 
nhận biết bởi tâm có đi vào tầm của tâm, chúng cũng không ám muội 
được tâm của người đó; tâm của người đó không bị tác động gì. Tâm vẫn 
vững-vàng, đã đạt tới sự bất-động, và người đó đó chỉ quan sát sự biến- 


qua của nó. 


“Này đạo hữu, ví dụ có một trụ-đá dài mười sáu khuỷu tay (tám 
thước):!?Š một nửa (4 thước) được chôn móng dưới mặt đất và một nửa ở 
trên mặt đất. Ngay cả một trận mưa bão mạnh đến từ đông thì cũng không 
thê làm nó lay, lắc, hay động đậy gì; ngay cả một trận mưa bão đến từ tây 

.. nam ... bắc thì cũng không thê làm nó lay, lắc, hay động đậy gì.!??5 Vì 
lý do gì? Vì lý do gì? Vì trụ-đá đó nằm sâu dưới đất và được chôn chắc 
chắn. Cũng giống như vậy, khi một Tỳ kheo đã được giải-thoát trong tâm 
một cách toàn thiện như vậy, thì ngay cả những hình-sắc mạnh được nhận 
biết bởi mắt có đi vào tầm của mắt ....... ngay cả những hiện-tượng mạnh 
được nhận biết bởi tâm có đi vào tầm của tâm, chúng cũng không ám 
muội được tâm của người đó; tâm người đó không bị tác động gì. Tâm vẫn 
vững-vàng, đã đạt tới sự bất-động, và người đó chỉ quan sát sự biến-qua 


của nó.” 


27 (7) Sự Thù Oán (1) 


Lúc đó có gia chủ Cấp Cô Độc đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế 
Tôn, và ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn đã nói với ông: 

“Này gia chủ, khi một đệ tử thánh thiện đã loại bỏ năm hiểm-họa và 
sự thù-oán, và có được “bốn yếu-tố (của sự/ cần có để) Nhập-lưu', thì 
người đó, nếu muốn, có thể tuyên bố về mình rằng: “Tôi đã hết bị địa 
ngục, cõi súc sinh, và cõi ngạ quỷ đày đọa; tôi đã hết bị cảnh giới khổ đau, 


hết bị nơi-đến xấu dữ, hết bị cõi dưới; tôi là bậc Nhập-lưu, không còn bị 


*°47 


[tái sinh trong] trong cõi dưới, đã định xong vận-mệnh, đang hướng tới sự 
giác-ngộ. `!8?7 

(D “Cái gì là năm hiểm-họa và sự thù-oán đã được loại bỏ? (1) Này 
gia chủ, một người sát-sinh, với sự sát-sinh là điều-kiện (duyên), tạo ra 
hiểm-họa và sự thù-oán thuộc kiếp này và hiểm-họa và sự thù-oán thuộc 


13 và người đó cũng trải nghiệm sự khô tâm và ưu phiên. Một 


kiếp sau 
người kiêng cữ sát-sinh thì không tạo ra hiểm-họa và sự thù-oán như vậy 
thuộc kiếp này, và hiểm-họa và sự thù-oán như vậy thuộc kiếp sau, vả 
người đó cũng không trải nghiệm sự khổ tâm và ưu phiền. Như vậy đối 


với người kiêng cữ sát-sinh, hiêm-họa và sự thù-oán đã được loại bỏ. 


(2) “Một người gian-cắp ... (3) Một người có tà-dâm tà dục ... (4) 
Một người nói-dối nói láo ... (5) Một người uống rượu nặng, rượu nhẹ, và 
dùng những chất độc hại, là căn cơ của đời sống lơ-tâm phóng dật, với 
những (hành vi) đó là điều-kiện (duyên), tạo ra hiểm-họa và sự thù-oán 
thuộc kiếp này và hiểm-họa và sự thù-oán thuộc kiếp sau và người đó 
cũng trải nghiệm sự khổ tâm và ưu phiền. Một người kiêng cữ gian-cắp ... 
kiêng cữ rượu nặng, rượu nhẹ, và những chất độc hại ... thì không tạo ra 
hiểm-họa và sự thù-oán như vậy thuộc kiếp này, và hiểm-họa và sự thù- 
oán như vậy thuộc kiếp sau, và người đó cũng không trải nghiệm sự khô 
tâm và ưu phiền. Như vậy đối với người kiêng cữ những (hành vi) đó, thì 
hiểm-họa và sự thù-oán đã được loại bỏ. 

“Đây là năm hiểm-họa và sự thù-oán đã được loại bỏ. 


(I) “Và cái gì là bốn yếu-tố Nhập-lưu mà người đó đã có được? 


(6) Ở đây, này gia chủ, người người đệ tử thánh thiện đã có được 
niềm-tin xác thực vào Đức Phật như vây: “Đức Thế Tôn là một A-la-hán 
(đã tu thành), bậc Toàn Giác (đã giác ngộ toàn thiện), đã thành tựu về trí- 
biết đích thực (minh) và đức-hạnh, là bậc phúc-lành, bậc hiều-biết (những) 
thế giới, người dẫn dắt tối thượng của những người cần được thuần hóa, 


thầy của những thiên thần và loài người, bậc Giác Ngộ, bậc Thế Tôn.” 


(7) “Người đó có được niềm-tin xác thực vào Giáo Pháp như vầy: 


48 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


“Giáo Pháp đã được đức Thế Tôn giảng bày hay khéo, có thể trực tiếp 
nhìn thấy được, có hiệu quả tức thì, mời người đến đề thấy, có thể được áp 
dụng, được tự thân chứng nghiệm bởi người có trí. Có hiệu quả tức thì, 
mời người đến để thấy, đáng được áp dụng, được tự thân chứng nghiệm 
bởi người trí hiền. 

(8) “Người đó có được niềm-tin xác thực vào Tăng Đoàn như vây: 
“Tăng Đoàn các đệ tử của đức Thế Tôn đang tu tập cách thức tốt lành, 
đang tu tập cách thức chánh trực, đang tu tập cách thức chân thực, đang tu 
tập cách thức đúng đắn; Tăng Đoàn đó gồm bốn cặp, tắm loại người— 
Tăng Đoàn này của các đệ tử của Đức Thế Tôn là đáng được tặng quả, 
đáng được tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng được kính lễ, là ruộng 
gieo trồng công-đức cao nhất trong thế gian (phước điền vô thượng ở trên 
đòn). 

(9) “Người đó có được những giới-hạnh (tức năm giới) mà các bậc 
thánh nhân quý trọng—không bị sứt mẻ, không bị lỗi, không bị dính 
nhiễm, không bị vết nhơ, mang tính giải thoát, được khen ngợi bởi người 
trí hiền, không bị dính chấp, dẫn tới đạt định. 


“Đây là bốn yếu-tô Nhập-lưu mà người đó có được. 


“Này gia chủ, khi một đệ tử thánh thiện đã loại bỏ “năm hiểm-họa và 
sự thù-oán”, và có được “bốn yếu-tố Nhập-lưu', thì người đó, nếu muốn, 
có thể tuyên bố về mình răng: “Tôi đã hết bị địa ngục, cõi súc sinh, và cõi 
ngạ quỷ đày đọa; tôi đã hết bị cảnh giới khổ đau, hết bị nơi-đến xấu đữ, 
hết bị cõi dưới; tôi là bậc Nhập-lưu, không còn bị [tái sinh trong] trong cõi 
dưới, đã định xong vận mệnh, đang hướng tới sự giác-ngỘộ.”” 


28 (8) Sự Thù Oán (2) 


[Giống kinh 9:27 kế trên, chỉ khác là kinh này nói cho các Tỳ kheo.] 


29 (9) Sự Tức Giận (1) 


«40 


“Này các Tỳ kheo, có chín căn cớ cho (tạo ra) sự tức-giận. Chín đó là 
gì? (1) [Do nghĩ:] “Họ đã làm hại mình, nên người chấp chứa tức giận. 
(2) [Do nghĩ:] 'Họ đang làm hại mình”, nên người chấp chứa tức giận. (3) 
[Do nghĩ]: “Họ sẽ làm hại mình”, nên người chấp chứa tức giận. (4) [Do 
nghĩ:] “Họ đã làm hại người thân của mình”, nên người chấp chứa tức 
giận. (Š) [Do nghĩ]: “Họ đang làm hại người thân của mình”, nên người 
chấp chứa tức giận. (6) [Do nghĩ]: “Họ sẽ làm hại người thân của mình", 
nên người chấp chứa tức giận. (7) [Do nghĩ|: 'Họ đã làm lợi cho kẻ khó ưa 
và đáng ghét của mình”, nên người chấp chứa tức giận. (8) [Do nghĩ:] “Họ 
đang làm lợi cho kẻ khó ưa và đáng ghét của mình”, nên người chấp chứa 
tức giận. (9) [Do nghĩ:] “Họ sẽ làm lợi cho kẻ khó ưa và đáng ghét của 
mình”, nên người chấp chứa tức giận. 


“Này các Tỳ kheo, đây là chín căn cớ cho sự tức giận.” 


20 (10) Sự Tức Giận (2) 


“Này các Tỳ kheo, có chín cách loại bỏ sự tức-giận. Chín đó là gì? (1) 
[Nhờ nghĩ:] “Họ đã làm hại mình, nhưng biết làm sao được?”,!? nên 
người nguôi tức giận. (2) [Nhờ nghĩ:] “Họ đang làm hại mình, nhưng biết 
làm sao được?”, nên người nguôi tức giận. (3) [Nhờ nghĩ:] “Họ sẽ làm hại 
mình, nhưng biết làm sao được??, nên người nguôi tức giận. (4) [Nhờ 
nghĩ:] “Họ đã làm hại người thân của mình ... (5)... “Họ đang làm hại 
người thân của mình ... (6)... “Họ sẽ làm hại người thân của mình, nhưng 
biết làm sao được??, nên người nguôi tức giận. (7) [Nhờ nghĩ:] “Họ đã làm 
lợi cho kẻ khó ưa và đáng ghét của mình ... (8)... “Họ đang làm lợi cho 
kẻ khó ưa và đáng ghét của mình ... (9)... “Họ sẽ làm lợi cho kẻ khó ưa 
và đáng ghét của mình, nhưng biết làm sao được??, nên người nguôi tức 
giận. 


“Này các Tỳ kheo, đó là chín cách loại bỏ sự tức giận.” 


50 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


31 (11) Sự Chấm Dứt Tiến Dân 


“Này các Tỳ kheo, có chín sự chấm-dứt tiễn dần (lần lượt, nối tiếp; 
tiến diệt).!??% Chín đó là gì? (1) Với người đã chứng đắc tầng thiền định 
thứ nhất thì 'nhận-thức giác quan” đã chấm dứt. (2) Với người đã chứng 
đắc tầng thiền định thứ hai thì ý-øgjĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ) đã châm dứt. 
(3) Với người đã chứng đắc tầng thiền định thứ ba thì sự hoan-hÿ (hỷ) đã 
chấm dứt. (4) Với người đã chứng đắc tầng thiền định thứ tư thì “sự /hở- 
vào và thở-ra` đã châm đứt. (5) Với người đã chứng đắc không vô biên xứ 
[cảnh xứ không gian vô biên] thì (những) nhận-tức về thể-sắc (sắc giới) 
đã chấm dứt. !°°! (6) Với người đã chứng đắc thức vô biên xứ [cảnh xứ của 
thức vô biên] thì nhận-thức thuộc không vô biên xứ đã chấm dứt. Với 
người đã chứng đắc vô sở hữu xứ [cảnh xứ không-có-gì] ứhì nhận-thức 
thuộc thức vô biên xứ đã châm dứt. (7) Với người đã chứng đắc phi tưởng 
phi phi tưởng xứ [cảnh xứ không có nhận-thức cũng không phải không 
còn nhận-thức] thì nhận-thức thuộc vô sở hữu xứ đã châm dứt. (8) Với 
người đã chứng đắc (trạng thái) diệt thọ tưởng [sự chấm-dứt cảm-giác và 
nhận-thức| thì cđm-giác và nhận-thức đã chấm dứt. (9) Với một Tỳ kheo 
đã tiêu diệt những ô-nhiễm thì /hzzm đã chấm dứt, sân đã châm dứt, s¿ đã 


chấm dứt.” 


NHÓM 4 
NHÓM LỚN 


32 (1) Những Sự An Trú (1) 
“Này các Tỳ kheo, có chín sự an-trú tiến dần.!?2 Chín đó là gì? 


(1) “Ở đây, một Tỳ kheo: “Tách ly khỏi những khoái-lạc giác-quan 
(dục lạc), tách ly khỏi những trạng thái bất thiện, một Tỳ kheo chứng nhập 
và an trú trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền), trạng thái có đi kèm 
với ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), có niềm hoan-hỷ (hỷ) và hạnh-phúc 


(lạc) được sinh ra từ sự tách-ly đó." 


s51 


(2) “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), người đó chứng 
nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền), trạng thái có sự 
tự-tin bên trong và sự hợp-nhất của tâm, không còn ý-nghĩ và sự soi-xét, 


và có sự hoan-hỷ (hỷ) và sự hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự định-tâm.” 


(3) “Với sự phai biến luôn yếu tố hoan-hÿ (hỷ), người đó an trú 
buông-xả, và có chánh-niệm và rõ-biết (tỉnh giác), người đó trải nghiệm 
sự sướng bằng thân (thân lạc); người đó chứng nhập và an trú trong tầng 
thiền định thứ ba (Tam thiền), trạng thái mà các bậc thánh gọi là: “Người 
đó buông-xả và có chánh-niệm, là người an trú một cách hạnh-phúc (tâm 


lạc).” 


(4) “Với sự dẹp bỏ sự sướng-khổ (không còn sướng hay khổ), và với 
sự phai biến trước đó của sự vui-buồn (không còn hỷ hay ưu), người đó 
chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư (Tứ thiên), trạng thái 
không còn sướng hay khổ, và gồm có sự chánh-niệm được thanh lọc tỉnh 


khiêt nhờ sự buông-xả. ` 


(5) “Với sự hoàn toản vượt trên những nhận-thức về thể-sắc (sắc 
giới), với sự phai biến những nhận-thức về va-chạm giác quan, với sự 
không còn chú-tâm (tác ý) tới những nhận-thức về sự đa-dạng (khác biệt 
nảy nọ), [chỉ nhận thức rằng:] 'không gian là vô biên”, người đó chứng 


nhập và an trú trong không vô biên xứ [cảnh xứ không gian vô biên|.` 


(6) “Bằng sự hoàn toàn vượt trên không vô biên xứ, [nhận thức rằng:] 
“thức là vô biên”, người đó chứng nhập và an trú trong thức vô biên xứ 
[cảnh xứ thức vô biên]. 

(7) “Băng sự hoàn toàn vượt trên thức vô biên xứ, [nhận thức rằng:] 
“không-có-gì', người đó chứng nhập và an trú trong vô sở hữu xứ [cảnh 
xứ không-có-gì]. 

(8) “Bằng sự hoản toàn vượt trên vô sở hữu xứ, người đó chứng nhập 
và an trú trong phi tưởng phi phi tưởng xứ [cảnh xứ không có nhận-thức 
cũng không phải không còn nhận-thức]|. 


(9) “Bằng sự hoàn toàn vượt trên phi tưởng phi phi tưởng xứ, người 


52 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


đó chứng nhập và an trú trong trạng thái diệt thọ tưởng [sự chấm-dứt của 
nhận-thức và cảm-giác |. 


“Này các Tỳ kheo, đây là chín sự an-trú tiên dân.” 


33 (2) Những Sự An Trú (2) 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy về sự chứng-đắc chín sự an-trú tiến 
y Mã XÃ L 
dần.! Hãy lắng nghe... Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự chứng đắc 


chín sự an-trú tiên dân? 


(1) “Ta nói về nơi [trong trạng thái đó] những khoái-lạc giác quan 
(dục lạc) chấm dứt và về những người an trú sau khi đã hoàn toàn kết thúc 
những khoái-lạc giác quan: “Chắc chắn là, những vị đó là hết thèm-khát 
[hết đói khát] và đã tắt ngắm [giải cơn khát]; họ đã vượt qua (bờ)!?! và đã 
vượt khỏi về phương diện đó.” Nếu có ai nói: “Những khoái-lạc giác 
quan chấm dứt ở đâu? Và ai là những người an trú sau khi đã hoàn toàn 
kết thúc những khoái-lạc giác quan? Tôi không biết điều này, tôi đâu thấy 
điều này'— thì nên trả lời người đó như vầy: “Này bạn, ở đây: Tách ly 
khỏi những khoái-lạc giác-quan (dục lạc), tách ly khỏi những trạng thái 
bắt thiện, một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất 
(Nhất thiền) ... Đó là nơi những khoái-lạc giác quan chấm dứt, và những 
vị đó là những người an trú sau khi đã hoàn toàn kết thúc khoái-lạc giác 
quan.” Này các Tỳ kheo, chắc chắn rằng, ai là người không xảo trá hay 
đạo đức giả sẽ vui thích và vui mừng với lời tuyên thuyết này, họ sẽ nói: 
“Lành thay! Sau khi nói vậy, họ cúi đầu kính lễ, chấp hai tay tôn vinh 
điều đó. 

(2) “Ta nói về nơi [trong trạng thái đó] ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ) 
chấm dứt và về những người an trú sau khi đã hoàn toàn kết thúc ý-nghĩ 
và sự soi-xét: “Chắc chăn là, những vị đó là không còn đói và đã giải cơn 
khát, và đã vượt qua (bờ) và đã vượt khỏi về phương diện đó.” Nếu có ai 
nói: “Ý-nghĩ và sự soi-xét chấm dứt ở đâu? Và ai là những người an trú 


sau khi đã hoàn toàn kết thúc ý-nghĩ và sự soi-xét? Tôi không biết điều 


«53 


này, tôi đâu thấy điều này°— thì nên trả lời người đó như vây: “Này bạn, 
một Tỳ kheo: Với sự lắng lặn của ý-nghĩ và sự soi-xét, một Tỳ kheo 
chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền). Đó là nơi 
ý-nghĩ và sự soi-xét chấm dứt, và những vị đó là những người an trú sau 
khi đã hoàn toàn kết thúc ý-nghĩ và sự soi-xét." Này các Tỳ kheo, chắc 
chắn răng, những ai là người không xảo trá và đạo đức giả sẽ vui thích và 
vui mừng với lời tuyên thuyết này, họ sẽ nói: “Lành thay!” Sau khi nói 


vậy, họ cúi đầu kính lễ, chấp hai tay tôn vinh điều đó. 


(3) “Ta nói về nơi [trong trạng thái đó] sự hoan-hỷ (hý) chấm dứt và 
về những người an trú sau khi đã hoàn toàn kết thúc sự hoan-hỷ: “Chắc 
chắn là, những vị đó là không còn đói và đã giải cơn khát, và đã vượt qua 
(bờ) và đã vượt khỏi về phương diện đó.” Nếu có ai nói: “Sự hoan-hỷ 
chấm dứt ở đâu? Và ai là những người an trú sau khi đã hoàn toản kết thúc 
sự hoan-hỷ? Tôi không biết điều này, tôi đâu thấy điều này°— thì nên trả 
lời người đó như vây: “Này bạn, một Tỳ kheo: Với sự phai biễn của sự 
hoan-hỷ, một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ ba 
(Tam thiền). Đó là nơi sự hoan-hỷ chấm dứt, và những vị đó là những 
người an trú sau khi đã hoàn toàn kết thúc sự hoan-hỷ. Này các Tỳ kheo, 
chắc chắn rằng, những ai là người không xảo trá và đạo đức giả sẽ vui 
thích và vui mừng với lời tuyên thuyết này, họ sẽ nói: “Lành thay!” Sau 


khi nói vậy, họ cúi đầu kính lễ, chấp hai tay tôn vinh điều đó. 


(4) “Ta nói về nơi [trong trạng thái đó] sự sướng (lạc) [liên kết với] 
sự buông-xả (xả-lạc; lạc từ xả) chấm dứt và về những người an trú sau khi 
đã hoàn toàn kết thúc sự sướng [liên kết với] sự buông-xả:!?%5 “Chắc chắn 
là, những vị đó là không còn đói và đã giải cơn khát, và đã vượt qua (bờ) 
và đã vượt khỏi về phương diện đó.” Nếu có ai nói: “Sự sướng [liên kết 
với] sự buông-xả chấm dứt ở đâu? Và ai là những người an trú sau khi đã 
hoàn toàn kết thúc sự sướng [liên kết với] sự buông-xả? Tôi không biết 
điều này, tôi đâu thấy điều này°— thì nên trả lời người đó như vây: “Này 
bạn, một Tỳ kheo: Với dẹp bỏ sướng và khổ, một Tỳ kheo chứng nhập vả 
an trú trong tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền). Đó là nơi sự sướng chấm 


54 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


dứt, và những vị đó là những người an trú sau khi đã hoàn toàn kết thúc sự 
sướng [liên kết với] sự buông-xả." Này các Tỳ kheo, chắc chắn rằng, 
những ai là người không xảo trá và đạo đức giả sẽ vui thích và vui mừng 
với lời tuyên thuyết này, họ sẽ nói: “Lành thay!” Sau khi nói vậy, họ cúi 
đầu kính lễ, chấp hai tay tôn vinh điều đó. 


(5) “Ta nói về nơi [trong trạng thái đó] những nhận-thức về thê sắc 
chấm dứt và về những người an trú sau khi đã hoàn toàn kết thúc những 
nhận-thức về thể sắc:!'% “Chắc chắn là, những vị đó là không còn đói và 
đã giải cơn khát, và đã vượt qua (bờ) và đã vượt khỏi về phương diện đó.) 
Nếu có ai nói: “Những nhận-thức về thể sắc chấm dứt ở đâu? Và ai là 
những người an trú sau khi đã hoàn toàn kết thúc những nhận-thức về thê 
sắc? Tôi không biết điều này, tôi đâu thấy điều này'— thì nên trả lời 
người đó như vầy: “Này bạn, một Tỳ kheo: Với sự hoàn toàn vượt trên 
những nhận-thức về thê-sắc (sắc giới), với sự phai biến những nhận-thức 
về va-chạm giác quan, với sự không còn chú-tâm (tác ý) tới những nhận- 
thức về sự đa-dạng (khác biệt này nọ), [chỉ nhận thức rằng:] “không gian 
là vô biên”, người đó chứng nhập và an trú trong không vô biên xứ [cảnh 
xứ không gian vô biên]. Đó là nơi những nhận-thức về thể sắc chấm dứt 
và những vị đó là những người an trú sau khi đã hoàn toàn kết thúc những 
nhận-thức về thể sắc.” Này các Tỳ kheo, chắc chắn rằng, những ai là 
người không xảo trá và đạo đức giả sẽ vui thích và vui mừng với lời tuyên 
thuyết này, họ sẽ nói: “Lành thay! Sau khi nói vậy, họ cúi đầu kính lễ, 


chấp hai tay tôn vinh điều đó. 


(6) “Ta nói về nơi [trong trạng thái đó] nhận-thức về không vô biên 
xứ chấm dứt và về những người an trú sau khi đã hoàn toàn kết thúc nhận- 
thức về không vô biên xứ: “Chắc chắn là, những vị đó là không còn đói và 
đã giải cơn khát, và đã vượt qua (bờ) và đã vượt khỏi về phương diện đó.) 
Nếu có ai nói: “Nhận-thức về không vô biên xứ chấm dứt ở đâu? Và ai là 
những người an trú sau khi đã hoàn toàn kết thúc nhận-thức về không vô 
biên xứ? Tôi không biết điều này, tôi đâu thấy điều này°— thì nên trả lời 
người đó như vậy: “Này bạn, một Tỳ kheo: “Bằng sự hoản toàn vượt trên 


“55 


không vô biên xứ, [nhận thức rằng:] “thức là vô biên”, người đó chứng 
nhập và an trú trong thức vô biên xứ [cảnh xứ của thức vô biên]. Đó là nơi 
nhận-thức về thức vô biên xứ chấm dứt và những vị đó là những người an 
trú sau khi đã hoàn toàn kết thúc nhận-thức về thức vô biên xứ. Này các 
Tỳ kheo, chắc chắn răng, những ai là người không xảo trá và đạo đức giả 
sẽ vui thích và vui mừng với lời tuyên thuyết này, họ sẽ nói: “Lành thay!? 


Sau khi nói vậy, họ cúi đầu kính lễ, chấp hai tay tôn vinh điều đó. 


(7) “Ta nói về nơi [trong trạng thái đó] nhận-thức về thức vô biên xứ 
chấm dứt và về những người an trú sau khi đã hoàn toàn kết thúc nhận- 
thức về thức vô biên xứ: “Chắc chăn là, những vị đó là không còn đói và 
đã giải cơn khát, và đã vượt qua (bờ) và đã vượt khỏi về phương diện đó." 
Nếu có ai nói: 'Nhận-thức về thức vô biên xứ chấm dứt ở đâu? Và ai là 
những người an trú sau khi đã hoàn toản kết thúc nhận-thức về thức vô 
biên xứ? Tôi không biết điều này, tôi đâu thấy điều này°— thì nên trả lời 
người đó như vậy: “Này bạn, một Tỳ kheo: Bằng sự hoàn toàn vượt trên 
thức vô biên xứ, [nhận thức rằng:] 'không-có-gì, người đó chứng nhập và 
an trú trong vô sở hữu xứ [cảnh xứ không-có-gì]. Đó là nơi nhận-thức về 
thức vô biên xứ chấm dứt và những vị đó là những người an trú sau khi đã 
hoàn toàn kết thúc nhận-thức về thức vô biên xứ.” Này các Tỳ kheo, chắc 
chăn rằng, những ai là người không xảo trá và đạo đức giả sẽ vui thích và 
vui mừng với lời tuyên thuyết này, họ sẽ nói: “Lành thay!” Sau khi nói 


vậy, họ cúi đầu kính lễ, chấp hai tay tôn vinh điều đó. 


(8) “Ta nói về nơi [trong trạng thái đó] nhận-thức về vô sở hữu xứ 
chấm dứt và về những người an trú sau khi đã hoàn toàn kết thúc nhận- 
thức về vô sở hữu xứ: “Chắc chắn là, những vị đó là không còn đói và đã 
giải cơn khát, và đã vượt qua (bờ) và đã vượt khỏi về phương diện đó. 
Nếu có ai nói: 'Nhận-thức về vô sở hữu xứ chấm dứt ở đâu? Và ai là 
những người an trú sau khi đã hoàn toàn kết thúc nhận-thức về vô sở hữu 
xứ? Tôi không biết điều này, tôi đâu thấy điều này°— thì nên trả lời người 
đó như vây: “Này bạn, một Tỳ kheo: “Bằng sự hoàn toàn vượt trên cảnh 
xứ trống-không, người đó chứng nhập và an trú trong phi tưởng phi phi 


56 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


tưởng xứ [cảnh xứ không có nhận-thức cũng không phải không còn nhận- 
thức]. Đó là nơi nhận-thức về vô sở hữu xứ chấm dứt và những vị đó là 
những người an trú sau khi đã hoàn toàn kết thúc nhận-thức về vô sở hữu 
xứ.” Này các Tỳ kheo, chắc chắn rằng, những ai là người không xảo trá và 
đạo đức giả sẽ vui thích và vui mừng với lời tuyên thuyết này, họ sẽ nói: 
“Lành thay!" Sau khi nói vậy, họ cúi đầu kính lễ, chấp hai tay tôn vinh 
điều đó. 

(9) “Ta nói về nơi [trong trạng thái đó] nhận-thức về phi tưởng phi 
phi tưởng xứ chấm dứt và về những người an trú sau khi đã hoàn toàn kết 
thúc nhận-thức về phi tưởng phi phi tưởng xứ: “Chắc chắn là, những vị đó 
là không còn đói và đã giải cơn khát, và đã vượt qua (bờ) và đã vượt khỏi 
về phương diện đó.” Nếu có ai nói: 'Nhận-thức về phi tưởng phi phi tưởng 
xứ chấm đứt ở đâu? Và ai là những người an trú sau khi đã hoàn toàn kết 
thúc nhận-thức về phi tưởng phi phi tưởng xứ? Tôi không biết điều này, 
tôi đâu thấy điều này”— thì nên trả lời người đó như vây: “Này bạn, một 
Tỳ kheo: Bằng sự hoàn toàn vượt trên phi tưởng phi phi tưởng xứ, người 
đó chứng nhập và an trú trong trạng thái diệt thọ tưởng [sự chấm-dứt của 
nhận-thức và cảm-giác]. Đó là nơi nhận-thức về cảnh xứ phi tưởng phi phi 
tưởng xứ chấm dứt và những vị đó là những người an trú sau khi đã hoàn 
toàn kết thúc nhận-thức về phi tưởng phi phi tưởng xứ. Này các Tỳ kheo, 
chắc chắn răng, những ai là người không xảo trá và đạo đức giả sẽ vui 
thích và vui mừng với lời tuyên thuyết này, họ sẽ nói: “Lành thay!” Sau 


khi nói vậy, họ cúi đầu kính lễ, chấp hai tay tôn vinh điều đó. 


“Này các Tỳ kheo, đây là sự chứng đắc chín sự an-trú tiến dần.” 


34 (3) Niắ-bàn 


Tôi nghe như vây. Trong một lần có Ngài Xá-lợi-phất và Ngài Can- 
dikãputta đang sống ở Rãjagaha (Vương Xá), trong khu Rừng Tre, chỗ 
(được gọi là chỗ) tìm thức ăn của bầy sóc. Ở đó thầy Xá-lợi-phất đã nói 
với các Tỳ kheo: “Này các đạo hữu, các Tỳ kheo!” 


°.57 


“Dạ, đạo hữu”, các Tỳ kheo đáp lại. Thầy Xá-lợi-phất nói điều này: 

“Này các đạo hữu, Niết-bàn này là sự hạnh-phúc. Này các đạo hữu, 
Niết-bàn này là sự hạnh-phúc.” 

Sau khi điều này được nói ra, Ngài UdãyT'?® đã nói với thầy Xá-lợi- 
phất: 

“Nhưng, đạo hữu Xá-lợi-phất, hạnh -húc là cái gì khi trong đó [ở đây] 
không có gì được cảm-nhận?” 


“Này đạo hữu, chính đó mới là sự hạnh-phúc, là khi không có gì được 


cảm-nhận trong đó. 
[Thầy Xá-lợi-phất nói tiếp:] 


“Này các đạo hữu, có năm đối-tượng khoái-lạc giác quan. Năm đó là 
øì? Những hình-sắc được nhận biết bởi mắt thì như: đáng ước, đáng yêu, 
dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục dục. Những âm- 
thanh được nhận biết bởi tai ... Những mùi-hương được nhận biết bởi mũi 
... Những mùi-vị được nhận biết bởi lưỡi ... Những đối-tượng chạm xúc 
được nhận biết bởi thân thì như là: đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ 
thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục dục. Đây là năm đối-tượng 
khoái-lạc giác quan. Mọi sự sướng (lạc) hay vui (hỷ) khởi sinh tùy thuộc 
theo năm đối-tượng khoái-lạc giác quan này đều được gọi là khoái-lạc 


giác quan (dục lạc). 


(1) “Này đạo hữu, ở đây, một Tỳ kheo: “Tách ly khỏi những khoái-lạc 
giác-quan (dục lạc), tách ly khỏi những trạng thái bất thiện, người đó 
chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền), trạng 
thái có đi kèm với ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), có niềm hoan-hỷ (hỷ) 
và hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự tách-ly đó.” Nếu, trong khi Tỳ kheo 
đó đang an trú trong cách này, có sự nhận-thức và sự tác-ý [chú-tâm]| đi 
kèm bởi nhục-dục xảy ra trong người đó, người đó cảm thấy đó là thứ làm 
khổ [thứ hư, bệnh, hư hại]. Giống như cái sự đau khổ có thể khởi sinh đối 
với một người đang cảm giác sướng thì (nó) làm khổ người đó; cũng 
giống như vậy, khi sự nhận-thức và sự tác-ý đi kèm bởi nhục-dục đó xảy 


58 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


ra trong người đó, người đó cảm thấy đó là thứ làm khổ. Nhưng đức Thế 
Tôn đã gọi thứ làm khổ là sự khổ. Chính theo cách này nên có thể hiểu 


cách mà Niết-bàn là sự hạnh-phúc. !°% 


(2) “Lại nữa, một Tỳ kheo: “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tằm) và sự soi- 
xét (tử), người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị 
thiền) ...' Nếu, trong khi Tỳ kheo đó đang an trú trong cách này, có sự 
nhận-thức và sự tác-ý đi kèm bởi ý-nghĩ (tầm) xảy ra trong người đó, 
người đó cảm thấy đó là thứ làm khổ. Giống như cái sự đau khổ có thê 
khởi sinh đối với một người đang cảm giác sướng thì (nó) làm khổ người 
đó; cũng giống như vậy, nêu nhận-thức và sự tác-ý đi kèm bởi ý-nghĩ đó 
xảy ra trong người đó, người đó cảm thấy đó là thứ làm khô. Nhưng đức 
Thế Tôn đã gọi thứ làm khổ là sự khổ. Cũng chính theo cách này nên có 


thể hiểu cách mà Niết-bàn là sự hạnh-phúc. 


(3) “Lại nữa, một Tỳ kheo: “Với sự phai biến luôn yếu tố hoan-hỷ 
(hỷ), người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ ba (Tam 
thiền)...” Nếu, trong khi Tỳ kheo đó đang an trú trong cách này, có sự 
nhận-thức và sự tác-ý đi kèm bởi sự hoan-hỷ (hÿ) xảy ra trong người đó, 
người đó cảm thấy đó là thứ làm khổ ... Cũng chính theo cách này nên có 


thể hiểu cách mà Niết-bàn là sự hạnh-phúc. 


(4) “Lại nữa, một Tỳ kheo: “Với sự dẹp bỏ sự sướng-khổ (không còn 
sướng hay khổ), và với sự phai biến trước đó của sự vui-buồn (không còn 
hỷ hay ưu), người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư 
(Tứ thiền)... Nếu, trong khi Tỳ kheo đó đang an trú trong cách này, có 
sự nhận-thức và sự tác-ý đi kèm bởi sự sướng (lạc) [liên kết với] sự 
buông-xả (xả)!?!° xảy ra trong người đó, người đó cảm thấy đó là thứ làm 
khổ ... Cũng chính theo cách nảy nên có thê hiểu cách mà Niết-bàn là sự 


hạnh-phúc. 


(Š) “Lại nữa, một Tỳ kheo: “Với sự hoàn toàn vượt trên những nhận- 
thức về thể-sắc (sắc giới), với sự phai biên những nhận-thức vê va-chạm 
giác quan, với sự không còn chú-tâm (tác ý) tới những nhận-thức vê sự 


đa-dạng (khác biệt này nọ), [chỉ nhận thức rằng:] 'không gian là vô biên", 


.°59 


người đó chứng nhập và an trú trong không vô biên xứ [cảnh xứ không 
gian vô biên]." Nếu, trong khi Tỳ kheo đó đang an trú trong cách này, có 
sự nhận-thức và sự tác-ý đi kèm bởi thể-sắc đó xảy ra trong người đó, 
người đó cảm thấy đó là thứ làm khổ ... Cũng chính theo cách này nên có 


thể hiểu cách mà Niết-bàn là sự hạnh phúc. 


(6) “Lại nữa, một Tỳ kheo: “Bằng sự hoàn toàn vượt trên không vô 
biên xứ, [nhận thức răng:] “thức là vô biên”, người đó chứng nhập và an 
trú trong thức vô biên xứ [cảnh xứ thức vô biên]. Nếu, trong khi Tỳ kheo 
đó đang an trú trong cách này, có sự nhận-thức và sự tác-ý đi kèm bởi 
nhận-thức về không vô biên xứ đó xảy ra trong người đó, người đó cảm 
thấy đó là thứ làm khô. Cũng chính theo cách này nên có thê hiểu cách mà 
Niết-bàn là sự hạnh phúc. 


(7) “Lại nữa, một Tỳ kheo: “Bằng sự hoàn toản vượt trên thức vô biên 
xứ, [nhận thức rằng:] 'không-có-gì”, người đó chứng nhập và an trú trong 
vô sở hữu xứ [cảnh xứ không-có-gì].` Nếu, trong khi Tỳ kheo đó đang an 
trú trong cách này, có sự nhận-thức và sự tác-ý đi kèm bởi nhận-thức về 
thức vô biên xứ đó xảy ra trong người đó, người đó cảm thấy đó là thứ 
làm khô ... Cũng chính theo cách này nên có thê hiểu cách mà Niết-bàn là 


sự hạnh phúc. 


(8) “Lại nữa, một Tỳ kheo: “Bằng sự hoàn toàn vượt trên vô sở hữu 
xứ, người đó chứng nhập và an trú trong phi tưởng phi phi tưởng xứ [cảnh 
xứ không có nhận-thức cũng không phải không còn nhận-thức].? Nếu, 
trong khi Tỳ kheo đó đang an trú trong cách này, có sự nhận-thức và sự 
tác-ý đi kèm bởi nhận-thức về vô sở hữu xứ đó xảy ra trong người đó, 
người đó cảm thấy đó là thứ làm khổ. Giống như cái sự đau khổ có thê 
khởi sinh đối với một người đang cảm giác sướng thì (nó) làm khổ người 
đó; cũng giống như vậy, nếu nhận-thức và sự tác-ý đi kèm bởi nhận-thức 
về vô sở hữu xứ đó xảy ra trong người đó, người đó cảm thấy đó là thứ 
làm khổ. Nhưng đức Thế Tôn đã gọi thứ làm khô là sự khổ. Cũng chính 


theo cách này nên có thể hiểu cách mà Niết-bàn là sự hạnh-phúc. 


(9) “Lại nữa: “Bằng sự hoàn toàn vượt trên phi tưởng phi phi tưởng 


60 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


xứ, người đó chứng nhập và an trú trong trạng thái diệt thọ tưởng [sự 
chắm-dứt của nhận-thức và cảm-giác]." và sau khi nhìn thấy bằng trí-tuệ, 
những ô-nhiễm (lậu hoặc) của người đó được hoàn toàn tiêu diệt. Cũng 


chính theo cách này nên có thể hiểu cách mà Niết-bàn là sự hạnh-phúc.” 


32 (4) Con Bò 


() “Này các Tỳ kheo, ví dụ một con bò sống ở vùng núi, nó ngu 
ngốc, thiêu năng, thiếu kinh nghiệm, và không giỏi khéo trong việc đi trên 
những vùng núi gập ghềnh.!?!' Nó nghĩ: “Ta sẽ đi đến một vùng trước giờ 
ta chưa từng đến, ăn thứ cỏ trước giờ chưa từng ăn, uống thứ nước trước 
giờ chưa từng uống.” Rồi nó đặt xuống một chân trước, và khi chân trước 
chưa được đặt chắc chắn nó đã dỡ một chân sau. Có lẽ nó không nên đi 
đến một vùng trước giờ nó chưa từng đến, ăn thứ cỏ trước giờ chưa từng 
ăn, uống thứ nước trước giờ chưa từng uống: và (vì) có lẽ nó sẽ không 
được an-toàn quay về vùng nó hiện đang ở và đang nghĩ: “Ta sẽ đi đến 
một vùng trước giờ ta chưa từng đến, ăn thứ cỏ trước giờ chưa từng ăn, 
uống thứ nước trước giờ chưa từng uống.” Vì lý do gì? Vì con bò sống ở 
vùng núi đó là ngu ngốc, thiểu năng, thiếu kinh nghiệm, và không giỏi 


khéo trong việc đi trên những vùng núi gập ghênh. 


“Cũng giống như vậy, ở đây có Tỳ kheo là ngu ngốc, thiểu năng, 
thiếu kinh nghiệm, và không thiện khéo; (1) sau khi: “Tách ly khỏi những 
khoái-lạc giác-quan (dục lạc), tách ly khỏi những trạng thái bất thiện, 
người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền), 
trạng thái có đi kèm với ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), có niềm hoan-hỷ 
(hỷ) và hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự tách-ly đó”— người đó không 
theo đuổi đồi-tượng (tướng, tâm ảnh) đó,'?! không tu tập và tu dưỡng nó, 
không tập trung tốt (chú tụ, chú định) vào nó. 

(1ñ) “Người đó nghĩ: “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và Sự soI-Xxét (tứ), 
ta nên chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền)°— 
Nhưng người đó không thể chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ 


s61 


hai. (1i) Rồi người đó nghĩ lại: Vậy ta nên: “Tách ly khỏi những khoái-lạc 
giác-quan (dục lạc), tách ly khỏi những trạng thái bắt thiện, ta chứng nhập 
và an trú trong tầng thiền định thứ nhất ...°— Nhưng người đó không thê 
chứng nhập (lại) và an trú trong tầng thiền định thứ nhất ... Đây được gọi 
là một Tỳ kheo đã bỏ rớt cả hai, !''!13 đã rớt khỏi cả hai (hai tầng thiền định). 
Người đó giống như con bò sống ở vùng núi, nó ngu ngốc, thiểu năng, 
thiếu kinh nghiệm, và không giỏi khéo trong việc đi trên những vùng núi 
gập ghênh. 


(H) “Này các Tỳ kheo, ví dụ một con bò sống ở vùng núi, nó khôn trí, 
có năng lực, có kinh nghiệm, và khéo giỏi trong việc đi trên những vùng 
núi gập ghẻnh. Nó nghĩ: “Ta sẽ đi đến một vùng trước giờ ta chưa từng 
đến, ăn thứ cỏ trước giờ chưa từng ăn, uống thứ nước trước giờ chưa từng 
uống.” Khi đặt xuống một chân trước, và khi chân trước đó đã được đặt 
vững chắc, sau đó nó mới dỡ một chân sau. Có lẽ nó nên đi đến một vùng 
trước giờ nó chưa từng đến, ăn thứ cỏ trước giờ chưa từng ăn, uống thứ 
nước trước giờ chưa từng uống: và (vì) có lẽ nó sẽ được an-toàn quay về 
vùng nó hiện đang ở và đang nghĩ: “Ta sẽ đi đến một vùng trước giờ ta 
chưa từng đến, ăn thứ cỏ trước giờ chưa từng ăn, uống thứ nước trước giờ 
chưa từng uống.” Vì lý do gì? Vì con bò sống ở vùng núi đó là khôn, có 
năng lực, có kinh nghiệm, và khéo giỏi trong việc đi trên những vùng núi 


gập ghênh. 


(1) “Cũng giống như vậy, ở đây có Tỳ kheo là có trí, có năng lực, và 
thiện khéo, sau khi: “L[ách ly khỏi những khoái-lạc giác-quan (dục lạc), 
tách ly khỏi những trạng thái bất thiện, người đó chứng nhập và an trú 
trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền), trạng thái có đi kèm với ý-nghĩ 
(tầm) và sự soi-xét (tứ), có niềm hoan-hý (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) được 
sinh ra từ sự tách-ly đó'— người đó theo đuổi đối-tượng đó, tu tập và tu 
dưỡng nó, tập trung (chú tụ, chú định) tốt vào nó. 

(2) “Rồi người đó nghĩ: “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét 
(tử), ta nên chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị 
thiền)'— Không làm hư tôn! tầng thiền định thứ hai, với sự lắng lặn ý- 


62 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


nghĩ và sự soi-xét, người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định 
thứ hai ... Người đó theo đuôi đối-tượng đó, tu tập và tu dưỡng nó, tập 


trung tôt vào nó. 


(3) “Rồi người đó nghĩ: “Với sự phai biến luôn yếu tố hoan-hÿ (hỷ) 

. ta nên chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ ba (Tam 

thiền)"— Không làm hư tổn tầng thiền định thứ ba, với sự phai biến luôn 

yếu tô hoan-hỷ, người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ 

ba. Người đó theo đuổi đối-tượng đó, tu tập và tu dưỡng nó, tập trung tốt 
vào nó. 

(4) “Rồi người đó nghĩ: “Với sự đẹp bỏ sự sướng-khổ (không còn 
sướng hay khổ), và với sự phai biến trước đó của sự vui-buồn (không còn 
vui hay buồn), ta nên chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư 
(Tứ thiền)'— Không làm hư tôn tầng thiền định thứ tư, với sự dẹp bỏ sự 
sướng-khô ... người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư. 
Người đó theo đuôi đối-tượng đó, tu tập và tu đưỡng nó, tập trung tốt vào 
nó. 

(5) “Rồi người đó nghĩ: “Với sự hoàn toàn vượt trên những nhận-thức 
về thể sắc (sắc giới), với sự phai biến những nhận-thức về va-chạm giác 
quan, với sự không còn chú-tâm (tác ý) tới những nhận-thức về sự đa- 
dạng (khác biệt này nọ), [chỉ nhận thức rằng:] 'không gian là vô biên", ta 
nên chứng nhập và an trú trong không vô biên xứ [cảnh xứ không gian vô 
biên]°— Không làm hư tổn không vô biên xứ, với sự hoản toàn vượt trên 
những nhận-thức về thể sắc, người đó chứng nhập và an trú trong không 
vô biên xứ. Người đó theo đuổi đối-tượng đó, tu tập và tu dưỡng nó, tập 


trung tôt vào nó. 


(6) “Rồi người đó nghĩ: “Bằng sự hoàn toàn vượt trên không vô biên 
xứ, [nhận thức răng:] “thức là vô biên”, ta nên chứng nhập và an trú trong 
thức vô biên xứ [cảnh xứ thức vô biên]°— Không làm hư tốn thức vô biên 
xứ, với sự hoàn toàn vượt trên không vô biên xứ, người đó chứng nhập và 
an trú trong thức vô biên xứ. Người đó theo đuôi đối-tượng đó, tu tập và 


tu dưỡng nó, tập trung tốt vào nó. 


«63 


(7) “Rồi người đó nghĩ: -Bằng sự hoàn toàn vượt trên thức vô biên 
xứ, [nhận thức rằng:] 'không-có-gì”, ta nên chứng nhập và an trú trong vô 
sở hữu xứ [cảnh xứ không-có-gì]'— Không làm hư tôn vô sở hữu xứ, với 
sự hoàn toàn vượt trên thức vô biên xứ, người đó chứng nhập và an trú 
trong vô sở hữu xứ. Người đó theo đuôi đối-tượng đó, tu tập và tu dưỡng 


nó, tập trung tôt vào nó. 


(8) “Rồi người đó nghĩ: “Bằng sự hoàn toàn vượt trên vô sở hữu xứ, 
ta nên chứng nhập và an trú trong phi tưởng phi phi tưởng xứ [cảnh xứ 
không có nhận-thức cũng không phải không còn nhận-thức]”— Không 
làm hư tổn phi tưởng phi phi tưởng xứ, với sự hoản toàn vượt trên vô sở 
hữu xứ, người đó chứng nhập và an trú trong phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
Người đó theo đuôi đối-tượng đó, tu tập và tu đưỡng nó, tập trung tốt vào 
nó. 

(9) “Rồi người đó nghĩ: “Bằng sự hoàn toàn vượt trên phi tưởng phi 
phi tưởng xứ, ta nên chứng nhập và an trú trong (trạng thái) diệt thọ tưởng 
[sự chắm-dứt của nhận-thức và cảm-giác]°— Không làm hư tốn trạng thái 
diệt thọ tưởng, với sự hoàn toàn vượt trên phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
người đó chứng nhập và an trú trong (trạng thái) diệt thọ tưởng. 


“Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo chứng nhập và thoát ra khỏi mỗi 
tầng chứng đắc thiền định này, tâm của người đó trở nên dễ uốn nắn và dễ 
vận dụng. Với một cái tâm dễ uốn nắn và dễ vận dụng, sự định-tâm của 
người đó trở thành “vô lượng và khéo được tu tập”. Với sự định-tâm “vô 
lượng và khéo được tu tập”, thì bất kỳ trạng thái nào có thể được chứng 
ngộ bằng trí-biết trực tiếp mà người đó khuynh hướng tâm mình tới đó để 
chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp, thì người đó đều có khả năng chứng ngộ 


nó, khi đang có sẵn một cơ-sở thích hợp. 


“Nếu người đó ước: “Cầu cho ta: có thể vận đựng được nhiều loại 
thần thông khác nhau (/hần thông biến hóa) như: biến một thân thành 
nhiều thân... [iiếp tục như đoạn (1) kinh 6:02]... v ận dụng thân bay xa tới 
tận cõi trời Brahmä', thì người đó có khả năng chứng ngộ nó, khi đang có 


sẵn một cơ-sở thích hợp. 


64 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


“Nếu người đó ước: “Cầu ta ta: với yêu-tô tai thiên thánh (/hiên nhĩ 
thông), đã được thanh lọc và vượt trên loài người, có thê nghe được cả 
những âm thanh cõi trời và cõi người, đù ở xa hay ở gần”, thì người đó có 
khả năng chứng ngộ nó, khi đang có sẵn một cơ-sở thích hợp. 

“Nếu người đó ước: “Cầu cho ta: iểu được tâm của những chúng 
sinh khác và những người khác (/ha tâm thông) sau khi đã bao trùm họ 
bằng tâm của ta”, thì người đó có khả năng chứng ngộ nó, khi đang có sẵn 
một cơ-sở thích hợp. 


“Nếu người đó ước: “Cầu cho ta: øhớ /¡ nhiều cõi kiếp quá khứ... 
[iiếp tục như đoạn (4) kinh 6:2]... Ta có thê nhớ lại nhiều cõi kiếp quá khứ 
với những tổng quan và chỉ tiết như vậy", thì người đó có khả năng chứng 


ngộ nó, khi đang có sẵn một cơ-sở thích hợp. 


“Nếu người đó ước: “Cầu cho ta: với yếu-tố mắt thiên thánh (hiên 
nhãn minh), đã được thanh lọc và vượt trên loài người, có thể nhìn thấy 
những chúng sinh chết đi và tái sinh ... [riếp tục như đoạn (Š) kinh 6:2]... 
và ta hiểu được cách những chúng sinh trả giá (sống, chết, tái sinh) tùy 
theo những nghiệp của mình, như vậy", thì người đó có khả năng chứng 
ngộ nó, khi đang có sẵn một cơ-sở thích hợp. 

“Nếu người đó ước: “Cầu cho ta: với sự đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm (lậu 
tận), ngay trong kiếp này, bằng trí-biết trực-tiếp, ta có thể tự mình chứng 
ngộ sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, và sau khi 
đã chứng nhập trong đó, ta an trú trong đó”, thì người đó có khả năng 


chứng ngộ nó, khi đang có sẵn một cơ-sở thích hợp. 


36 (5) Jhãna (Tâng thiên định) 


“Này các Tỳ kheo, [1] ta nói sự tiêu diệt ô-nhiễm (lậu diệt) xảy ra tùy 
thuộc vào tầng thiền định thứ nhất. [2] Ta nói sự tiêu diệt ô-nhiễm xảy ra 
cũng tùy thuộc vào tầng thiền định thứ hai. [3] Ta nói sự tiêu diệt ô-nhiễm 
cũng xảy ra cũng tùy thuộc vào tầng thiền định thứ ba. [4] Ta nói sự tiêu 


diệt ô-nhiễm cũng xảy ra cũng tùy thuộc vào tầng thiền định thứ tư. [5] Ta 


565 


nói sự tiêu diệt ô-nhiễm cũng xảy ra cũng tùy thuộc vào không vô biên xứ. 
[6] Ta nói sự tiêu diệt ô-nhiễm cũng xảy ra cũng tùy thuộc vào thức vô 
biên xứ. [7] Ta nói sự tiêu diệt ô-nhiễm cũng xảy ra cũng tùy thuộc vào vô 
sở hữu xứ. [§] Ta nói sự tiêu diệt ô-nhiễm cũng xảy ra cũng tùy thuộc vào 
phi tưởng phi phi tưởng xứ. [9] Ta nói sự tiêu diệt ô-nhiễm cũng xảy ra 
cũng tùy thuộc vào (trạng thái) diệt thọ tưởng [sự chấm dứt nhận-thức và 
cảm-giác]. 

(1) “Khi điều [1] được nói, vì lý do gì nó được nói như vậy? Ở đây, 
một Tỳ kheo: “T[ách ly khỏi những khoái-lạc giác quan (dục lạc) ... người 
đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất.' (¡) Người đó coi 
mỗi hiện-tượng có mặt ở đó thuộc sắc-thân, cảm-giác, nhận-thức, những 
sự tạo-tác cô-ý, và thức (05 uân: sắc, thọ, tưởng, hành, thức) là vô thường, 
khổ, là một căn bệnh, một ung nhọt, một mũi tên (độc), sự thống khổ, thứ 
làm khổ, là kẻ lạ, là đang tan rã, trống không, và vô ngã. '”!Š (ii) Người đó 
hướng tâm mình khỏi những hiện-tượng đó và hướng nó tới yếu-tô bất tử 
như vây: “Đây (trạng thái này) là bình an, đây là siêu phảm, đó là: sự làm 
nh lặng mọi hành-vi, sự từ bỏ mọi sự thu-nạp (sanh y), sự tiêu diệt dục- 
vọng (ái), sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, Niết-bàn.”!'! (ii) Nếu người đó vững 
chắc trong (phương thức, pháp tu) này, người đó sẽ đạt tới sự tiêu diệt ô- 
nhiễm (lậu tận). Nhưng nếu người đó không đạt tới sự tiêu diệt ô-nhiễm 
(quả A-la-hán) vì còn sự tham-muốn đối với Giáo Pháp (pháp dục), vì còn 
sự thích-thú đối với Giáo Pháp,!?” thì, với sự phá sạch năm gông-cùm 
thấp hơn (hạ phần kiết sử), người đó sẽ thành một bậc tái sinh tự động 
(trong một trong 05 cõi tịnh cư thiên), rồi ở đó sẽ chứng luôn Niết-bàn 
cuối cùng (bát niết-bàn) chứ không còn quay lại từ cõi đó nữa. (bậc Bất- 
lai) 


“Ví dụ một cung thủ [hay người học bắn của ông] đang luyện tập bắn 
đích một hình nộm bằng rơm hay một đống đất sét, và sau đó trở thành (ï) 
một người bắn tầm xa, (ii) một người bắn chính xác (bắn tỉa), (iiï) người 
);I918 


bắn phá vật thể lớn (công phá cũng giống như vậy, một Tỳ kheo: 


“Tách ly khỏi những khoái-lạc giác quan (dục lạc) ... người đó chứng 


66 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất." Người đó coi mỗi hiện- 
tượng có mặt ở đó thuộc sắc-thân, cảm-giác, nhận-thức, những sự tạo-tác 
cố-ý, và thức là vô thường ... người đó sẽ thành một bậc tái sinh tự động, 
rồi ở đó sẽ chứng luôn Niết-bàn cuối cùng (bát niết-bàn) chứ không còn 
quay lại từ cõi đó nữa. 

“Khi điều [1] được nói, chính vì điều này nên nó được nói như vậy. 


(2-(4) “Khi điều [2]... [3]... [4] được nói, vì lý do gì nó được nói 
như vậy?... [ tiếp tục tương tự kế trên]... 


“Khi điều [2]... [3]... [4] được nói, chính vì điều này nên nó được 
nói như vậy. 

(5) “Khi điều [5] được nói, vì lý do gì nó được nói như vậy? Ở đây, 
một Tỳ kheo: “Với sự hoàn toàn vượt trên những nhận-thức về thể sắc (sắc 
giới), với sự phai biến những nhận-thức về va-chạm giác quan, với sự 
không còn chú-tâm (tác ý) tới những nhận-thức về sự đa-dạng (khác biệt 
nảy nọ), [chỉ nhận thức rằng:] 'không gian là vô biên”, người đó chứng 
nhập và an trú trong không vô biên xứ [cảnh xứ không gian vô biên|.” () 
Người đó coi mỗi hiện-tượng có mặt ở đó thuộc cảm-giác, nhận-thức, 
những sự tạo-tác cố-ý, và thức (04 uấn: thọ, tưởng, hành, thức)!?'” là vô 
thường, khổ, là một căn bệnh, một ung nhọt, một mũi tên (độc), sự thống 
khổ, thứ làm khô, là kẻ lạ, là đang tan rã, trỗng không, và vô ngã. (ii) 
Người đó hướng tâm mình khỏi những hiện-tượng đó và hướng nó tới 
yếu-tố bất tử như vây: “Đây (trạng thái này) là bình an, đây là siêu phàm, 
đó là: sự làm tĩnh lặng mọi hành-vi, sự từ bỏ mọi sự thu-nạp (sanh y), sự 
tiêu diệt dục-vọng (ái), sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, Niết-bản.' (ii) Nếu 
người đó vững chắc trong (phương thức, pháp tu) này, người đó sẽ đạt tới 
sự tiêu điệt ô-nhiễm (lậu tận). Nhưng nếu người đó không đạt tới sự tiêu 
diệt ô-nhiễm (quả A-la-hán) vì còn sự tham-muốn đối với Giáo Pháp 
(pháp dục), vì còn sự thích-thú đối với Giáo Pháp, thì, với sự phá sạch 
năm gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết sử), người đó sẽ thành một bậc tái 
sinh tự động, rồi ở đó sẽ chứng luôn Niết-bàn cuối cùng (bát niết-bàn) chứ 


không còn quay lại từ cõi đó nữa. 


° 67 


“Ví dụ một cung thủ [hay người học bắn của ông] đang luyện tập bắn 
đích một hình nộm bằng rơm hay một đóng đắt sét, và sau đó trở thành (ï) 
một người bắn tầm xa, (ï¡) một người băn chính xác (băn tỉa), (iii) người 
bắn phá vật thể lớn (công phá); cũng giống như vậy, một Tỳ kheo: “Với sự 
hoàn toàn vượt trên những nhận-thức về thể sắc (sắc giới) ... người đó 
chứng nhập và an trú trong không vô biên xứ.? (¡) Người đó coi mỗi hiện- 
tượng có mặt ở đó thuộc cảm-giác, nhận-thức, những sự tạo-tác cố-ý, và 
thức là vô thường ... người đó sẽ thành một bậc tái sinh tự động, rồi ở đó 
sẽ chứng luôn Niết-bàn cuối cùng (bát niết-bàn) chứ không còn quay lại từ 
cõi đó nữa. 

“Khi điều [5] được nói, chính vì điều này nên nó được nói như vậy. 


(6-{7) “Khi điều [6]... [7] được nói, vì lý do gì nó được nói như 
vậy? Ở đây, một Tỳ kheo: “Băng sự hoàn toàn vượt trên không vô biên xứ 
... thức vô biên xứ, [nhận thức rằng:] “thức là vô biên'... [nhận thức 
rằng:] “không có gì”, người đó chứng nhập và an trú trong thức vô biên xứ 

. vô sở hữu xứ.' () Người đó coi mỗi hiện-tượng có mặt ở đó thuộc 
cảm-giác, nhận-thức, những sự tạo-tác cố-ý, và thức là vô thường ... 
người đó sẽ thành một bậc tái sinh tự động, rồi ở đó sẽ chứng luôn Niết- 
bàn cuối cùng (bát niết-bàn) chứ không còn quay lại từ cõi đó nữa. 

“Ví dụ một cung thủ [hay người học bắn của ông] đang luyện tập bắn 
đích một hình nộm bằng rơm hay một đóng đắt sét, và sau đó trở thành (¡) 
một người bắn tầm xa, (ii) một người bắn chính xác (bắn tỉa), (iiï) người 
bắn phá vật thể lớn (công phá); cũng giống như vậy, một Tỳ kheo: “Với sự 
hoàn toàn vượt trên không vô biên xứ ... thức vô biên xứ, người đó chứng 
nhập và an trú trong thức vô biên xứ ... vô sở hữu xứ." () Người đó coI 
mỗi hiện-tượng có mặt ở đó thuộc cảm-giác, nhận-thức, những sự tạo-tác 
cố-ý, và thức là vô thường ... người đó sẽ thành một bậc tái sinh tự động, 
rồi ở đó sẽ chứng luôn Niết-bàn cuối cùng (bát niết-bàn) chứ không còn 
quay lại từ cõi đó nữa. 

“Khi điều [6]... [7] được nói, chính vì điều này nên nó được nói như 


vậy. 1920 


68 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


(8)-{9) “Như vậy, này các Tỳ kheo: có sự thâm nhập tới trí-biết cuối 
cùng mà những tầng chứng đắc thiền định có đi kèm nhận-thức [có tưởng] 
đạt tới được. Nhưng hai cảnh xứ này —phi tưởng phi phi tưởng xứ và diệt 
thọ tưởng [sự chấm dứt nhận-thức và cảm-giác]}—sẽ được mô tả bởi 
những Tỳ kheo tu thiền đã thiện thạo về những tầng chứng-đắc và đã thiện 
thạo về sự thoát-ra khỏi những tầng chứng-đắc đó sau khi họ đã từng 


chứng nhập trong chúng và thoát ra khỏi chúng.”!?! 


37 (6) Ananda 


Trong một lần Ngài Änanda đang sống ở Kosambi, trong Tịnh Xá 
(được cúng dường bởi gia chủ) Ghosita. Ở đó thầy Änanda đã nói với các 
Tỳ kheo: “Này các đạo hữu, các Tỳ kheo!” 


“Dạ đạo hữu!”, các Tỳ kheo đáp lại. Thầy Änanda đã nói điều này: 


“Thật đáng ngạc nhiên và tuyệt vời, này các đạo hữu, rằng đức Thế 
Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toản Giác, người biết và thấy, đã khai phá ra sự 
thành-tựu là một sự mỏ-thoát ngay giữa sự giam-cầm:!??? để dẫn tới sự 
thanh-lọc của chúng sinh, đỀ vượt qua Sự buồn sầu và khóc than, để vượt 
qua sự khổ đau và ưu phiền, đề thành tựu phương-pháp (giáo pháp, pháp 
tu), để chứng ngộ Niết-bàn.!?? (1) Bản thân mắt cũng như những hình-sắc 
đó sẽ thực sự có mặt, và một người sẽ không trải nghiệm cơ-sở (xứ) 
đó.!?”4 (2) Bản thân tai cũng như những âm-thanh đó sẽ thực sự có mặt, và 
một người sẽ không trải nghiệm cơ-sở đó. (3) Bản thân mũi cũng như 
những mùi-hương đó sẽ thực sự có mặt, và một người sẽ không trải 
nghiệm cơ-sở đó. (4) Bản thân lưỡi cũng như những mùi-vị đó sẽ thực sự 
có mặt, và một người sẽ không trải nghiệm cơ-sở đó. (Š) Bản thân thân 
cũng như những chạm-xúc đó sẽ thực sự có mặt, và một người sẽ không 
trải nghiệm cơ-sở đó.” 

Khi điều này được nói ra, Ngài Udãyï đã nói với thầy Änanda: 

“Này đạo hữu Ananda, có phải trong khi một người thực sự là có 
nhận-thức hay trong khi một người là không nhận-thức thì người đó 


°ồ 69 


không trải nghiệm cơ-sở đó?” 


“Này đạo hữu, trong khi một người thực sự là có nhận-thức mà không 
trải nghiệm cơ-sở đó, chứ không phải trong khi một người là không nhận- 


thức.” 


“Nhưng, nảy đạo hữu, người đó là có nhận-thức về cái gì trong khi 
người đó không trải nghiệm cơ-sở đó?” 


(6) “Ở đây, này đạo hữu, một Tỳ kheo: “Với sự hoàn toàn vượt trên 
những nhận-thức về thê sắc (sắc giới), với sự phai biến những nhận-thức 
về va-chạm giác quan, với sự không còn chú-tâm (tác ý) tới những nhận- 
thức về sự đa-dạng (khác biệt này nọ), [chỉ nhận thức rằng:] “không gian 
là vô biên”, người đó chứng nhập và an trú trong không vô biên xứ [cảnh 
xứ không gian vô biên|.` Khi người tu là có nhận-thức như vậy thì người 
đó không trải nghiệm cơ-sở đó. 


(7) “Lại nữa, này đạo hữu, một Tỳ kheo: “Bằng sự hoàn toản vượt 
trên không vô biên xứ, [nhận thức rằng:] “thức là vô biên”, người đó 
chứng nhập và an trú trong thức vô biên xứ [cảnh xứ thức vô biên].` Khi 
người tu là có nhận-thức như vậy thì người đó không trải nghiệm cơ-sở 
đó. 

(8) “Lại nữa, này đạo hữu, một Tỳ kheo: “Bằng sự hoàn toản vượt 
trên thức vô biên xứ, [nhận thức rằng:] 'không-có-gì', người đó chứng 
nhập và an trú trong vô sở hữu xứ [cảnh xứ không-có-gì].` Khi người tu là 


có nhận-thức như vậy thì người đó không trải nghiệm cơ-sở đó. ''? 


“Này đạo hữu, khi tôi đang trú ở Sãketa, trong khu vườn nai ở Rừng 
Añjana. Lúc đó có Tỳ kheo ni tên là Jatilagãhiyä'?° đã đến gặp tôi, kính lễ 
và ngồi xuống một bên, và nói với tôi: “Thưa thầy AÄnanda, sự định-tâm 
1927 và nó không phải do được chế ngự và 


kiêm soát băng cách trân áp mạnh [những ô-nhiễm] mà có!”?®—mà băng 


không ngã tới và không ngã lui, 


cách được giải-thoát, nên nó ôn-định, nó được hài-lòng; bằng cách được 
hài-lòng, người tu không bị khích-động.!??? Thầy Änanda, đức Thế Tôn đã 


nói sự định-tâm này có kết quả của nó là gì??1239 


70 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


(9) “Khi ni ấy hỏi tôi điều này, tôi đã trả lời: “Này ni, sự định-tâm này 
không ngã tới và không ngã lui, và nó không phải do được chế ngự và 
kiểm soát bằng cách trấn áp mạnh [những ô-nhiễm] mà có—mà bằng cách 
được giải-thoát, nên nó ôn-định; bằng cách được ốn-định, nó được hài- 
lòng; bằng cách được hải-lòng, người tu không bị khích-động. Đức Thế 
Tôn đã nói sự định-tâm này có trí-biết cuối cùng là kết quả của nó.?1”! 
Khi người tu là có nhận-thức như vậy thì người đó không trải nghiệm cơ- 
sở (xứ) đó.” 


36 (7) Những Bà-la-môn 


13 đã đên gặp và 


Lúc đó có hai bà-la-môn là những nhà vũ trụ luận 
chào hỏi qua lại với đức Thế Tôn. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân 


thiện, họ ngôi xuông một bên, và một người nói với đức Thê Tôn: 


“Thưa Thầy Cồ-đàm, ông Pũrana Kassapa tuyên bố là biết tất-cả và 
thấy tất-cả và có được sự-biết và sự-thấy bao trùm tất-cả như vây: “Dù khi 
ta đang đi, đang đứng, đang ngủ, hay đang thức, sự-biết và sự-thấy là 
thường trực và liên tục có mặt đối với ta.” Ông ta nói như vậy: “Với sự- 
biết vô hạn, ta sống biết và thấy thế giới là vô hạn." Nhưng Ni-kiền-tử 
Nãtaputta cũng tuyên bố: ... (y hệ( như vậy: trừ câu cuối cùng là:) ... Với 
sự-biết vô hạn, ta sống biết và thấy thế giới là hữu hạn.”!3 Khi hai người 
đó tuyên bố sự-biết, họ đã nói mâu thuẫn với nhau, vậy ai là người nói 
đúng và aI là người nói sa1?” 

“Đủ rồi, này các bà-la-môn, cứ để nguyên cái câu hỏi đó vậy. Ta sẽ 
dạy cho các chú Giáo Pháp. Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng. Ta sẽ nói. 


é 


“Dạ, thưa thầy”, các bả-la-môn đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 


“Này các bà-la-môn, ví dụ có bôn người đứng ở bôn hướng có sự 


1934 


chuyên động tôi cao” ” và tôc độ tôi cao và sải bước chân tôi cao. Tôc độ 


của họ như một mũi tên nhẹ được băn bởi một cung thủ dùng loại cung 
1935 


cứng lớn—đã được thao luyện, thiện thạo, và đầy kinh nghiệm!°Š5—băn 


xuyên qua bóng một cây bối đa [palmyra]. Sải chân của họ có thể bước từ 


s7] 


bờ đông đại dương sang bờ tây. Rồi người đứng ở hướng đông nói như 
vầy: “Tôi sẽ đến được chỗ kết thúc của thế giới (chỗ tận cùng của thế giới) 
nhờ sự du hành.” Rồi nhờ có tuổi thọ 100 năm, sống được 100 năm, người 
đó đã du hành suốt 100 năm không dừng lại, trừ những lúc ăn, uống, nhai, 
và nêm, đại tiện, và tiểu tiện, và ngủ đỀ xua tan sự mệt mỏi; nhưng người 
đó sẽ qua đời dọc đường mà vẫn chưa tới được chỗ kết-thúc thế giới.!%6 
Rồi người đứng ở hướng tây nói như vầy ... Rồi người đứng ở hướng bắc 
nói như vầy ... Rồi người đứng ở hướng nam nói như vây: “Tôi sẽ đến 
được chỗ kết thúc của thế giới (chỗ tận cùng của thế giới) nhờ sự du 
hành.” Rồi nhờ có tuổi thọ 100 năm, sống được 100 năm, người đó đã du 
hành suốt 100 năm không dừng lại, trừ những lúc ăn, uống, nhai, và nếm, 
đại tiện, và tiểu tiện, và ngủ đỀ xua tan sự mệt mỏi; nhưng người đó sẽ qua 
đời dọc đường mà vẫn chưa tới được chỗ kết-thúc thế giới. Vì lý do gì? 


137 người đó không thể 


Này các bà-la-môn, ta nói, bằng kiểu chạy này, 
biết, nhìn thấy, hay tới được chỗ kết-thúc thế giới đó. Và ta nói rằng, nếu 
không tới được (đạt tới) chỗ kết-thúc thế giới thì không tới (làm) được sự 


chấm-dứt sự khô. 


“Này các bà-la-môn, năm đối-tượng của khoái-lạc giác quan (dục lạc) 
này được gọi là “thế giới” theo Giới Luật của Thánh Nhân. Năm đó là gì? 
Những hình-sắc được nhận biết bởi mắt thì như là: đáng ước, đáng yêu, dễ 
chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục dục. Những âm- 
thanh được nhận biết bởi tai ... Những mùi-hương được nhận biết bởi mũi 
... Những mùi-vị được nhận biết bởi lưỡi ... Những đối-tượng chạm xúc 
được nhận biết bởi thân thì như là: đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ 
thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục dục. Năm đối-tượng khoái- 
lạc giác quan này được gọi là “thế giới” theo Giới Luật của Thánh Nhân. 


(1) “Ở đây, này các bà-la-môn, một Tỳ kheo: “Tách ly khỏi những 
khoái-lạc giác quan ... người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền 
định thứ nhất (Nhất thiền). Đây được gọi là một Tỳ kheo là người, sau 
khi đã đến được chỗ kết-thúc thế giới, sẽ an trú ở chỗ kết-thúc thế giới. 
Người ta nói về vị đó như vây: “Người đó cũng còn ở-trong thế giới; 


72 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


người đó cũng chưa thoát khỏi thế giới." Ta cũng nói như vậy: “Người đó 
cũng còn ở-trong thế giới; người đó cũng chưa thoát khỏi thế giới.) 

(2)-(4) “Lại nữa, một Tỳ kheo: “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự 
soi-xét (tứ), người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai 
(Nhị thiền) ... trong tầng thiền định thứ ba (Tam thiền) ... trong tầng thiền 
định thứ tư (Tứ thiền). Đây được gọi là một Tỳ kheo là người, sau khi đã 
đến được chỗ kết-thúc thế giới, sẽ an trú ở chỗ kết-thúc thế giới. Người ta 
nói về vị đó như vây: “Người đó cũng còn ở-trong thế giới; người đó cũng 
chưa thoát khỏi thế giới.” Ta cũng nói như vậy: “Người đó cũng còn ở- 
trong thế giới; người đó cũng chưa thoát khỏi thế giới.” 

(Š) “Lại nữa, một Tỳ kheo: “Với sự hoàn toàn vượt trên những nhận- 
thức về thể sắc (sắc giới), với sự phai biến những nhận-thức về va-chạm 
giác quan, với sự không còn chú-tâm (tác ý) tới những nhận-thức về sự 
đa-dạng (khác biệt này nọ), [chỉ nhận thức răng:] 'không gian là vô biên", 
người đó chứng nhập và an trú trong không vô biên xứ [cảnh xứ không 
gian vô biên]. Đây được gọi là một Tỳ kheo là người, sau khi đã đến 
được chỗ kết-thúc thế giới, sẽ an trú ở chỗ kết-thúc thế giới. Người ta nói 
về vị đó như vầy: “Người đó cũng còn ở-trong thế giới; người đó cũng 
chưa thoát khỏi thế giới.” Ta cũng nói như vậy: “Người đó cũng còn ở- 
trong thế giới; người đó cũng chưa thoát khỏi thế giới.” 

(6)-(8) “Lại nữa, một Tỳ kheo: (6) “Băng sự hoàn toàn vượt trên 
không vô biên xứ, [nhận thức rằng:] “thức là vô biên, người đó chứng 
nhập và an trú trong thức vô biên xứ [cảnh xứ thức vô biên]... (7) “Bằng 
sự hoàn toàn vượt trên thức vô biên xứ, [nhận thức rằng:] “không-có-gì', 
người đó chứng nhập và an trú trong vô sở hữu xứ [cảnh xứ không-có- 
gì|.`”... (8) “Bằng sự hoàn toàn vượt trên vô sở hữu xứ, người đó chứng 
nhập và an trú trong phi tưởng phi phi tưởng xứ [cảnh xứ không có nhận- 
thức cũng không phải không còn nhận-thức|.` Đây được gọi là một Tỳ 
kheo là người, sau khi đã đến được chỗ kết-thúc thế giới, sẽ an trú ở chỗ 
kết-thúc thế giới. Người ta nói về vị đó như vây: “Người đó cũng còn ở- 
trong thế giới; người đó cũng chưa thoát khỏi thế giới.” Ta cũng nói như 


«73 


vậy: “Người đó cũng còn ở-trong thế giới; người đó cũng chưa thoát khỏi 
thế giới. 

(9) “Lại nữa, một Tỳ kheo: “Bằng sự hoàn toàn vượt trên phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, người đó chứng nhập và an trú trong trạng thái diệt thọ 
tưởng [sự chấm-dứt của nhận-thức và cảm-giác].” và sau khi nhìn thấy 
bằng trí-tuệ, những ô-nhiễm (lậu hoặc) của người đó hoàn toàn bị tiêu 
diệt. Đây được gọi là một Tỳ kheo là người, sau khi đã đến được chỗ kết- 
thúc thế giới, sẽ an trú ở chỗ kết-thúc thế giới, là người đã vượt khỏi sự 


dính-buộc với thê giới.” 


39 (8) Những Thiên Thần 


() “Này các Tỳ kheo, thuở xưa có trận đánh nhau bởi những thiên 
thần (deva) và những quỷ thần a-tu-la (asura). Trong trận chiến đó, những 
quý thần thắng và những thiên thần thua. Do bị thua, những thiên thần bỏ 
chạy về phương bắc, và bị truy đuôi bởi những quỷ thần. Rồi những thiên 
thần nghĩ: “Những quỷ thần vẫn đang truy đuôi chúng ta. Giờ chúng ta 
phải chiến đấu với họ lần nữa. Lần thứ hai những thiên thần chiến đấu 
với những quỷ thần, và lần thứ hai những quỷ thần lại thăng, những thiên 
thần lại thua. Do bị thua! những thiên thần bỏ chạy về phương bắc, và 
bị truy đuôi bởi những quỷ thần. Rồi những thiên thần nghĩ: “Những quỷ 
thần vẫn đang truy đuổi chúng ta. Giờ chúng ta phải chiến đấu với họ lần 
nữa.” Lần thứ ba những thiên thần chiến đấu với những quỷ thần, và lần 
thứ ba những quỷ thần lại thắng, những thiên thần lại thua. Do bị thua và 


hoảng sợ, những thiên thần chạy trốn vô trong kinh thành của mình. 


Sau khi đã vô trong kinh thành của mình, những thiên thần lại nghĩ: 
“Giờ chúng ta đã an toàn khỏi sự nguy hiểm và những quỷ thần không thể 
làm gì chúng ta.” Những quỷ thần cũng nghĩ như vậy: “Giờ những thiên 


thần an toàn khỏi sự nguy hiểm và chúng ta không thể làm gì họ.” 


(H) “Này các Tỳ kheo, thuở xưa có trận đánh nhau bởi những thiên 


thần và những quỷ thần a-tu-la. Trong trận chiến đó, những thiên thần 


74 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


thắng và những quỷ thần thua. Do bị thua, những quỷ thần bỏ chạy về 
phương nam, và bị truy đuổi bởi những thiên thần. Rồi những quỷ thần 
nghĩ: “Những thiên thần vẫn đang truy đuôi chúng ta. Giờ chúng ta phải 
chiến đấu với họ lần nữa.” Lần thứ hai những quỷ thần chiến đấu với 
những thiên thần, và lần thứ hai những thiên thần lại thắng, những quỷ 
thần lại thua. Do bị thua những quỷ thần bỏ chạy về phương nam, và bị 
truy đuôi bởi những thiên thần. Rồi những quỷ thần nghĩ: “Những thiên 
thần vẫn đang truy đuôi chúng ta. Giờ chúng ta phải chiến đấu với họ lần 
nữa.” Lần thứ ba những quỷ thần chiến đấu với những thiên thần, và lần 
thứ ba những thiên thần lại thắng, những quỷ thần lại thua. Do bị thua và 
hoảng sợ, những quỷ thần chạy trốn vô trong kinh thành của mình. 


Sau khi đã vô trong kinh thành của mình, những quỷ thần lại nghĩ: 
“Giờ chúng ta an toàn khỏi sự nguy hiểm và những thiên thần không thê 
làm gì chúng ta. Những thiên thần cũng nghĩ như vậy: “Giờ những quỷ 


thần đã an toàn khỏi sự nguy hiểm và chúng ta không thê làm gì họ. 


(1) “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo: “Tách 
ly khỏi những khoái-lạc giác quan (dục lạc), tách ly khỏi những trạng thái 
bất thiện, người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất 
(Nhất thiền)”— thì Tỳ kheo đó nghĩ trong thời đó: “Giờ ta an toàn khỏi sự 
nguy-hiểm và Ma-vương không thê làm gì ta.” Ma-vương Ác Ma cũng 
nghĩ như vậy: “Giờ Tỳ kheo đó an toàn khỏi sự nguy-hiểm và ta không thê 
làm gì người đó.” 

(2)-(4) “Khi một Tỳ kheo: “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét 
(tử), người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị 
thiền) ... trong tầng thiền định thứ ba (Tam thiền) ... trong tầng thiền định 
thứ tư (Tứ thiền)”, thì Tỳ kheo đó nghĩ trong thời đó: “Giờ ta an toàn khỏi 
sự nguy-hiểm và Ma-vương không thê làm gì ta.” Ma-vương Ác Ma cũng 
nghĩ như vậy: “Giờ Tỳ kheo đó an toàn khỏi sự nguy-hiểm và ta không thê 
làm gì người đó.” 

(Š) “Khi một Tỳ kheo: “Với sự hoàn toàn vượt trên những nhận-thức 


vê thê sắc (sắc giới), với sự phai biên những nhận-thức về va-chạm giác 


“75 


quan, với sự không còn chú-tâm (tác ý) tới những nhận-thức về sự đa- 
dạng (khác biệt này nọ), [chỉ nhận thức răng:] 'không gian là vô biên", 
người đó chứng nhập và an trú trong không vô biên xứ [cảnh xứ không 
gian vô biên]°— thì trong thời đó người đó được gọi là một Tỳ kheo là 


1939 


người đã bịt mù mắt Ma-vương, '* đã móc mặt Ma-vương không còn dâu 


vêt,!? và đã vượt khỏi tâm nhìn của Ác Ma. 


(6)-(9) “Khi một Tỳ kheo: (6) “Bằng sự hoản toàn vượt trên không vô 
biên xứ, [nhận thức răng:] “thức là vô biên”, người đó chứng nhập và an 
trú trong thức vô biên xứ [cảnh xứ thức vô biên]”.... (7) “Băng sự hoàn 
toàn vượt trên thức vô biên xứ, [nhận thức răng:] 'không-có-gì”, người đó 
chứng nhập và an trú trong vô sở hữu xứ [cảnh xứ không-có-gì]”.... (8) 
“Bằng sự hoàn toàn vượt trên vô sở hữu xứ, người đó chứng nhập và an 
trú trong phi tưởng phi phi tưởng xứ [cảnh xứ không có nhận-thức cũng 
không phải không còn nhận-thức|”.... (9) “Bằng sự hoàn toàn vượt trên 
phi tưởng phi phi tưởng xứ, người đó chứng nhập và an trú trong trạng 
thái diệt thọ tưởng [sự chấm-dứt của nhận-thức và cảm-giác]”, và sau khi 
đã nhìn thấy bằng trí-tuệ, những ô-nhiễm (lậu hoặc) của người đó được 
hoàn toàn tiêu diệt, thì trong thời đó người đó được gọi là một Tỳ kheo là 
người đã làm mù mắt Ma-vương, đã móc mắt Ma-vương không còn dấu 
vết, và đã vượt khỏi tầm nhìn của Ác Ma, đã vượt qua khỏi sự dính-buộc 


với thê giới.” 


40 (9) Một Con Voi Đực 


“Này các Tỳ kheo, khi một con voi lớn sông trong rừng đang đi tới 
khu kiêm ăn của nó, và những con voi khác những voi đực, những voI 


14! và những voi con—đên trước và đạp nát ngọn đám 


cái, những voi trẻ, 
cỏ, thì con voi lớn thấy chán, bị làm nhục, và ghê tởm với điều này. Khi 
một con voi lớn sông trong rừng đang đi tới khu kiếm ăn của nó, và những 
con voi khác những voi đực, những voi cái, những voi trẻ, và những voI 
con—ăn những mớ cảnh lá cong quẹo và xoăn xít (cành ngọn non thường 


cong và xoăn?), thì con voI lớn thây chán, bị làm nhục, và ghê tởm với 


76 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


điêu này. Khi một con voi lớn sông ở trong rừng đã bước xuông ao nước, 
và những con voi khác những voi đực, những voi cái, những vol trẻ, và 
những voi con—xuông ao trước nó và quậy tung nước băng thân của 


chúng, thì con voi lớn thầy chán, bị làm nhục, và ghê tớm với điêu này. 


“Trong thời đó con voi lớn sông trong rừng nghĩ: “Giờ ta đang sống 
bị bủa vây bởi những con voi khác —những voI đực, những voi cái, những 
voi trẻ, và những voI con. Ta ăn cỏ với ngọn bị đạp nát, còn chúng thì ăn 
những mớ cảnh lá cong quẹo và xoắn tít của ta. Ta uống nước bùn, và khi 
ta lên khỏi ao những con voi cái đến cọ quẹt vào thân ta. Vậy ta nên sống 
một mình, rút lui khỏi bầy đàn.” 

“Rồi sau đó nó sống một mình, rút lui khỏi bầy đàn. Rồi nó ăn cỏ 
ngọn không bị đạp nát; những con voi kia không (có mặt để) ăn những mớ 
cành lá cong quẹo và xoắn tít của nó; nó uống nước trong: và khi nó lên 
khỏi ao nước, những con voi cái không (có mặt để) cọ quẹt vào thân nó. 
Trong thời đó con voi lớn sống trong rừng nghĩ: “Trước đây ta đã sống bị 
bủa vây bởi những con voIi khác ... và khi ta lên khỏi ao nước những con 
voi cái đên cọ quẹt vào thân ta. Nhưng giờ ta sống một mình, rút lui khỏi 
bầy đàn. Ta ăn cỏ ngọn không bị đạp nát; chúng không (có mặt để) ăn 
những mớ cành lá cong quẹo và xoắn tít của ta; ta uống nước trong: và khi 
ta lên khỏi ao nước, những con voi cái không (có mặt để) cọ quẹt vảo thân 
ta. Sau khi đã dùng thân bẻ xuống một mớ cành lá, sau khi cọ xát thân 


mình vào chúng, điêu đó làm đã những chỗ ngứa một cách sung sướng. 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo sống bị bủa 
vây bởi những người khác——Tỳ kheo khác, những Tỳ kheo ni, những đệ tử 
tại gia nam và nữ, vua chúa và quan thần, những vị thầy giáo phái khác, 
và những đệ tử của những vị thầy đạo đó— thì trong thời đó người đó 
nghĩ: “Ta giờ đang sống bị bủa vây bởi những người khác—Tỳ kheo khác, 
những Tỳ kheo ni, những đệ tử tại gia nam và nữ, vua chúa và quan thân, 
những vị sư thầy giáo phái khác và những đệ tử của những sư thầy khác 


đạo đó. Vậy ta nên sống một mình, rút lui khỏi sự giao lưu gặp gỡ.” 


“Người đó lui vê sông ở một nơi-ở tách ly: ở trong rừng, ở gôc cây, ở 


s77 


trên núi, ở vực núi, ở hang động bên sườn núi, ở nghĩa địa, ở trong rừng 
rậm, hay ở một chỗ trồng. Sau khi đã đi vô rừng, tới một gốc cây hay một 
chòi trống, người đó ngồi xuống, hai chân chéo nhau, giữ thân thăng 
đứng, và thiết lập sự chánh-niệm ở trước mặt. Sau khi đã dẹp bỏ sự thèm- 
muốn (tham) đối với thế giới, người đó sống với một cái tâm không còn 
sự thèm-muốn; người đó thanh lọc tâm mình hết khỏi sự thèm-muốn. Sau 
khi đã đẹp bỏ sự ác-ý và thù-ghét (sân), người đó sống với một cái tâm 
không còn sự ác-ý và thù-ghét, đầy bi-mẫn vì phúc-lợi của tất cả chúng 
sinh; người đó thanh lọc tâm mình hết khỏi sự ác-ý và thù-ghét. Sau khi 
đã dẹp bỏ sự đò-đẫn và buôn-ngủ (hôn trầm thụy miên), người đó sống 
không còn sự đò-đẫn và buồn-ngủ, có nhận thức về ánh sáng, có chánh- 
niệm và rõ-biết; người đó thanh lọc tâm mình hết khỏi sự đò-đẫn và buôn- 
ngủ. Sau khi đã dẹp bỏ sự bắt-an và hồi-tiếc (trạo cữ quá hồi), người đó 
sống không còn sự bắt-an và hối-tiếc, người đó sống không còn sự động 
vọng, với một cái tâm bình-an hướng nội; người đó thanh lọc tâm mình 
hết khỏi sự bắt-an và hồi-tiếc. Sau khi đã dẹp bỏ sự nghi-ngờ (mạn nghị), 
người đó sống sau khi đã vượt khỏi nghi-ngờ, không còn hoài nghi về 
những phẩm chất thiện; người đó thanh lọc tâm mình hết khỏi sự nghĩ- 
ngờ. 

(1) “Sau khi đã dẹp bỏ năm chướng-ngại (ngũ triền cái) này, đó là 
những chướng-ngại của tâm, là những thứ làm suy yếu trí-tuệ, rồi: 'Tách 
ly khỏi những khoái-lạc giác quan (dục lạc), tách ly khỏi những trạng thái 
bất thiện, người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất 
(Nhất thiền)." Được phấn chắn, người đó giải tỏa những sự ngứa ngáy. 


(2)-(4) “*Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), người đó 
chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền)... trong 
tầng thiền định thứ ba (Tam thiền) ... trong tầng thiền định thứ tư (Tứ 
thiền). Được phấn chấn, người đó giải tỏa những sự ngứa ngáy. 

(5) ““Với sự hoản toàn vượt trên những nhận-thức về thể sắc (sắc 
giới), với sự phai biến những nhận-thức về va-chạm giác quan, với sự 


không còn chú-tâm (tác ý) tới những nhận-thức về sự đa-dạng (khác biệt 


78 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


nảy nọ), [chỉ nhận thức răng:] “không gian là vô biên”, một Tỳ kheo chứng 
nhập và an trú trong cảnh xứ (cơ sở) không gian vô biên (không vô biên 
xứ).` Được phân chấn, người đó giải tỏa những sự ngứa ngáy. 


(6)-(9) “Khi một Tỳ kheo: (6) “Bằng sự hoàn toàn vượt trên không vô 
biên xứ, [nhận thức răng:] “thức là vô biên”, người đó chứng nhập và an 
trú trong thức vô biên xứ [cảnh xứ thức vô biên]”.... (7) “Băng sự hoàn 
toàn vượt trên thức vô biên xứ, [nhận thức răng:] 'không-có-gì”, người đó 
chứng nhập và an trú trong vô sở hữu xứ [cảnh xứ không-có-gì|”.... (8) 
“Bằng sự hoàn toàn vượt trên vô sở hữu xứ, người đó chứng nhập và an 
trú trong phi tưởng phi phi tưởng xứ [cảnh xứ không có nhận-thức cũng 
không phải không còn nhận-thức|”.... (9) “Bằng sự hoàn toàn vượt trên 
phi tưởng phi phi tưởng xứ, người đó chứng nhập và an trú trong trạng 
thái diệt thọ tưởng [sự chấm-dứt của nhận-thức và cảm-giác]”, và sau khi 
đã nhìn thấy bằng trí-tuệ, những ô-nhiễm (lậu hoặc) của người đó được 
hoàn toàn tiêu diệt. Được phấn chấn, người đó giải tỏa những sự ngứa 


ngáy.” 


41 (10) Tapussa 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa xứ 
người Malla gần một thị trấn của họ có tên là Uruvelakappa.!*2 Lúc đó, 
vào buồi sáng, đức Thế Tôn mặc y phục, mang theo bình bát và cà sa, đi 
vô thị trấn Uruvelakappa để khát thực. Sau khi đã đi khất thực trong thị 
trần Uruvelakappa, sau khi trở về sau một vòng khất thực, sau khi ăn trưa, 
đức Thế Tôn đã nói với Ngài Änanda: 

“Này Änanda, thầy cứ ở ngay đây trong khi ta vô khu Rừng Lớn để 
qua ngày.” 

“Dạ, thưa Thế Tôn”, thầy Änanda đáp lại. Rồi đức Thế Tôn đi vô khu 
Rừng Lớn, và ngồi xuống qua ngày dưới một gốc cây. 

Rồi gia chủ Tapussa đã đến gặp thầy Änanda, kính lễ thầy, ngồi 


xuông một bên, và thưa: 


«79 


“Thưa thầy Änanda, chúng con là những người tại gia thụ hưởng 
những khoái-lạc giác quan (dục lạc), thích thú khoái-lạc giác quan, tìm sự 
thích thú trong những khoái-lạc giác quan, và tìm niềm vui trong những 
khoái-lạc giác quan. Sự từ-bỏ (là quá khó) giống như một vách núi đối với 
chúng con. Chúng con đã nghe răng trong Giáo Pháp và giới luật này có 
những Tỳ kheo còn rất trẻ, có tâm của họ đã tiến tới (phóng tới, hướng tới) 
sự từ-bỏ, và trở nên ôn-hòa (hiền hòa, hiền dịu), ổn-định, và được giải- 
thoát trong nó {tập trung vào trong nó, quyết tâm vào nó (sự từ-bỏ)},!%8 
nhìn thấy!” nó (sự từ-bỏ) là bình-an. Thưa thầy, sự từ-bỏ chính là đường 
ranh giới giữa quần chúng và những Tỳ kheo trong Giáo Pháp và giới luật 
này, 1945 

“Này gia chủ, đây là một chủ đề chúng ta nên đến gặp đức Thế Tôn. 
Nào, giờ hãy đến gặp đức Thế Tôn và thưa lại vấn đề này với đức Thế 
Tôn. Rồi chúng ta sẽ lưu nhớ trong tâm sự giảng giải của đức Thế Tôn. 


é 


“Dạ, thưa thây”, gia chủ Tapussa đáp lại. 


Rồi thầy Änanda, cùng với gia chủ Tapussa, đã đến gặp đức Thế Tôn, 
kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thầy ấy đã thưa lại: 


“Thưa Thế Tôn, gia chủ Tapussa này đã nói: Thưa thầy Änanda, 
chúng con là những người tại gia thụ hưởng những khoái-lạc giác quan 
(dục lạc)... [và] Sự từ-bỏ (là quá khó) giống như một vách núi đối với 
chúng con ... [Nhưng] có những Tỳ kheo còn rất trẻ, có tâm của họ ... 
[được] giải-thoát trong nó nhìn thấy nó là bình-an. Thưa thầy, sự từ-bỏ 
chính là đường ranh giới giữa quần chúng và những Tỳ kheo trong Giáo 
Pháp và giới luật này.” 


“Đúng là vậy, này Ananda! Đúng là vậy, này Ananda!1?% 


(1) “Trước khi ta giác-ngộ, khi ta còn là một bồ-tát, chưa giác-ngộ 
toàn thiện, ý này đã xảy đến với ta: “Tốt thay sự từ-bỏ, tốt thay sự sống 
tách-ly°. Nhưng lúc đó tâm ta vẫn chưa tiến tới sự /ừ-bỏ, và chưa trở nên 
ôn-hòa, ốn-định, và chưa được giải-thoát trong nó (sự £z-bỏ), mặc dù ta đã 


nhìn thấy nó (sự từ-bỏ) là bình-an. Điều này đã đã xảy đến với ta: “Tại sao 


80 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


tâm của ta không tiễn tới sự tù-bỏ, và trở nên ôn-hòa, ốn-định, và được 
giải-thoát trong nó, mặc dù ta đã nhìn thấy nó là bình-an?? Rồi điều này đã 
xảy đến với ta: 'Do ta đã không nhìn thấy sự nguy-hại trong những khoái- 
lạc giác quan và không tu tập [sự minh sát, quán tuệ] đó; do ta chưa thành 
tựu được ích-lợi có trong sự từ-bỏ, và chưa theo đuôi nó. Do vậy tâm ta 
không tiễn tới sự từ-bỏ, và chưa trở nên ôn-hòa, ôn-định, và chưa được 


giải-thoát trong nó, mặc dù ta đã nhìn thấy nó là bình-an.) 


(a) “Rồi, này Änanda, điều này đã xảy đến với ta: “Nếu, sau khi đã 
nhìn thấy sự nguy-hại trong những khoái-lạc giác quan, ta sẽ tu tập [sự 
minh sát, quán tuệ]| đó, vả nếu, sau khi đã thành tựu được ích-lợi có trong 
sự từ-bỏ, ta sẽ theo đuổi nó, thì có thể tâm ta sẽ tiến tới sự từ-bỏ, và sẽ trở 
nên ôn-hòa, ôn-định, và được giải-thoát trong nó, vì ta nhìn thấy nó là 
bình-an.” Thời gian sau đó, sau khi đã nhìn thấy sự nguy-hại trong những 
khoái-lạc giác quan, ta đã tu tập [sự minh sát, quán tuệ] đó, và sau khi đã 
thành tựu được ích-lợi có trong sự từ-bỏ, ta đã theo đuôi nó, cho nên tâm 
ta đã tiến tới sự từ-bỏ và đã trở nên ôn-hòa, ốn-định, và được giải-thoát 
trong nó, vì ta đã nhìn thấy nó là bình-an.” 


(b) “Rồi thời gian sau đó, này Ananda: “Tách ly khỏi những khoái-lạc 
giác quan ... ta chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất 
thiền). Trong khi ta đang an trú trong trạng thái này, thì có sự nhận-thức 
và sự tác-Ý (sự để tâm, sự chú tâm) đi kèm bởi (câu hữu) tham-dục [đ„c] 
xảy ra trong ta, và ta cảm thấy đó là thứ làm khổ [thứ khổ đau, làm hư, 
bệnh, hư hại]. Giống như cái sự đau khổ có thể khởi sinh đối với một 
người đang cảm giác sướng thì (nó) làm khổ người đó; cũng giống như 
vậy, khi sự nhận-thức và sự tác-ý đi kèm bởi tham-dục đó xảy ra trong ta, 
ta cảm thấy đó là thứ làm khô. 


(2) “Rồi nữa, này Änanda,điều này đã xảy đến với ta: “Với sự lắng 
lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), ta hãy chứng nhập và an trú trong tầng 
thiền định thứ hai (Nhị thiển).” Nhưng tâm của ta đã không tiến tới không 
còn ý-nghĩ [hết tầm, văng mặt ý-nghĩ], và chưa trở nên ôn-hòa, ôn-định, 


và chưa được giảI-thoát trong nó (sự không còn ý-ngh?), mặc dù ta đã nhìn 


-8l 


thấy nó là bình-an. Điều này đã xảy đến với ta: “Tại sao tâm của ta không 
tiến tới sự không còn ý-nghĩ, và trở nên ôn-hòa, ôn-định, và được giải- 
thoát trong nó, mặc dù ta đã nhìn thấy nó là bình-an?? Rồi điều này đã xảy 
đến với ta: “Do ta chưa nhìn thấy sự nguy-hại trong những ý-nghĩ, và chưa 
tu tập [sự minh sát, quán tuệ] đó; do ta chưa thành tựu được ích-lợi có 
trong sự không còn ý-nghĩ, và chưa theo đuôi nó. Do vậy tâm ta không 
tiến tới sự không còn ý-nghĩ, và chưa trở nên ôn-hòa, ôn-định, và chưa 


được giải-thoát trong nó, mặc dù ta đã nhìn thấy nó là bình-an.? 


(a) “Rồi, này Änanda, điều này đã xảy đến với ta: “Nếu, sau khi đã 
nhìn thấy sự nguy-hại trong những ý-nghĩ, ta sẽ tu tập [sự minh sát, quán 
tuệ] đó, và nếu, sau khi đã thành tựu được ích-lợi có trong sự không còn 
ý-nghT, ta sẽ theo đuôi nó, thì có thể tâm ta sẽ tiến tới sự không còn ý- 
nghĩ, và sẽ trở nên ôn-hòa, ôn-định, và được giải-thoát trong nó, vì ta nhìn 
thấy nó là bình-an.' Thời gian sau đó, sau khi đã nhìn thấy sự nguy-hại 
trong những ý-ngh†, ta đã tu tập [sự minh sát, quán tuệ] đó, và sau khi đã 
thành tựu được ích-lợi có trong sự không còn ý-nghi, ta đã theo đuổi nó, 
cho nên tâm ta đã tiễn tới sự không còn ý-nghĩ, và đã trở nên ôn-hòa, Ổn- 


định, và được giải-thoát trong nó, vì ta đã nhìn thấy nó là bình-an.” 


(b) “Thời gian sau đó,'?'” này Änanda: “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) 
và sự soi-xét (tứ), ta đã chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai 
(Nhị thiền).” Trong khi ta đang an trú trong trạng thái này, thì có sự nhận- 
thức và sự tác-ý đi kèm bởi ý-nghĩ [ẩm] đã xảy ra trong ta, và ta cảm thấy 
đó là thứ làm khổ. Giống như cái sự đau khổ có thể khởi sinh đối với 
người đang cảm giác sướng thì (nó) làm khổ người đó; cũng giống như 
vậy, khi sự nhận-thức và sự tác-ý đi kèm bởi ý-nghĩ đó xảy ra trong ta, ta 
cảm thấy đó là thứ làm khổ. 

(3) “Rồi, này Änanda, ý này đã xảy đến với ta: “Với sự phai biến luôn 
yếu tô hoan-hỷ (hỷ), ta hãy chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ 
ba (Tam thiền).” Nhưng tâm của ta đã không tiến tới sự không còn hoan- 
hỷ [hết hỷ, vắng mặt hý], và chưa trở nên ôn-hòa, ốn-định, và chưa được 


giải-thoát trong nó (sự không còn hoan-hỷ), mặc dù ta đã nhìn thấy nó là 


§2 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


bình-an. Ý này đã xảy đến với ta: “Tại sao tâm của ta không tiến tới sự 
không còn hoan-hỷ, và trở nên ôn-hòa, ôn-định, và được giải-thoát trong 
nó, mặc dù ta đã nhìn thấy nó là bình-an?? Rồi điều này đã xảy đến với ta: 
“Do ta chưa nhìn thấy sự nguy-hại trong sự hoan-hỷ, và chưa tu tập [sự 
minh sát, quán tuệ| đó; do ta chưa thành tựu được ích-lợi có trong sự 
không còn hoan-hỷ, và chưa theo đuôi nó. Do vậy tâm ta không tiễn tới sự 
không còn hoan-hỷ, và chưa trở nên ôn-hòa, ôn-định, và chưa được giải- 


thoát trong nó, mặc dù ta đã nhìn thấy nó là bình-an. 


(a) “Rồi, này Änanda, điều này đã xảy đến với ta: “Nếu, sau khi nhìn 
thấy sự nguy-hại trong sự hoan-hỷ, ta sẽ tu tập [sự minh sát, quán tuệ] đó, 
và nêu, sau khi đã thành tựu được ích-lợi có trong sự không còn hoan-hỷ, 
ta sẽ theo đuổi nó, thì có thê tâm ta sẽ tiễn tới sự không còn hoan-hỷ, và sẽ 
trở nên ôn-hòa, ôn-định, và được giải-thoát trong nó, vì ta nhìn thấy nó là 
bình-an.? Thời gian sau đó, sau khi đã nhìn thấy sự nguy-hại trong sự ho- 
an-hỷ, ta đã tu tập [sự minh sát, quán tuệ| đó, và sau khi đã thành tựu được 
ích-lợi có trong sự không còn hoan-hỷ, ta đã theo đuôi nó, cho nên tâm ta 
đã tiến tới sự không còn hoan-hỷ, và đã trở nên ôn-hòa, ôn-định, và được 


giải-thoát trong nó, vì ta đã nhìn thấy nó là bình-an.” 


(b) “Thời gian sau đó, này Änanda: “Với sự lắng lặn sự hoan-hỷ (hỷ), 
ta đã chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ ba (Tam thiền). 
Trong khi ta đang an trú trong trạng thái này, thì có sự nhận-thức và sự 
tác-ý đi kèm bởi sự hoan-hỷ [1ÿ] đã xảy ra trong ta, và ta cảm thấy đó là 
thứ làm khổ. Giống như cái sự đau khổ có thể khởi sinh đối với người 
đang cảm giác sướng thì (nó) làm khổ người đó; cũng giống như vậy, khi 
sự nhận-thức và sự tác-ý đi kèm bởi sự hoan-hỷ đó xảy ra trong ta, ta cảm 
thấy đó là thứ làm khô. 

(4) “Rồi, này Änanda, ý này đã xảy đến với ta: “Với sự đẹp bỏ sự 
sướng-khổ (không còn sướng hay khổ), và với sự phai biến trước đó của 
sự vui-buồn (không còn vui hay buôn), ta hãy chứng nhập và an trú trong 
tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền). Nhưng tâm của ta đã không tiễn tới sự 


không còn sướng [liên kết với] sự buông-xả (xả) [hết lạc, vắng mặt sự 


.-83 


sướng], và chưa trở nên ôn-hòa, ôn-định, và chưa được giải-thoát trong nó 
(sự không còn sự sướng), mặc dù ta đã nhìn thấy nó là bình-an. Ý này đã 
xảy đến với ta: “Tại sao tâm của ta không tiến tới sự không còn sự sướng 
[liên kết với] sự buông-xả, và trở nên ôn-hòa, ôn-định, và được giải-thoát 
trong nó, mặc dù ta đã nhìn thấy nó là bình-an?? Rồi điều này đã xảy đến 
với ta: 'Do ta chưa nhìn thấy sự nguy-hại trong sự-sướng [liên kết với] sự 
buông-xả, và chưa tu tập [sự minh sát, quán tuệ] đó; do ta chưa thành tựu 
được ích-lợi có trong sự không còn sự sướng [liên kết với] sự buông-xả, 
và chưa theo đuôi nó. Do vậy tâm ta không tiễn tới sự không còn sự sướng 
[liên kết với | sự buông-xả, và chưa trở nên ôn-hòa, ôn-định, và chưa được 


giải-thoát trong nó, mặc dù ta đã nhìn thấy nó là bình-an. 


(a) “Rồi, này Änanda, điều này đã xảy đến với ta: “Nếu, sau khi đã 
nhìn thấy sự nguy-hại trong sự sướng [liên kết với] sự buông-xả, ta sẽ tu 
tập [sự minh sát, quán tuệ| đó, và nếu, sau khi đã thành tựu được ích-lợi 
có trong sự không còn sự sướng [liên kết với] sự buông-xả, ta sẽ theo đuôi 
nó, thì có thể tâm ta sẽ tiến tới sự không còn sự sướng [liên kết với] sự 
buông-xả, và sẽ trở nên ôn-hòa, ôn-định, và được giải-thoát trong nó, vì ta 
nhìn thấy nó là bình-an." Thời gian sau đó, sau khi đã nhìn thấy Sự nguy- 
hại trong sự sướng [liên kết với] sự buông-xả, ta đã tu tập [sự minh sát, 
quán tuệ] đó, và sau khi đã thành tựu được ích-lợi có trong sự không còn 
sự sướng [liên kết với| sự buông-xả, ta đã theo đuôi nó, cho nên tâm ta đã 
tiễn tới sự không còn sự sướng [liên kết với] sự buông-xả, và đã trở nên 
ôn-hòa, ôn-định, và được giải-thoát trong nó, vì ta đã nhìn thấy nó là bình- 


bà 


an. 


(b) “Thời gian sau đó, này Änanda: “Với sự lắng lặn sự sướng-khô, ta 
đã chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền). Trong 
khi ta đang an trú trong trạng thái này, thì có sự nhận-thức và sự tác-ý đi 


1948 và ta 


kèm bởi sự sướng [liên kết với] sự buông-xả đã xảy ra trong ta, 
cảm thấy đó là thứ làm khổ. Giống như cái sự đau khổ có thể khởi sinh đối 
với người đang cảm giác sướng thì (nó) làm khổ người đó; cũng giống 


như vậy, khi sự nhận-thức và sự tác-ý đi kèm bởi sự sướng [liên kết với] 


84 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


sự buông-xả đó xảy ra trong ta, ta cảm thấy đó là thứ làm khổ. 


(5) “Rồi, này Änanda, ý này đã xảy đến với ta: “Với sự hoàn toàn 
vượt trên những nhận-thức về thê sắc (sắc giới), với sự phai biến những 
nhận-thức về va-chạm giác quan, với sự không còn chú-tâm (tác ý) tới 
những nhận-thức về sự đa-dạng (khác biệt này nọ), [chỉ nhận thức răng:] 
“không gian là vô biên”, ta chứng nhập và an trú trong không vô biên xứ 
[cảnh xứ không gian vô biên].” Nhưng tâm của ta đã không tiễn tới không 
vô biên xứ, và chưa trở nên ôn-hòa, ốn-định, và chưa được giải-thoát 
trong nó (không vô biên xứ), mặc dù ta đã nhìn thấy nó là bình-an. Ý này 
đã xảy đến với ta: “Tại sao tâm của ta không tiến tới không vô biên xứ, và 
trở nên ôn-hòa, ôn-định, và được giải-thoát trong nó, mặc dù ta đã nhìn 
thấy nó là bình-an?? Rồi điều này đã xảy đến với ta: “Do ta chưa nhìn thấy 
sự nguy-hại trong những thế-sắc, và chưa tu tập [sự minh sát, quán tuệ] 
đó; do ta chưa thành tựu sự ích-lợi có trong không vô biên xứ, và chưa 
theo đuôi nó. Do vậy tâm ta không tiến tới không vô biên xứ, và chưa trở 
nên ôn-hòa, ôn-định, và chưa được giải-thoát trong nó, mặc dù ta đã nhìn 
thấy nó là bình-an.) 


(a) “Rồi, này Änanda, điều này đã xảy đến với ta: “Nếu, sau khi nhìn 
thấy sự nguy-hại trong những thẻ-sắc, ta sẽ tu tập [sự minh sát, quán tuệ] 
đó, và nếu, sau khi đã thành tựu được ích-lợi có trong không vô biên xứ, ta 
sẽ theo đuổi nó, thì có thể tâm ta sẽ tiến tới không vô biên xứ, và sẽ trở 
nên ôn-hòa, ôn-định, và được giải-thoát trong nó, vì ta nhìn thấy nó là 
bình-an.` Thời gian sau đó, sau khi đã nhìn thấy sự nguy-hại trong những 
thể-sắc, ta đã tu tập [sự minh sát, quán tuệ] đó, và sau khi đã thành tựu 
được ích-lợi có trong không vô biên xứ, ta đã theo đuôi nó, cho nên tâm ta 
đã tiền tới không vô biên xứ, và đã trở nên ôn-hòa, ôn-định, và được giải- 
thoát trong nó, vì ta đã nhìn thấy nó là bình-an.? 

(b) “Thời gian sau đó, này Änanda: “Với sự hoàn toàn vượt trên 
những nhận-thức về thê sắc (sắc giới), với sự phai biến những nhận-thức 
về va-chạm giác quan, với sự không còn chú-tâm (tác ý) tới những nhận- 


thức về sự đa-dạng (khác biệt này nọ), [chỉ nhận thức rằng:] “không gian 


5Ö 85 


là vô biên”, ta chứng nhập và an trú trong không vô biên xứ.” Trong khi ta 
đang an trú trong trạng thái này, thì có sự nhận-thức và sự tác-ý đi kèm 
bởi những thê-sắc đã xảy ra trong ta, và ta cảm thấy đó là thứ làm khổ. 
Giống như cái sự đau khổ có thể khởi sinh đối với người đang cảm giác 
sướng thì (nó) làm khổ người đó; cũng giống như vậy, khi sự nhận-thức 
và sự tác-ý đi kèm bởi những thê-sắc đó xảy ra trong ta, ta cảm thấy đó là 
thứ làm khổ. 

(6) “Rồi, ý này đã xảy đến với ta: “Bằng sự hoàn toàn vượt trên không 
vô biên xứ, [nhận thức rằng: ] “thức là vô biên”, ta chứng nhập và an trú 
trong thức vô biên xứ [cảnh xứ thức vô biên].` Nhưng tâm của ta đã không 
tiễn tới thức vô biên xứ, và chưa trở nên ôn-hòa, ôn-định, và chưa được 
giải-thoát trong nó (/hứe vô biên xứ), mặc dù ta đã nhìn thấy nó là bình-an. 
Ý này đã xảy đến với ta: “Tại sao tâm của ta không tiến tới cảnh xứ vô- 
biên của thức, và trở nên ôn-hòa, ôn-định, và được giải-thoát trong nó, 
mặc dù ta đã nhìn thấy nó là bình-an?? Rồi điều này đã xảy đến với ta: 
“Do ta chưa nhìn thấy sự nguy-hại trong không vô biên xứ, và chưa tu tập 
[sự minh sát, quán tuệ] đó; do ta chưa thành tựu sự ích-lợi có trong thức 
vô biên xứ, và chưa theo đuổi nó. Do vậy tâm ta không tiến tới thức vô 
biên xứ, và chưa trở nên ôn-hòa, ôn-định, và chưa được giải-thoát trong 


nó, mặc dù ta đã nhìn thấy nó là bình-an.” 


(a) “Rồi, này Änanda, điều này đã xảy đến với ta: “Nếu, sau khi nhìn 
thấy sự nguy-hại trong không vô biên xứ, ta sẽ tu tập [sự minh sát, quán 
tuệ] đó, và nếu, sau khi đã thành tựu được ích-lợi có trong thức vô biên 
xứ, ta sẽ theo đuôi nó, thì có thể tâm ta sẽ tiễn tới thức vô biên xứ, và sẽ 
trở nên ôn-hòa, ôn-định, và được giải-thoát trong nó, vì ta nhìn thấy nó là 
bình-an.' Thời gian sau đó, sau khi đã nhìn thấy sự nguy-hại trong không 
vô biên xứ, ta đã tu tập [sự minh sát, quán tuệ] đó, và sau khi đã thành tựu 
được ích-lợi có trong thức vô biên xứ, ta đã theo đuôi nó, cho nên tâm ta 
đã tiễn tới thức vô biên xứ, và đã trở nên ôn-hòa, ốn-định, và được giải- 
thoát trong nó, vì ta đã nhìn thấy nó là bình-an.' 


(b) “Thời gian sau đó, này Änanda: “Bằng sự hoàn toàn vượt trên 


86 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYÊN 9 


không vô biên xứ, [nhận thức rằng:] “thức là vô biên”, ta chứng nhập và an 
trú trong thức vô biên xứ." Trong khi ta đang an trú trong trạng thái này, 
thì có sự nhận-thức và sự tác-ý đi kèm bởi không vô biên xứ đã xảy ra 
trong ta, và ta cảm thấy đó là thứ làm khổ. Giống như cái sự đau khổ có 
thể khởi sinh đối với người đang cảm giác sướng thì (nó) làm khổ người 
đó; cũng giống như vậy, khi sự nhận-thức và sự tác-ý đi kèm bởi không vô 


biên xứ đó xảy ra trong ta, ta cảm thấy đó là thứ làm khổ. 


(7) “Rồi, này Änanda, ý này đã xảy đến với ta: 'Bằng sự hoàn toàn 
vượt trên thức vô biên xứ, [nhận thức rằng:] 'không-có-gì”, ta chứng nhập 
và an trú trong vô sở hữu xứ [cảnh xứ không-có-gì]|.* Nhưng tâm của ta đã 
không tiễn tới vô sở hữu xứ, và chưa trở nên ôn-hòa, ôn-định, và chưa 
được giải-thoát trong nó (vô sở ữu xứ), mặc dù ta đã nhìn thấy nó là 
bình-an. Ý này đã xảy đến với ta: “Tại sao tâm của ta không tiến tới vô sở 
hữu xứ, và trở nên ôn-hòa, ôn-định, và được giải-thoát trong nó, mặc dù ta 
đã nhìn thấy nó là bình-an?? Rồi điều này đã xảy đến với ta: “Do ta chưa 
nhìn thấy sự nguy-hại trong thức vô biên xứ, và chưa tu tập [sự minh sát, 
quán tuệ| đó; do ta chưa thành tựu sự ích-lợi có trong vô sở hữu xứ, và 
chưa theo đuôi nó. Do vậy tâm ta không tiễn tới vô sở hữu xứ, và chưa trở 
nên ôn-hòa, ôn-định, và chưa được giải-thoát trong nó, mặc dù ta đã nhìn 
thấy nó là bình-an.” 


(a) “Rồi, này Änanda, điều này đã xảy đến với ta: “Nếu, sau khi nhìn 
thấy sự nguy-hại trong thức vô biên xứ, ta sẽ tu tập [sự minh sát, quán tuệ] 
đó, và nếu, sau khi đã thành tựu được ích-lợi có trong vô sở hữu xứ, ta sẽ 
theo đuổi nó, thì có thể tâm ta sẽ tiễn tới vô sở hữu xứ, và sẽ trở nên ôn- 
hòa, ôn-định, và được giải-thoát trong nó, vì ta nhìn thấy nó là bình-an.” 
Thời gian sau đó, sau khi đã nhìn thấy sự nguy-hại trong thức vô biên xứ, 
ta đã tu tập [sự minh sát, quán tuệ] đó, và sau khi đã thành tựu được ích- 
lợi có trong vô sở hữu xứ, ta đã theo đuổi nó, cho nên tâm ta đã tiễn tới vô 
sở hữu xứ, và đã trở nên ôn-hòa, ôn-định, và được giải-thoát trong nó, vì 


ta đã nhìn thấy nó là bình-an.? 


(b) “Thời gian sau đó, này Änanda: “Bằng sự hoàn toàn vượt trên 


°ẳ 87 


thức vô biên xứ, [nhận thức rằng:] 'không-có-gì”, ta chứng nhập và an trú 
trong vô sở hữu xứ.' Trong khi ta đang an trú trong trạng thái này, thì có 
sự nhận-thức và sự tác-ÿ đi kèm bởi thức vô biên xứ đã xảy ra trong ta, và 
ta cảm thấy đó là thứ làm khô. Giống như cái sự đau khổ có thể khởi sinh 
đối với người đang cảm giác sướng thì (nó) làm khổ người đó; cũng giống 
như vậy, khi sự nhận-thức và sự tác-ý đi kèm bởi thức vô biên xứ đó xảy 


ra trong ta, ta cảm thấy đó là thứ làm khổ. 


(8) “Rồi, này Änanda, ý này đã xảy đến với ta: “Bằng sự hoàn toàn 
vượt trên vô sở hữu xứ, ta chứng nhập và an trú trong phi tưởng phi phi 
tưởng xứ [cảnh xứ không có nhận-thức cũng không phải không còn nhận- 
thức].” Nhưng tâm của ta đã không tiễn tới phi tưởng phi phi tưởng xứ, và 
chưa trở nên ôn-hòa, ốn-định, và chưa được giải-thoát trong nó (phi zởng 
phi phi tưởng xứ), mặc dù ta đã nhìn thấy nó là bình-an. Ý này đã xảy đến 
với ta: “Tại sao tâm của ta không tiến tới phi tưởng phi phi tưởng xứ, và 
trở nên ôn-hòa, ôn-định, và được giải-thoát trong nó, mặc dù ta đã nhìn 
thấy nó là bình-an?? Rồi điều này đã xảy đến với ta: Do ta chưa nhìn thấy 
sự nguy-hại trong vô sở hữu xứ, và chưa tu tập [sự minh sát, quán tuệ| đó; 
do ta chưa thành tựu sự ích-lợi có trong phi tưởng phi phi tưởng xứ, và 
chưa theo đuổi nó. Do vậy tâm ta không tiến tới phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, và chưa trở nên ôn-hòa, ôn-định, và chưa được giải-thoát trong nó, 


mặc dù ta đã nhìn thấy nó là bình-an.) 


(a) “Rồi, này Änanda, điều này đã xảy đến với ta: “Nếu, sau khi nhìn 
thấy sự nguy-hại trong vô sở hữu xứ, ta sẽ tu tập [sự minh sát, quán tuệ] 
đó, và nếu, sau khi đã thành tựu được ích-lợi có trong phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, ta sẽ theo đuôi nó, thì có thể tâm ta sẽ tiến tới phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, và sẽ trở nên ôn-hòa, ôn-định, và được giải-thoát trong nó, vì ta 
nhìn thấy nó là bình-an." Thời gian sau đó, sau khi đã nhìn thấy Sự nguy- 
hại trong vô sở hữu xứ, ta đã tu tập [sự minh sát, quán tuệ] đó, và sau khi 
đã thành tựu được ích-lợi có trong phi tưởng phi phi tưởng xứ, ta đã theo 
đuôi nó, cho nên tâm ta đã tiến tới phi tưởng phi phi tưởng xứ, và đã trở 
nên ôn-hòa, ôn-định, và được giải-thoát trong nó, vì ta đã nhìn thấy nó là 


88 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


bình-an.ˆ 


(b) “Thời gian sau đó, này Änanda: “Băng sự hoàn toàn vượt trên vô 
sở hữu xứ, ta chứng nhập và an trú trong phi tưởng phi phi tưởng xứ.” 
Trong khi ta đang an trú trong trạng thái này, thì có sự nhận-thức và sự 
tác-ý đi kèm bởi vô sở hữu xứ đã xảy ra trong ta, và ta cảm thấy đó là thứ 
làm khổ. Giống như cái sự đau khổ có thể khởi sinh đối với người đang 
cảm giác sướng thì (nó) làm khổ người đó; cũng giống như vậy, khi sự 
nhận-thức và sự tác-ý đi kèm bởi vô sở hữu xứ đó xảy ra trong ta, ta cảm 
thấy đó là thứ làm khô. 

(9) “Rồi, này Änanda, ý này đã xảy đến với ta: “Bằng sự hoản toàn 
vượt trên phi tưởng phi phi tưởng xứ, ta chứng nhập và an trú trong (trạng 
thái) sự diệt thọ tưởng [sự chấm-dứt của nhận-thức và cảm-giác]. Nhưng 
tâm của ta đã không tiến tới sự diệt thọ tưởng, và chưa trở nên ôn-hòa, Ôn- 
định, và chưa được giải-thoát trong nó (sự điệf thọ tưởng), mặc dù ta đã 
nhìn thấy nó là bình-an. Ý này đã xảy đến với ta: “Tại sao tâm của ta 
không tiễn tới sự diệt thọ tưởng, và trở nên ôn-hòa, ôn-định, và không 
được giải-thoát trong nó, mặc dù ta đã nhìn thấy nó là bình-an?? Rồi điều 
này đã xảy đến với ta: 'Do ta chưa nhìn thấy sự nguy-hại trong phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, và chưa tu tập [sự minh sát, quán tuệ] đó; do ta chưa 
thành tựu được ích-lợi có trong sự diệt thọ tưởng, và chưa theo đuổi nó. 
Do vậy tâm ta không tiến tới sự diệt thọ tưởng, và chưa trở nên ôn-hòa, 
ôn-định, và chưa được giải-thoát trong nó, mặc dù ta đã nhìn thấy nó là 


bình-an.ˆ 


(a) “Rồi, này Änanda, điều này đã xảy đến với ta: “Nếu, sau khi nhìn 
thấy sự nguy-hại trong phi tưởng phi phi tưởng xứ, ta sẽ tu tập [sự minh 
sát, quán tuệ] đó, vả nếu, sau khi đã thành tựu được ích-lợi có trong sự 
diệt thọ tưởng, ta sẽ theo đuôi nó, thì có thể tâm ta sẽ tiến tới sự diệt thọ 
tưởng, và sẽ trở nên ôn-hòa, ôn-định, và được giải-thoát trong nó, vì ta 
nhìn thấy nó là bình-an.” Thời gian sau đó, sau khi đã nhìn thấy sự nguy- 
hại trong phi tưởng phi phi tưởng xứ, ta đã tu tập [sự minh sát, quán tuệ| 
đó, và sau khi đã thành tựu được ích-lợi có trong sự diệt thọ tưởng, ta đã 


°ồ 89 


theo đuôi nó, cho nên tâm ta đã tiến tới sự diệt thọ tưởng, và đã trở nên 
ôn-hòa, ốn-định, và được giải-thoát trong nó, vì ta đã nhìn thấy nó là bình- 


kệ 


an. 


(b) “Thời gian sau đó, này Änanda: “Bằng cách hoàn toàn vượt trên 
phi tưởng phi phi tưởng xứ, ta đã chứng nhập và an trú trong sự diệt thọ 
tưởng”, và sau khi đã nhìn thấy bằng trí-tuệ, những ô-nhiễm của ta đã 


được tiêu diệt. 


“Này Ananda, chừng nào ta đã không chứng-nhập và thoát-ra khỏi 
chín tầng chứng đắc những sự an-trú tiễn dần này theo thứ tự trực tiếp và 
thứ tự ngược lại (từ thấp tới cao và từ cao xuống thấp), thì ta đã không 
tuyên bố mình đã tỉnh thức tới sự giác-ngộ vô thượng toàn thiện trong thế 
giới này có những thiên thần, Ma-vương, và trời Brahmäã, trong quân thê 
chúng sinh này có những tu sĩ và bà-la-môn, những thiên thần và loài 
người. Nhưng sau khi ta đã chứng-nhập và thoát-ra khỏi chín tầng chứng 
đắc những sự an-trú tiến dần này theo thứ tự trực tiếp và thứ tự ngược lại, 
thì ta tuyên bố mình đã tỉnh thức tới sự sự giác-ngộ vô thượng toàn thiện 
trong thế giới này có ... những thiên thần và loài người. Sự-biết và sự- 
thấy đã khởi sinh trong ta như vây: “Sự giải-thoát của ta là bất lay chuyển; 


đây là lần sinh cuôi cùng của ta; từ đây không còn sự tái hiện-hữu nữa.”” 


NHÓM 5 
GIÔNG NHAU 2 


42 (1) Sự Giam Câm 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần có Ngài Änanda đang sống ở Kos- 
ambI trong Tịnh Xá (được cúng dường bởi gia chủ) Ghosita. Lúc đó có 
Ngài Udãyï đã đến gặp và chảo hỏi qua lại với thầy Änanda. Sau khi họ 
xong phần chào hỏi thân thiện, thầy ấy ngồi xuống một bên, và nói với 
thầy Änanda: 


“Này đạo hữu, điều này đã được nói bởi thiên thần trẻ Pañcãlacanda: 


90 s Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


““Bậc sa-môn, con bò đầu đàn đã thu-mình (lui về, ân dật), 
Đức Phật là người đã tỉnh-thức tới tầng thiền định. 
Bậc Trí Rộng đã tìm thấy, 


Sự mở-thoát ngay giữa sự giam-câm.°1Š9 


“Này đạo hữu, đức Thế Tôn đã nói về cái gì là sự giam-cầm và cái gì 
là sự đạt được (thành tựu) một sự mở-thoát ngay giữa sự giam-cầàm?”195 

“Này đạo hữu, đức Thế Tôn đã nói năm đối-tượng khoái-lạc giác 
quan (năm dục-lạc) là sự giam-cầm. Năm đó là gì? Những hình-sắc được 
nhận biết bởi mắt thì như là: đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, đễ thương, liên 
hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục dục. Những âm-thanh được nhận biết bởi 
tai... Những mùi-hương được nhận biết bởi mũi ... Những mùi-vị được 
nhận biết bởi lưỡi ... Những đối-tượng chạm xúc được nhận biết bởi thân 
thì như là: đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, 
khiêu gợi nhục dục. Đức Thế Tôn đã nói về năm đối-tượng khoái-lạc giác 


quan này là sự gIam-câm. 


(1) “Ở đây, này đạo hữu: “Tách ly khỏi những khoái-lạc giác quan 
(dục lạc)... một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ 
nhất (Nhất thiên). Mức độ này đã được đức Thế Tôn nói tới là “sự đạt 
được một sự mở-thoát ngay giữa sự giam-cầm' theo nghĩa nhất thời (tạm 
thời, lâm thời, chỉ trong thời gian chứng nhập tầng thiền định). !°2? Cũng 
có sự giam-cầm ở đó. Và cái gì là sự giam-cầm ở đó? Ý-nghĩ (tầm) và sự 
soi-xét (tứ) nào chưa chấm dứt thì vẫn còn sự giam-cầm trong trường hợp 
này. 

(2) “Lại nữa, này đạo hữu: “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) Và Sự SOI-Xết 
(tứ), một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị 
thiền).? Mức độ này cũng đã được đức Thế Tôn nói tới là “sự đạt được một 
sự mở-thoát ngay giữa sự giam-cầm' theo nghĩa nhất thời. Cũng có sự 
giam-cầm ở đó. Và cái gì là sự giam-cầm ở đó? Sự hoan-hÿ (hý) nào chưa 


chấm dứt thì vẫn còn sự giam-cầm trong trường hợp này. 


(3) “Lại nữa, này đạo hữu: “Với sự phai biến luôn yếu tố hoan-hÿ (hỷ) 


NẠI 


... một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ ba (Tam 
thiền).? Mức độ này cũng đã được đức Thế Tôn nói tới là “sự đạt được một 
sự mở-thoát ngay giữa sự giam-cầm' theo nghĩa nhất thời. Cũng có sự 
øiam-cầm ở đó. Và cái gì là sự giam-cầm ở đó? Sự sướng (lạc) nào [liên 
kết với] sự buông-xả chưa chấm dứt thì vẫn còn sự giam-cầm trong trường 
hợp này. 

(4) “Lại nữa, này các đạo hữu: “Với sự dẹp bỏ sự sướng-khổ ... MỘT 
Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền). 
Mức độ này cũng đã được đức Thế Tôn nói tới là 'sự đạt được một sự mở- 
thoát ngay giữa sự giam-cầm' theo nghĩa nhất thời. Cũng có sự giam-cầm 


1953 


ở đó. Và cái gì là sự giam-câm ở đó? Nhận-thức nào về thê-sắc°”” chưa 


chấm dứt thì vẫn còn sự giam-cầm trong trường hợp này. 


(Š) “Lại nữa, này các đạo hữu: “Với sự hoàn toàn vượt trên những 
nhận-thức về thê-sắc (sắc giới), với sự phai biến những nhận-thức về va- 
chạm giác quan, với sự không còn chú-tâm (tác ý) tới những nhận-thức về 
sự đa-dạng (khác biệt này nọ), [chỉ nhận thức rằng:] “không gian là vô 
biên”, người đó chứng nhập và an trú trong không vô biên xứ [cảnh xứ 
không gian vô biên]. Mức độ này cũng đã được đức Thế Tôn nói tới là 
“sự đạt được một sự mở-thoát ngay giữa sự giam-cầm” theo nghĩa nhất 
thời. Cũng có sự giam-cầm ở đó. Và cái gì là sự giam-cầm ở đó? Nhận- 
thức nào về không vô biên xứ chưa chấm dứt thì vẫn còn sự giam-cầm 


trong trường hợp này. 


(6) “Lại nữa, này các đạo hữu: “Bằng sự hoàn toàn vượt trên không 
vô biên xứ, [nhận thức rằng:] “thức là vô biên”, người đó chứng nhập và 
an trú trong thức vô biên xứ [cảnh xứ thức vô biên|.` Mức độ này cũng đã 
được đức Thế Tôn nói tới là “sự đạt được một sự mở-thoát ngay giữa sự 
giam-cầm' theo nghĩa nhất thời. Cũng có sự giam-cầm ở đó. Và cái gì là 
sự giam-cầm ở đó? Nhận-thức nào về thức vô biên xứ chưa chấm dứt thì 


vẫn còn sự giam-câm trong trường hợp này. 


(7) “Lại nữa, này các đạo hữu: “Băng sự hoàn toàn vượt trên thức vô 


biên xứ, [nhận thức răng:]| “không-có-øgì', người đó chứng nhập và an trú 
8 nhập 


92 s Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


trong vô sở hữu xứ [cảnh xứ không-có-gì].ˆ Mức độ này cũng đã được đức 
Thế Tôn nói tới là “sự đạt được một sự mở-thoát ngay giữa sự giam-cầm' 
theo nghĩa nhất thời. Cũng có sự giam-cầm ở đó. Và cái gì là sự giam-cầm 
ở đó? Nhận-thức nào về vô sở hữu xứ chưa chấm dứt thì vẫn còn sự giam- 


cầm trong trường hợp này. 


(8) “Lại nữa, này các đạo hữu: “Bằng sự hoàn toàn vượt trên vô sở 
hữu xứ, người đó chứng nhập và an trú trong phi tưởng phi phi tưởng xứ 
[cảnh xứ không có nhận-thức cũng không phải không còn nhận-thức]. 
Mức độ này cũng đã được đức Thế Tôn nói tới là 'sự đạt được một sự mở- 
thoát ngay giữa sự giam-cầm' theo nghĩa nhất thời. Cũng có sự giam-cầm 
ở đó. Và cái gì là sự giam-cầm ở đó? Nhận-thức nào về phi tưởng phi phi 


tưởng xứ chưa chấm dứt thì vẫn còn sự giam-cầm trong trường hợp này. 


(9) “Lại nữa, này các đạo hữu: “Băng sự hoàn toàn vượt trên phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, người đó chứng nhập và an trú trong trạng thái 
diệt thọ tưởng [sự chấm-dứt của nhận-thức và cảm-giác].” Mức độ này đã 
được đức Thế Tôn nói tới là 'sự đạt được một sự mở-thoát ngay giữa sự 
giam-cầmˆ theo nghĩa không phải là nhất thời (tức theo nghĩa là một sự 


giải-thoát rôt ráo).”1% 


4ö (2) Người Thân Chứng 


“Này đạo hữu, thường nghe nói “một người thân chứng, một người 
thân chứng'.!'Š Đức Thế Tôn đã nói về 'một người thân chứng” theo cách 


nào?” 


(1) “Này đạo hữu, ở đây: “Tách ly khỏi những khoái-lạc giác quan 
(dục lạc)... một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ 
nhất (Nhất thiền)...” Người đó an trú sau khi đã tiếp xúc cảnh xứ (cơ sở) 
đó theo bất cứ cách nào [mà nó (cảnh xứ đó) được chứng đắc]. !°*° Mức độ 
này đã được đức Thế Tôn nói tới là “một người thân chứng' theo nghĩa 
nhất thời. 


(2)-(4) “Lại nữa, này đạo hữu: “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự 


«93 


soi-xét (tứ), người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai 
(Nhị thiền) ... trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền) ... trong tầng thiền 
định thứ ba (Tam thiền) ... trong tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền) ... 
Người đó an trú sau khi đã tiếp xúc cảnh xứ đó theo bất cứ cách nào [mà 
nó được chứng đắc]. Mức độ này đã được đức Thế Tôn nói tới là 'một 
người thân chứng" theo nghĩa nhất thời. 


(Š5)-(8) “Lại nữa, này đạo hữu: “Với sự hoàn toàn vượt trên những 
nhận-thức về thể sắc (sắc giới), với sự phai biến những nhận-thức về va- 
chạm giác quan, với sự không còn chú-tâm (tác ý) tới những nhận-thức về 
sự đa-dạng (khác biệt này nọ), [chỉ nhận thức rằng:] 'không gian là vô 
biên”, người đó chứng nhập và an trú trong không vô biên xứ [cảnh xứ 
không gian vô biên].”... trong thức vô biên xứ [cảnh xứ thức vô biên]... 
trong vô sở hữu xứ [cảnh xứ trống-không] ... trong phi tưởng phi phi 
tưởng xứ [cảnh xứ không có nhận-thức cũng không phải không còn nhận- 
thức]. Người đó an trú sau khi đã tiếp xúc cảnh xứ đó theo bất cứ cách nào 
[mà nó được chứng đắc]. Mức độ này đã được đức Thế Tôn nói tới là “một 
người thân chứng" theo nghĩa nhất thời. 


(9) “Lại nữa, này đạo hữu: “Bằng sự hoàn toàn vượt trên phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, người đó chứng nhập và an trú trong trạng thái diệt thọ 
tưởng [sự chấm-dứt của nhận-thức và cảm-giác]” và sau khi nhìn thấy 
bằng trí-tuệ, những ô-nhiễm của người đó bị tiêu điệt hoàn toàn. Người đó 
an trú sau khi đã tiếp xúc cảnh xứ đó theo bất cứ cách nào [mà nó được 
chứng đắc]. Mức độ này đã được đức Thế Tôn nói tới là 'một người thân 
chứng' theo nghĩa không phải nhất thời (tức theo nghĩa giải-thoát rốt 


ráo).”157 


44 (3) Bằng Trí Tuệ 


“Này đạo hữu, thường nghe nói “được giải-thoát nhờ trí-tuệ, được 
giải-thoát nhờ trí-tuệ”. Đức Thế Tôn đã nói về “người được giải-thoát nhờ 


trí-tuệ” theo cách nào?”1253 


94 s Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


(1) “Này đạo hữu, ở đây: “Tách ly khỏi những khoái-lạc giác quan 
(dục lạc) ... một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ 
nhất (Nhất thiền)...” Và người đó hiểu nó băng trí-tuệ. Mức độ này đã 
được đức Thế Tôn nói tới là 'người được giải-thoát nhờ trí-tuệ” theo nghĩa 
nhất thời. 

(2)-(4) “Lại nữa, này đạo hữu: “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự 
soi-xét (tứ), người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai 
(Nhị thiền) ... trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền) ... trong tầng thiền 
định thứ ba (Tam thiền) ... trong tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền)...” Và 
người đó hiểu nó bằng trí-tuệ. Mức độ này cũng đã được đức Thế Tôn nói 


tới là “người được giải-thoát nhờ trí-tuệ' theo nghĩa nhất thời. 


(5)>-(8) “Lại nữa, này đạo hữu: “Với sự hoàn toàn vượt trên những 
nhận-thức về thể sắc (sắc giới), với sự phai biến những nhận-thức về va- 
chạm giác quan, với sự không còn chú-tâm (tác ý) tới những nhận-thức về 
sự đa-dạng (khác biệt nảy nọ), [chỉ nhận thức rằng:] 'không gian là vô 
biên", người đó chứng nhập và an trú trong không vô biên xứ [cảnh xứ 
không gian vô biên].”... trong thức vô biên xứ [cảnh xứ thức vô biên]... 
trong vô sở hữu xứ [cảnh xứ trống-không] ... trong phi tưởng phi phi 
tưởng xứ [cảnh xứ không có nhận-thức cũng không phải không còn nhận- 
thức|. Và người đó hiểu nó bằng trí-tuệ. Mức độ này cũng đã được đức 
Thế Tôn nói tới là “người được giải-thoát nhờ trí-tuệ” theo nghĩa nhất thời. 


(9) “Lại nữa, này đạo hữu: “Băng sự hoàn toàn vượt trên phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, người đó chứng nhập và an trú trong trạng thái diệt thọ 
tưởng [sự chấm-dứt của nhận-thức và cảm-giác]? và sau khi nhìn thấy 
bằng trí-tuệ, những ô-nhiễm của người đó bị tiêu diệt hoàn toàn. Và người 
đó hiểu nó bằng trí-tuệ. Mức độ này đã được đức Thế Tôn nói tới là 
“người được giải-thoát nhờ trí-tuệ” theo nghĩa không phải nhất thời (tức 


theo nghĩa rốt ráo).” 


45 (4) Về Cả Hai Phương Diện 


5Ò 95 


“Này đạo hữu, thường nghe nói “sự giải-thoát về/bằng cả hai phương 
diện, được giải-thoát về cả hai phương diện”. Đức Thế Tôn đã nói về 


“người được giải-thoát về cả hai phương diện" theo cách nào?” 


(1) “Này đạo hữu, ở đây: “Tách ly khỏi những khoái-lạc giác quan 
(dục lạc)... một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ 
nhất (Nhất thiền) ...? (1) Người đó an trú sau khi đã tiếp xúc cảnh xứ (cơ 
sở) đó theo bất cứ cách nào [mà nó (cảnh xứ đó) được chứng đắc], và (1i) 
người đó hiểu nó bằng trí-tuệ. Mức độ này đã được đức Thế Tôn nói tới là 


“người được giải-thoát về cả hai phương diện" theo nghĩa nhất thời. 


(2)-(4) “Lại nữa, này đạo hữu: “Với sự lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự 
soi-xét (tứ), người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai 
(Nhị thiền) ... trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền) ... trong tầng thiền 
định thứ ba (Tam thiền) ... trong tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền)....' () 
Người đó an trú sau khi đã tiếp xúc cảnh xứ (cơ sở) đó theo bất cứ cách 
nào [mà nó được chứng đắc], và (ii) người đó hiểu nó bằng trí-tuệ. Mức 
độ này đã được đức Thế Tôn nói tới là 'người được giải-thoát về cả hai 
phương diện” theo nghĩa nhất thời. 


(Š5)-(8) “Lại nữa, này đạo hữu: “Với sự hoàn toàn vượt trên những 
nhận-thức về thể sắc (sắc giới), với sự phai biến những nhận-thức về va- 
chạm giác quan, với sự không còn chú-tâm (tác ý) tới những nhận-thức về 
sự đa-dạng (khác biệt nảy nọ), [chỉ nhận thức rằng:] 'không gian là vô 
biên”, người đó chứng nhập và an trú trong không vô biên xứ [cảnh xứ 
không gian vô biên].”... trong thức vô biên xứ [cảnh xứ thức vô biên]... 
trong vô sở hữu xứ [cảnh xứ trống-không] ... trong phi tưởng phi phi 
tưởng xứ [cảnh xứ không có nhận-thức cũng không phải không còn nhận- 
thức]. () Người đó an trú sau khi đã tiếp xúc cảnh xứ (cơ sở) đó theo bất 
cứ cách nào [mà nó được chứng đắc], và (ii) người đó hiểu nó bằng trí-tuệ. 
Mức độ này đã được đức Thế Tôn nói tới là 'người được giải-thoát về cả 


hai phương diện" theo nghĩa nhất thời. 


(9) “Lại nữa, này đạo hữu: “Băng sự hoàn toàn vượt trên phi tưởng 


phi phi tưởng xứ, người đó chứng nhập và an trú trong trạng thái diệt thọ 


96 s Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


tưởng [sự chấm-dứt của nhận-thức và cảm-giác]°” và sau khi nhìn thấy 
bằng trí-tuệ, những ô-nhiễm của người đó bị tiêu diệt hoàn toàn. (¡) Người 
đó an trú sau khi đã tiếp xúc cảnh xứ (cơ sở) đó theo bất cứ cách nào [mà 
nó được chứng đắc], và (ii) người đó hiểu nó bằng trí-tuệ. Mức độ này đã 
được đức Thế Tôn nói tới là “người được giải-thoát về cả hai phương 
diện” theo nghĩa không phải nhất thời (tức theo nghĩa rốt ráo).” 


46 (5) Có Thể Trực Tiếp Nhìn Thấy Được (1) 


“Này đạo hữu, thường nghe nói “Giáo Pháp có thê trực tiếp nhìn thấy 
được, Giáo Pháp có thể trực tiếp nhìn thấy được”. Đức Thế Tôn đã nói về 
“Giáo Pháp có thể trực tiếp nhìn thấy được” theo cách nào?” 


(1)-(8) “Ở đây, này đạo hữu: “Tách ly khỏi những khoái-lạc giác 
quan (dục lạc) ... một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong tầng thiền định 
thứ nhất (Nhất thiền)........ chứng nhập và an trú trong phi tưởng phi phi 
tưởng xứ [cảnh xứ không có nhận-thức cũng không phải không còn nhận- 
thức]. Mức độ này cũng đã được đức Thế Tôn nói là “Giáo Pháp có thể 
trực tiếp nhìn thấy được" theo nghĩa nhất thời. 


(9) “Lại nữa, này đạo hữu: “Bằng sự hoàn toàn vượt trên phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, người đó chứng nhập và an trú trong trạng thái diệt thọ 
tưởng [sự chấm-dứt của nhận-thức và cảm-giác]” và sau khi nhìn thấy 
bằng trí-tuệ, những ô-nhiễm của người đó bị tiêu diệt hoàn toàn. Mức độ 
này đã được đức Thế Tôn nói tới là “Giáo Pháp có thê trực tiếp nhìn thấy 
được" theo nghĩa không phải nhất thời (tức theo nghĩa rốt ráo).” 


47 (6) Có Thể Trực Tiếp Nhìn Thấy Được (2) 


“Này đạo hữu, thường nghe nói “Niết-bản có thê trực tiếp nhìn thấy 
được, Niết-bàn có thể trực tiếp nhìn thấy được”. Đức Thế Tôn đã nói về 


“Niết-bàn có thê trực tiếp nhìn thấy được" theo cách nào?” 


(1-{8) “Ở đây, này đạo hữu: “Tách ly khỏi những khoái-lạc giác 


» 97 


quan (dục lạc) ... một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong tầng thiền định 
thứ nhất (Nhất thiền) ....... chứng nhập và an trú trong phi tưởng phi phi 
tưởng xứ [cảnh xứ không có nhận-thức cũng không phải không còn nhận- 
thức]. Mức độ này cũng đã được đức Thế Tôn nói là “Niết-bàn có thể trực 
tiếp nhìn thấy được" theo nghĩa nhất thời. 


(9) “Lại nữa, này đạo hữu: “Băng sự hoàn toàn vượt trên phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, người đó chứng nhập và an trú trong trạng thái diệt thọ 
tưởng [sự chấm-dứt của nhận-thức và cảm-giác]? và sau khi nhìn thấy 
bằng trí-tuệ, những ô-nhiễm của người đó bị tiêu diệt hoàn toàn. Mức độ 
này đã được đức Thế Tôn nói tới là “Niết-bàn có thê trực tiếp nhìn thấy 
được" theo nghĩa không phải nhất thời (tức theo nghĩa rốt ráo).” 


48 (7) Niễ-Bàn 


“Này đạo hữu, thường nghe nói “Niết-bàn, Niết-bàn' ... [T/ốp ức lặp 
lại giống kinh 9:47 ở trên]... 


49 (8) Bát Niết-Bàn 


“Này đạo hữu, thường nghe nói “Bát Niết-bàn, Bát Niết-bàn' [Niết- 
bàn cuối cùng]... [Tiếp tục lặp lại giống kinh 9:47 ở trên] ... 


50 (9) Về Một Phương Diện Đó 


“Này đạo hữu, thường nghe nói “Niết-bàn về phương diện đó, Niết- 
bàn về phương diện đó' ... [Tié? tục lặp lại giống kinh 9:47 ở trên]... 


51 (10) Ngay Trong Kiếp Này 


“Này đạo hữu, thường nghe nói “Niết-bàn ngay trong kiếp này, Niết- 
bàn ngay trong kiếp này" ... [Tiếp tục lặp lại giống kinh 9:47 ở trên] ... 


98 s Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


« 99 


[Năm Mươi Kinh Thứ Hai] 


NHÓM 1 
SỰ AN TOÀN 


02 (1) Sự An Toàn (1) 


“Này đạo hữu, thường nghe nói “sự an-toàn, sự an-toàn”. Đức Thê 


Tôn đã nói về “sự an toàn” theo cách nào?” 


(1-{8) “Ở đây, này đạo hữu: “Tách ly khỏi những khoái-lạc giác 
quan (dục lạc)... một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong tầng thiền định 
thứ nhất (Nhất thiền) ....... chứng nhập và an trú trong phi tưởng phi phi 
tưởng xứ [cảnh xứ không có nhận-thức cũng không phải không còn nhận- 
thức]. Mức độ này cũng đã được đức Thế Tôn nói là “sự an-toàn' theo 
nghĩa nhất thời. 


(9) “Lại nữa, này đạo hữu: “Băng sự hoàn toàn vượt trên phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, người đó chứng nhập và an trú trong trạng thái diệt thọ 
tưởng [sự chấm-dứt của nhận-thức và cảm-giác]? và sau khi nhìn thấy 
bằng trí-tuệ, những ô-nhiễm của người đó bị tiêu diệt hoàn toàn. Mức độ 
này đã được đức Thế Tôn nói tới là 'sự an-toànˆ theo nghĩa không phải 
nhất thời (tức theo nghĩa rốt ráo).” 


ĐÓ (2) Sự Án Toàn (2) 


“Này đạo hữu, thường nghe nói “người đã đạt tới sự an-toàn, người đã 
đạt tới sự an-toàn' ... [Tiếp tục lặp lại giống kinh 9:52 ở trên]... 


100 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


54 (3) Sự Bắt Tử (1) 


“Này đạo hữu, thường nghe nói “sự bắt-tử, sự bắt-tử”... [7/ếp tục lặp 
lại giống kinh 9:52 ở trên] ... 


55 (4) Sự Bắt Tử (2) 


“Này đạo hữu, thường nghe nói “người đã đạt tới sự bắt-tử, người đã 
đạt tới sự bất-tử”.... [Tiếp tục lặp lại giống kinh 9:52 ở trên]... 


00 (5) Sự Không Sợ Hãi (I) 


“Này đạo hữu, thường nghe nói “sự không còn sợ-hãi, sự không-còn 
sợ-hãi”... [Tiếp tục lặp lại giống kinh 9:52 ở trên]... 


57 (6) Sự Không Sợ Hãi (2) 


Này đạo hữu, thường nghe nói “người đã đạt tới sự không-còn sợ-hãi, 
người đã đạt tới sự không-còn sợ-hãi' ... [Tiếp tục lặp lại giống kinh 9:52 ở 


trên]... 


Dỗ (7) Sự Tĩnh Lặng (1) 


“Này đạo hữu, thường nghe nói “sự tĩnh-lặng, sự tĩnh-lặng" ... [Tiếp 
tục lặp lại giống kinh 9:52 ở trên]... 


09 (8) Sự Tĩnh Lặng (2) 
“Này đạo hữu, thường nghe nói “sự tĩnh-lặng tiễn dần, sự ftnh-lặng 


tiễn dần”... [7iép đục lặp lại giống kinh 9:52 ở trên]... 


60 (9) Sự Chấm Dứt 


° 101 


“Này đạo hữu, thường nghe nói “sự chấm-dứt, sự chấm-dứt'... [T/ép 
tục lặp lại giống kinh 9:52 ở trên]... 


61 (10) Sự Chấm Dứt Tiến Dân 


“Này đạo hữu, thường nghe nói “sự chấm-dứt tiễn dần, sự chấm-dứt 
tiến dần' (sự tiến diệt). Đức Thế Tôn đã nói về “sự chấm-dứt tiến dần” 


theo cách nào?” 


(1-{8) “Ở đây, này đạo hữu: “Tách ly khỏi những khoái-lạc giác 
quan (dục lạc) ... một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong tầng thiền định 
thứ nhất (Nhất thiền) ....... chứng nhập và an trú trong phi tưởng phi phi 
tưởng xứ [cảnh xứ không có nhận-thức cũng không phải không còn nhận- 
thức]. Mức độ này cũng đã được đức Thế Tôn nói là “sự chấm-dứt tiến 
dần” theo nghĩa nhất thời. 


(9) “Lại nữa, này đạo hữu: “Băng sự hoàn toàn vượt trên phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, người đó chứng nhập và an trú trong trạng thái diệt thọ 
tưởng [sự chấm-dứt của nhận-thức và cảm-giác]? và sau khi nhìn thấy 
bằng trí-tuệ, những ô-nhiễm của người đó bị tiêu diệt hoàn toàn. Mức độ 
này đã được đức Thế Tôn nói tới là 'sự chấm-dứt tiến dần' theo nghĩa 
không phải nhất thời (tức theo nghĩa rốt ráo).” 


62 (11) Có Thể và Không Thể 


“Này các Tỳ kheo, nếu chưa dẹp bỏ chín điều, một người không có 
khả năng chứng ngộ thánh quả A-la-hán. Chín đó là gì? Tham, sân, s1, sự 
nóng giận, sự hung đữ, sự chê bai, sự hỗn xược, sự ganh ty, và sự keo kiệt. 
Nếu chưa đẹp bỏ xong chín điều này, một người không có khả năng chứng 
ngộ thánh quả A-la-hán. 

“Này các Tỳ kheo, sau khi đã dẹp bỏ chín điều, một người là có khả 
năng chứng ngộ thánh quả A-la-hán. Chín đó là gì? Tham, sân, s1, sự nóng 


giận, sự hung dữ, sự chê bai, sự hỗn xược, sự ganh ty, và sự keo kiệt. Sau 


102 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


khi đã dẹp bỏ xong chín điều này, một người là có khả năng chứng ngộ 
thánh quả A-la-hán.” 


NHÓM 2 
(BÓN) NÊN TẢNG CHÁNH NIỆM 


(Tứ niệm xứ) 
63 (1) Sự Tu Tập 


“Này các Tỳ kheo, (I) có năm sự kéo-lùi (sự yếu kém, khuyết điểm) 
này trong tu học. ”52' Năm đó là gì? (1) Sự sát-sinh, (2) sự gian-cắp, (3) sự 
dâm-dục, (4) lời nói-dối nói láo, và (Š) [sự dính vào] rượu nặng, rượu nhẹ, 
và những chất độc hại, là căn cơ của đời sống lơ tâm phóng dật. Đây là 
năm sự kéo-lùi trong tu học. (II) Bốn nền tảng chánh-niệm (bốn sự thiết 
lập chánh-niệm, tứ niệm xứ) nên được tu tập để đẹp bỏ năm sự kéo-lùi này 
trong tu học. Bốn đó là gì? Ở đây, (6) một Tỳ kheo an trú quán sát (quán 
niệm, thiền quán) thân trong thân, nhiệt thành, thường rõ-biết (tỉnh giác), 
có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buôn-phiền 
(ưu) đối với thế giới. (7) Người đó an trú quán sát những cảm-giác trong 
những cảm-giác ... (8) ... tâm trong tâm ... (9)... những giáo pháp trong 
những giáo pháp [những hiện-tượng, các pháp], thường rõ-biết, có chánh- 
niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buôn-phiền (ưu) đối 
với thế giới. Đây là bốn nền tảng chánh-niệm nên được tu tập để dẹp bỏ 


năm sự kéo-lùi này.” 


64 (2) (Năm) Chướng Ngại 


“Này các Tỳ kheo, (I) có năm chướng-ngại này. Năm đó là gì? 
Chướng ngại là tham-dục, chướng ngại là sự ác-ý, chướng ngại là sự 
buôn-ngủ và đò-đẫn (hôn trầm thụy miên), chướng ngại là sự bất-an và 
hối-tiếc (trạo cử hối quá), và chướng ngại là sự nghi-ngờ. Đây là năm 


chướng-ngại. (II) Bốn nên tảng chánh-niệm này nên được tu tập đề đẹp bỏ 


» 103 


năm chướng-ngạIi này.” 


65 (3) (Năm) Khoái Lạc Giác Quan 


“Này các Tỳ kheo, (I) có năm đối-tượng khoái-lạc giác quan này. 
Năm đó là gì? Những hình-sắc được nhận biết bởi mắt thì như là: đáng 
ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục 
dục. Những âm-thanh được nhận biết bởi tai ... Những mùi-hương được 
nhận biết bởi mũi ... Những mùi-vị được nhận biết bởi lưỡi ... Những 
đối-tượng chạm xúc được nhận biết bởi thân thì như là: đáng ước, đáng 
yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục dục. Đây là 
năm đối-tượng khoái-lạc giác quan. (II) Bốn nền tảng chánh-niệm này nên 


được tu tập để đẹp bỏ năm đối-tượng khoái-lạc giác quan này.” 


66 (4) (Năm) Uấn 


“Này các Tỳ kheo, (I) có năm uẫn bị dính-chấp (năm thủ uẫn) này. 
Năm đó là gì? Uấn thân-sắc bị dính chấp, uẫn cảm-giác bị dính chấp, uân 
nhận-thức bị dính chấp, uẫn những sự tạo-tác cố-ý bị dính chấp, và uân 
thức bị dính chấp. Đây là năm uân bị dính chấp (sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức). (II) Bốn nền tảng chánh-niệm này nên được tu tập để dẹp bỏ năm 
uấn bị dính chấp này.” 


67 (5) (Năm) Gông Cùm Thấp Hơn 


“Này các Tỳ kheo, (I) có năm gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết sử) 
này. Năm đó là gì? Quan-điểm có danh-tánh cá thể (thân kiến), sự nghĩ- 
ngờ, Sự dính-chấp sai lạc mê tín vào những tục lệ cấm ky, cúng bái, và 
những thệ nguyện (giới-câm thủ), tham-dục, và sự ác-ý. Đây là năm gông- 
cùm thấp hơn. (II) Bốn nền tảng chánh-niệm này nên được tu tập để dẹp 


bỏ năm gông-cùm thấp hơn nảy.” 


104 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


68 (6) (Năm) Nơi Đến 


“Này các Tỳ kheo, (I) có năm nơi-đến này. Năm đó là gì? Địa ngục, 
cõi súc sinh, cảnh giới hồn ma ngạ quỷ, (cõï) con người, và (cõï) những 
thiên thần. Đây là năm nơi-đến. (II) Bốn nền tảng chánh-niệm này nên 
được tu tập để đẹp bỏ năm nơi-đến này.” (tức là để không còn tái sinh, để 


niết-bàn) 


69 (7) (Năm) Sự Keo Kiệt 


“Này các Tỳ kheo, (I) có năm loại sự keo-kiệt. Năm đó là gì? Sự keo 
kiệt về chỗ-ở, sự keo kiệt về những gia-đình (cúng dường), sự keo kiệt về 
những lợi-lộc, sự keo kiệt về lời-khen, và sự keo kiệt về Giáo Pháp. Đây 
là năm loại sự keo-kiệt. (II) Bốn nền tảng chánh-niệm này nên được tu tập 
để đẹp bỏ năm loại sự keo-kliệt này.” 


70 (8) (Năm) Gông Cùm Cao Hơn 


“Này các Tỳ kheo, (I) có năm gông-cùm cao hơn (thượng phần kiết 
sử) này. Năm đó là gì? Tham-muốn (cảnh) sắc-giới, tham-muốn (cảnh) 
vô-sắc giới, sự tự-ta (ngã mạn), sự bất-an, và vô-minh. Đây là năm gông- 
cùm nặng đô. (II) Bốn nền tảng chánh-niệm này nên được tu tập đề dẹp bỏ 


năm gông-cùm cao hơn này.” 


71 (9) (Năm) Sự Cần Cỗi của Tâm 
“Này các Tỳ kheo, (1) có năm loại sự căn-cỗi của tâm. Năm đó là gì? 
(1) “Ở đây, một Tỳ kheo còn nghi ngờ về Vị Thầy (Phật), ngờ vực về 
Vị Thầy, và không tâm phục về Vị Thầy, và không đặt niềm-tin vào Vị 
Thầy. Khi một Tỳ kheo còn nghi ngờ về Vị Thầy, ngờ vực về vị thầy, và 


không tâm phục về vị thầy, và không đặt niềm-tin vào vị thầy, thì tâm 


° 105 


người đó không ngã hướng sự nhiệt-thành, nỗ-lực (tinh tấn), kiên-trì, và 
chuyên-cần tu (tinh cần). Vì tâm người đó không khuynh hướng sự nhiệt- 
thành ... và sự chuyên-cần tu, nên đây được gọi là sự cằn-côi thứ nhất của 


tâm. 


(2)-(6) “Lại nữa, một Tỳ kheo còn nghi ngờ về Giáo Pháp ... còn 
nghi ngờ về Tăng Đoàn ... còn nghi ngờ về sự tu-tập ... bị khó chịu bởi 
những Tỳ kheo đồng đạo, không hài lòng với họ, hung hăng đối với họ, có 
ác ý đối với họ. Khi một Tỳ kheo bị khó chịu bởi những Tỳ kheo đồng 
đạo, không hài lòng với họ, hung hăng đối với họ, có ác ý đối với họ, thì 
tâm người đó không ngã hướng sự nhiệt-thành, nỗ-lực (tinh tấn), kiên-trì, 
và chuyên-cần tu (tính cần). Vì tâm người đó không khuynh hướng sự 
nhiệt-thành ... và sự chuyên-cần tu, nên đây được gọi là sự cằn-côi thứ hai 


... thứ năm của tâm. 


“Đây là năm sự căn-cỗi của tâm. (II) Bốn nên tảng chánh-niệm này 


nên được tu tập đê dẹp bỏ năm sự căn-côi này của tâm.” 


Z2 (10) (Năm) Sự Trói Buộc 
“Này các Tỳ kheo, (I) có năm sự trói-buộc của cái tâm. Năm đó là gì? 


(1) “Ở đây, một Tỳ kheo còn [không thiếu] tham-dục đối với những 
khoái-lạc giác quan (dục lạc), còn luyến ái, thèm khát, đam mê, và dục- 
vọng đối với chúng. Khi một Tỳ kheo còn như vậy (lặp lại câu trên/, thì 
tâm người đó không ngã hướng sự nhiệt-thành, nỗ-lực (tinh tấn), kiên-trì, 
và chuyên-cần tu (tinh cần). Vì tâm người đó không khuynh hướng sự 
nhiệt-thành ... và sự chuyên-cần tu, nên đây được gọi là sự trói-buộc thứ 
nhất của cái tâm. 

(2)-(5) “Lại nữa, (2) một Tỳ kheo còn [không thiếu] tham-dục đối với 
thân, còn luyễn ái, thèm khát, đam mê, và dục-vọng đối với nó ... (3) 
Người đó còn [không thiếu] tham-dục đối với /h£-sắc (hình sắc, vật chất), 
còn luyến ái, thèm khát, đam mê, và dục-vọng đối với nó ... (4) Người đó, 


sau khi ăn uống nhiều đền mức bụng căng đây, sinh tâm thích năm nghỉ, 


106 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


thích lười biếng, thích ngủ ... (5) Người đó sống đời sống tâm linh mà 
khát nguyện được [tải sinh] trong số những thiên thần nào đó, người đó 
nghĩ: “Bằng giới-hạnh này, sự giữ-giới (trì giới) này, sự khô-hạnh (thanh 
bản) này, hay bằng đời sống tâm linh này, tôi sẽ thành một thiên thần hoặc 
một [trong một hạng, bậc, đoàn] của các thiên thần." Khi người đó sống 
đời sống tâm linh như vậy //ặp lại câu írên7 (tâm lý, tư tưởng tu tiên), thì 
tâm người đó không ngã hướng sự nhiệt-thành, nỗ-lực (tinh tấn), kiên-trì, 
và chuyên-cần tu (tinh cần). Vì tâm người đó không khuynh hướng sự 
nhiệt-thành ... và sự chuyên-cần tu, nên đây được gọi là sự trói-buộc thứ 


hai ... thứ năm của cái tâm. 


“Này các Tỳ kheo, đây là năm sự trói-buộc của cái tâm. (II) Bôn nên 
tảng chánh-niệm này nên được tu tập đê dẹp bỏ năm sự trói-buộc của cái 


”? 


tâm. 


NHÓM 3 
NHỮNG SỰ PHẦN ĐẦU ĐỨNG ĐÁN 


(Tứ chánh cần) 


Z3 (I) Sự Tu Tập 


“Này các Tỳ kheo, (I) có năm sự kéo-lùi (sự yếu kém, khuyết điểm) 
này trong tu học. Năm đó là gì? (1) Sự sát-sinh, (2) sự gian-cắp, (3) sự 
dâm-dục, (4) lời nói-dối nói láo, và (5) [sự dính vào] rượu nặng, rượu nhẹ, 
và những chất độc hại, là căn cơ của đời sống lơ tâm phóng dật. Đây là 
năm sự kéo-lùi trong tu học. (II) Bốn sự chuyên-cần tu đúng đắn (tứ chánh 
cần) nên được tu tập để dẹp bỏ năm sự kéo-lùi này trong tu học. Bốn đó là 
gì? Ở đây, (6) một Tỳ kheo phát khởi mong-muốn không khởi sinh những 
phẩm chất bất thiện chưa khởi sinh; người đó tạo sự cố-gắng, phát khởi sự 
nỗ-lực (tỉnh tấn), ứng dụng tâm mình, và chuyên-cần tu (tỉnh cần). (7) 
Người đó mong muốn dẹp bỏ những phẩm chất bất thiện đã khởi sinh; 
người đó tạo sự cố-gắng, phát khởi sự nỗ-lực, ứng dụng tâm mình, và 


chuyên-cần tu. (8) Người đó phát khởi mong muốn khởi sinh những phẩm 


° 107 


chất thiện chưa khởi sinh; người đó tạo sự cố-găng, phát khởi sự nỗ-lực, 
ứng dụng tâm mình, và chuyên-cần tu. (9) Người đó phát khởi mong- 
muốn duy trì những phẩm chất thiện đã khởi sinh, để chúng không sa sút, 
gia tăng, mở rộng, và hoàn thiện nhờ sự tu-tập; người đó tạo sự cố-gắng, 
phát khởi sự nỗ-lực, ứng dụng tâm mình, và chuyên-cần tu. Đây là bốn sự 
chuyên-cần tu đúng đắn nên được tu tập đề đẹp bỏ năm sự kéo-lùi trong tu 


”? 


học. 


Z4 (2)—82 (10) (Năm) Chướng Nggi ... 


[Lần lượt song hành tương tự với các kinh 9:64-9:72, nhưng theo khuôn 


mẫu “bốn sự chuyên-cân tu đúng đắn” là chủ đề của NHÓM 3 này.] 


NHÓM 4 


NHỮNG CƠ SỞ THÂN THÔNG 
(Tứ thần túc) 


83 (1) Sự Tu Tập 


“Này các Tỳ kheo, (I) có năm sự kéo-lùi (yếu kém, khuyết điểm) này 
trong tu học. Năm đó là gì? (1) Sự sát-sinh, (2) sự gian-cắp, (3) sự dâm- 
dục, (4) lời nói-dối nói láo, và (Š) [sự dính vào] rượu nặng, rượu nhẹ, và 
những chất độc hại, là căn cơ của đời sống lơ tâm phóng dật. Đây là năm 
sự kéo-lùi trong tu học. (II) Bốn cơ-sở (tạo ra) thần thông (tứ thần túc) nên 
được tu tập để đẹp bỏ năm sự kéo-lùi này trong tu học. Bốn đó là gì? Ở 
đây, (6) một Tỳ kheo tu tập cơ-sở (tạo ra) thần-thông (tứ thần túc) vốn có 
được sự định-tâm nhờ s mong-muốn [dục| và những sự tạo-tác của sự 
chuyên-cần tu (tinh cần hành). (7) Người đó tu tập cơ-sở thằn-thông vốn 
có được sự định-tâm nhờ sự øổ-c [tỉnh tắn] và những sự tạo-tác của sự 
chuyên-cần tu. (8) Người đó tu tập cơ-sở thần-thông vốn có được sự định- 
tâm nhờ /âm [tâm] và những sự tạo-tác của sự chuyên-cần tu. (9) Người 


đó tu tập cơ-Sở thần-thông vốn có được sự định-tâm nhờ sự điêu-tra (trạch 


108 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


pháp) và những sự tạo-tác của sự chuyên-cần tu. Đây là bốn cơ-sở thần- 


thông nên được tu tập để đẹp bỏ năm sự kéo-lùi trong tu học.” 


84 (2)—92 (10) Những Chướng Ngại ... 


[Lần lượt song hành tương tự với các kinh 9:64-9:72, nhưng theo 


khuôn mâu “bồn co-sở thân thông)`.] 


NHÓM 5 
NHÓM “THAM” LẶP LẠI & TÓM LƯỢC !%9 


93 (TI) 1961 


“Này các Tỳ kheo, để có sự trực-tiếp biết về tham, chín điều cần 
được tu tập. Chín đó là gì? Đó là: (1) nhận thức về sự không hấp-dẫn 
(không sạch, ô uế; của thân), (2) nhận thức về cái chết, (3) nhận thức VỀ Sự 
gớm-ghiếc của thức ăn, (4) nhận-thức về sự không (gì đáng) thích-thú 
trong toàn bộ thế gian, (Š) nhận thức VỀ Sự vô-thường, (6) nhận thức VỀ Sự 
khổ trong những thứ vô-thường, (7) nhận thức về sự vô-ngã trong những 
thứ khổ, (8) nhận-thức về sự đẹp-bỏ, và (9) nhận-thức về sự chán-bỏ. Để 


có sự trực-tiêp biệt vê tham, chín điêu này cân được tu tập.” 


94 (2) 


“Này các Tỳ kheo, để có sự írực-tiếp biết về tham, chín điều (trạng 
thái) cần được tu tập. Chín đó là gì? Đó là: (1) tầng thiền định thứ nhất, 
(2) tầng thiền định thứ hai, (3) tầng thiền định thứ ba, (4) tầng thiền định 
thứ tư; (5) không vô biên xứ, (6) thức vô biên xứ, (7) vô sở hữu xứ, (8) phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, (9) sự diệt thọ tưởng. Để có sự trực-tiếp biết về 


tham, chín điều (trạng thái) này cần được tu tập.” 


„ 109 


95 (1)—112 (20) !?*2 


“Này các Tỳ kheo, để có sự hoàn-toàn hiểu về tham ... sự phả-sạch 
tham... sự đẹp-bỏ tham... sự fiêu-diệt tham ... sự biến-mắt tham ... sự 
phai-biến tham ... sự chẩm-dđứi tham... sự buông-bỏ tham ... sự f-bỏ 


tham, chín điều (trạng thái) này cần được tu tập.” 


115 (21)—432 (340) 


“Này các Tỳ kheo, đỀ có sự trực-tiếp biết ... sự hoàn-toàn hiểu ... sự 
phá-sạch ... sự dẹp-bỏ ... sự tiêu-diệt.... sự biến-mất ... sự phai-biễn n 
sự chấm-dứt.... sự buông-bỏ ... sự f-bỏ sân... s1... sự tức-giận ... sự 
hung-bạo ... sự chê-bai ... sự hỗn-xược ... sự ganh-ty ... sự ti-tiện ... sự 
lừa-dối ... sự mưu-mẹo ... sự bướng-biỉnh ... sự thái-quá (quá đáng, quá 
lố, dữ dội) ... sự tự-ta (ngã mạn) ... sự kiêu-ngạo ... sự say-sưa... sự lơ- 


tâm phóng dật, chín điều (trạng thái) này cần được tu tập.”1293 


Đó là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng với 
lời dạy của đức Thế Tôn. 


— HÉT QUYÊN 9— 


110 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


BẢNG VIẾT TẮT 








I. BỘ KINH AN & CHÚ GIẢI CHÍNH: 
AN Anguttara Nikãya: Bộ Kinh Tăng Chỉ 
Be: phiên bản tiếng Miến Điện (= Chaftha Sangayana Tipi†aka, bản điện tử) 
Ee: phiên bản tiếng Anh (ân bản PTS) 
Ce: phiên bản Tích Lan (= Buddha Jayamti Tripitaka Series, bản in giẫy) 
Mp ManorathapiranT: Luận Giảng Bộ Kinh AN 
Mp-t ManorathapiranT-tIkã: Tiểu Luận Giảng Bộ Kinh AN 


NDB = Nummerical Discourses of Buddha: bản dịch Pali-Anh của AN bởi 
Tỳ Kheo Bồ-Đè. 

SC = trang SuttaCentral: bản dịch Pãli-Anh các bộ kinh Nikãya bởi nhà sư 
AJahn SuJato. 


Lưu Ý: Khi chữ Be và Ce được dùng đề chỉ phiên bản của luận giảng Mp, 
là chúng tương ứng chỉ ấn bản Chaf(ha Sangäyana Tipitaka bản điện tử 4.0 
(dựa trên phiên bản Miến Điện và được ấn hành bởi Viện Nghiên Cứu Thiên 
Minh Sát Igatpuri, Ân Ðộ) và ấn bản Tích Lan Simon Hewavitarne Becquest 
(1923-31). Nếu chỉ ghi Mp không thôi thì đó là luận giảng Mp thuộc ấn bản 
điển tử của Chaƒfha Sangayana. 


II. NHỮNG KINH SÁCH PÄLI KHÁC: 
Abhi = Abhidhamma PItaka: Vï Diệu Pháp Tạng 
+ AN = Anguttara Nikãya: Bộ Kinh Tăng Chỉ (Tăng Chị Kinh Bộ) 
As = Atthasalin (DhammasangarT-atthakath3): Chú Giải tập Dhs 
Dhp = Dhammapada: /ập? Kinh Pháp Cu (thuộc KN) 
Dhp-a = Dhammapada-atthakathã: Cw Giải tập Dhp 
Dhs = DhammasanganT: Bộ Pháp Tụ (thuộc Abhi) 
+ DN = Digha Nikãya: 5ô Kinh Dài (Trường Kinh Bộ) 








112 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 








It = Iivuttaka: ấp Kinh Phật Tự Tì Juyết (thuộc KN) 

It-a = Itivuttaka-atthakathã: Chú Giải tập lf 

Ja: = Jãtaka: áp kinh Chuyện T yên Thân Của Đức Phật (thuộc KN) 
Khp = Khuddakapätha: áp Kinh Tiểu Tụng (thuộc KN) 

+ KN = Khuddaka Nikaya: Bộ Kinh Ngắn (Tiêu Kinh Bộ) 

MiI = Milindapanha: ứập kinh Milinda Vấn Đáp (thuộc KN) 

+ MN = MaJjhima Nikãya: Bộ Kinh Vừa (Trung Kinh Bộ) 

Mp = Manorathapiranm: Cú Giải bộ AN 

Nett = Nettippakarana: (thuộc KN) 

Nidd I= Mahä-niddesa: /ập Đại Diễn Giải (Đại Nghĩa Tích) (thuộc KN) 





Nidd II = Cũla-niddesa: ¿ập Tiểu Diễn Giải (Tiêu Nghĩa Tích) (thuộc KN) 


Pafis = Patisambhidamagga: fập Con Đường Phân Biệt (Vô Ngại Giải Đạo) 
(thuộc KN) 


Pafis-a = Patisambhidamagga-atthakathã: Chú Giải tập Pafis 
Pet = Petakopadesa: (thuộc KN) 
Pj II = ParamatthaJotikäã, Phần II (Suttanipata-atthakatha): Cw Giải tập Sn 


Pp = Pugsalapannatti: bộ Phân Định Cá Nhân (Nhân Thi Thuyết Luận) 
(thuộc Abhi) 


Pp-a = Puggalapannatti-atthakatha: Chú Giải tập Pp 

Ps = PapancasũdanI (MaJJhima Nikãya-atthakathä): Chú Giải bộ MN 

Pvy = Petavatthu: /£p Chuyện Quỷ Đói (Ngạ Quỷ Sự) (thuộc KN) 

+ §N = Samyutta Nikãya: Bộ Kinh Liên Kết (Tương Ưng Kinh Bộ) 

Šn = Suttanipäta: ếập Kinh Táp (thuộc KN) 

Sp = Samantapäsadika (Vinaya-atthakatha): Cú Giải Luật Tạng 

Sv = SumaogalavilãsinI (Digha Nikãya-atthakathä): Chú Giải bộ kinh DN 


Sv-p{ = SumaogalaviläsinT-puräna-tikã (Dĩgha Nikãya-tikã) (Be): Tiểu Chú 
Giải bộ kinh DN (phiên bản Miễn Điện) 








Bảng Viết Tắt * 113 








'Th = Theragathäã: ấp kinh Trưởng Lão Thí Kệ (thuộc KN) 

Th-a = Theragathã-atthakatha: Chủ Giải tập Th 

Thĩ = TherTigathã: /áp kinh Trưởng Lão N¡ Kệ (thuộc KN) 

Thĩ-a = Therigathã-atthakatha (1998): Cú Giải tập Thĩ (bản 1998) 
Ud = Udãna: /ập kinh Phật Đã Nói Nhự Vậy (thuộc KN) 

Ud-a = Udãna-atthakathã: Chú Giải tập Ud 

Vibh = Vibhanga: 5ô Phân Tích (thuộc Abhi) 

Vibh-a = Vibhanga-atthakathäa (Sammohavinodam): Chú Giải bộ Vibh 
Vibh-m{ = Vibhanga-milatikã (Be): 7iểu Chú Giải tập Vbh (phiên bản Miễn 
Điện) 

Vin = Vinaya: Luật Tạng (Rỗ Luật) 

Vism = Visuddhimagga: Con Đường Thanh Lọc (Thanh Tịnh Đạo) 


II. NHỮNG BẢN DỊCH CỦA CÁC BỘ KINH, TẬP KINH: 


BL= Buddhist Legends: Những Huyện Thoại Phật Giáo (của học giả Burlin- 
game) 


CMA = A Comprehensive Manual of Abhidhamma: Cẩm Nang Vï Diệu 
Pháp (của Tỳ Kheo Bồ-Đè) 


EVI= Elders° Verses I: Trưởng Lão Thi Kệ I (của Ñorman) 
EV II = Elders” Verses II: Trưởng Lão Thi Kệ HI (của Norman) 
GD = Group of Discourse: /ập? Kinh Tập II (của NÑorman) 
Germ Tr = Bản dịch SN tiếng Đức (của Geiger) 


KS = Kindred Sayings: Bản dịch tiếng Anh của SN (bởi Rhys Davids, 
Woodward) 


LDB = Long Discourses of the Buddha: bản địch Pali-Anh của DN (bởi học 
giả Walshe) 


MLDB = Middle Length Discourses of the Buddha: bản địch Pali-Anh của 
MN (bởi nhà sư dịch giả Tỳ Kheo Nãnamoli và TKBĐ) 








114 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 








Ppn = Path of Purification: bản địch Con Đường Thanh Lọc (Thanh Tịnh 
Đạo) [= Vism] bởi nhà sư học giả Tỳ Kheo NãnamolI) 


SN-Anth = “Samyutta Nikãya: An Anthology”: Tuyền tập các kinh thuộc SN 
(của các học giả Ireland, Nanananda, Walshe) 


IV. CÁC NGUÒN THAM CHIẾU KHÁC: 


CPD = Critical Päli Dictionary: 7 Điển Päli Phê Bình (của Viện Khoa Học 
& Văn Chương Đan Mạch) 


CSCS = A Comprehensive Study ofthe Chinese Samyuktagama: Nghiên 
Cứu Tổng Quát về Tương Ung A-hàm Hán Tạng (của Enomoto) 


DPPN: Tự Điển Danh Từ Riêng Pali (của Malalasekera) 


MW = Monier-Williams° Sanskrit-English Dictionary: Tự Điển Phạn-Anh 
(của Monier-William) 


PED = Pali-English Dictionary: 7 Điển Päli-Anh (của PTS) 


V. CÁC CHỮ VIẾT TẮT KHÁC: 
BHS = Buddhist Hybrid Sanskrit: Chữ Lai Phạn trong Phật giáo 
BPS = Buddhist Publication SocIety: Hội Ấn Hành Phật Giáo Tích-Lan 
C.Rh.D = C.A.F. Rhys Davids (tiễn sĩ học giả dịch giả Rhys Davids) 
PTS = Pali Text Society (Hội Kinh Điền Pali) 
Skt = Sanskrit: tiếng Phạn 
VẤT = Vanarata Änanda Thera: Trưởng Lão Vanarata nanda 
>> Lzu Ý: Các trích dẫn kinh gốc tiếng Pãli được so chiếu và trích dẫn trong 
phân chú thích (của TKBĐ) là ghi số quyên và số frang của ân bản PTS. Các 
trích dân từ Uđãna và Ifivuftaka thì ghi sô kính theo sau là số frang của ân 


bản PTS. Còn trích dẫn từ Vism cũng được ghi kèm theo bằng số chương và 
số đoạn trong Ppn. 








CHÚ THÍCH 


182! [Đây là một dạng kinh kết-hợp: nó kết hợp 05 'nguyên-nhân cận kể' và 
04 “chủ-đề thiển quán” đề tạo thành kinh nói về 09-điều được kết tập trong 
Quyển “Chín” này.] (1821) 


1822 [S /y-ía (ngã mạn) ở đây là asmimãna, nó vôn vi tế hơn quan-điểm có 
sự hiện-hữu cá thể (thân kiến, sakkãyadifthi). Cả 02 đều được loại bỏ bởi 
'nhận-thức về sự vô-ngã", nhưng thân kiến thì được loại bỏ bởi bậc Nhập- 
lưu, còn ñgã mạn thì chỉ được loại bỏ bởi bậc A-la-hán. Về điều này, mời coi 
lại thêm kinh SN 22:89 (Quyên 3). Có lẽ ¿hân kiến có lớp nền móng khái 
niệm mạnh rõ hơn là sự f/-fa, sự f-ta vốn liên kết chặt chẽ hơn với nhu cầu 
hiện sinh và do vậy chỉ có thể được loại bỏ bởi thánh quả A-la-hán.] (1822) 


1823 [Mp chú giải rằng: “Khi bản chất vô-thường được nhìn thấy thì bản chất 
vô-ngã được nhìn thấy. Trong 03 đặc tính (vô thường, khổ, vô ngã), khi nhìn 
thấy 01 đặc tính thì nhìn thấy luôn 02 đặc tính kia. Do vậy lời kinh đã nói: 
“Khi một người nhận thức vỀ sự vô-thường thì sự nhán-thức vỀ sự vồ-ngã 
được ổn định.”” Còn Mp-t, khi chú giải về kinh 9:03 bên dưới thì ghi: “Mộ 
người nhận-thức sự vô-thường (aniccasafññino) nghĩa là: người nhận thức sự 
vô-thường bằng cách quán-xét (thiền quán, quán niệm) tính vô-thường, vốn 
xảy ra như vầy: “Mọi hiện-tượng có điều-kiện (pháp hữu vì) đều là vồ- 
thường" bởi chúng chấm dứt sự có mặt sau khi có mặt; bởi chúng khởi sinh 
và biến mắt, chỉ sinh rồi diệt; bởi chúng là mong manh, phù du; bởi chúng là 
tạm thời tạm bợ; và bởi chúng không có tính thường-hằng. Nhận-thức về sự 
vô-ngã được ồn định (anaftasañna sanfhari) nghĩa là: nhận-thức vỀ sự vô-ngã 
gồm có sự quán-xét (thiền quán) về tính vô-ngã, vốn xảy ra như vây: “Mọi 
hiện-tượng có điều-kiện đêu là vô-ngấ” bởi chúng không có hồn cốt gì; bởi 
chúng ta không có sự làm-chủ hay điều-khiển gì được chúng: và bởi chúng là 
kẻ lạ, chẳng có gì, trống rỗng, trống không. Sự nhận-thức này được ổn định, 
nghĩa là được thiết lập vững chắc trong tâm.”] (1823) 


1824 [Đây cũng là một dạng kinh kết-hợp: do kết hợp 05 phương-tiện trợ giúp 
và 04 sự nương-dựa đề thành kinh 09-điều.] (1824) 


116 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


1325 [Nguyên văn: nissayasampanno (người hay thứ trợ giúp, hộ trợ). Chữ này 
cũng có trong kinh 3:20 nhưng nghĩa trong đó khác với nghĩa trong kinh này. 
Mp giải nghĩa chữ missayasampamno là = paftifthasampanno (có được một 
nên tảng), nghĩa này là chỉ những điều-kiện trợ giúp để chứng ngộ thánh quả 
A-la-hán. (Người dịch Việt dịch ở đây theo nghĩa là “hững sự (điều kiện) trợ 
giáp", còn trong kinh 3:20 thì dịch là “những người giúp đố`).| (1825) 


182 [05 điều trợ giúp này chính là “05 năng-lực của bậc học-nhân' 
(sekhabalani) như đã được nói trong các kinh 5:01-02.] (1826) 


1827 [Nguyên văn câu cuối này: 7n hỉ*ssa bhikkhuno akusalam pahmam hoti 
suppahimam, yamsa ariyãya paññãya disvã pahimam. Câu này muôn nói 
rằng: Bốn sự dẹp-bỏ (1)-(4) còn là tạm thời và có thê bị đảo ngược, nhưng sự 
đẹp-bỏ (Š) nhờ tác động bởi trí-tuệ thì là mãi mãi và không thể bị thoái đảo. ] 
(1827) 


1828 [04 điều này được thấy nằm trong 06 phương-pháp để dẹp bỏ những ô- 
nhiêm (lậu hoặc, ãsava) đã được giảng giải trong kinh 6:58. Coi thêm kinh 
Tất Cả Những Ô Nhiễm (MN 02), trong đó tắt cả chúng đều nằm trong 07 
phương-pháp để dẹp bỏ những ô-nhiễm (ãsava).] (1828) 


182 [Đây lại là một dạng kinh kết-hợp: kết hợp 05 “điêu dẫn tới sự chín muỗi 
của tâm và 04 “chủ-đề thiên) tạo nên 09 điều, với sự trình bày lời kinh tường 
thuật bằng văn xuôi. Kinh này cũng thấy có ở là kinh Ud 4:01, 34-37, trong 
đó chỉ thêm phần “cảm hứng nói ra”.] (1829) 


1830 [Mp nói rằng Cãlikã là tên của một thành phố và gần đó có một núi cũng 
gọi là Cãlikã. Dân chúng đã xây một tịnh xá lớn trên núi và đức Thế Tôn lúc 
này đã đang trú trong tịnh xá đó; tịnh xá nhận được nhiều sự ủng hộ từ thành 
phố đó.] (1830) 


1831 [Tôi đọc theo Ce và Be là ãgzcchaii, khác với Ee ghi là đissau (hãy để 
được gặp, được nhìn thấy).] (1381) 


1832 [Đúng thực là, điều xảy ra “lần thứ hai” chỉ là lời thỉnh cầu để được cho 
phép, chứ không phải ý như cả câu. Mp chú giải: “Không còn gì để làm thêm 
nữa (natthi kiñci uftarin karaniyarmm), nghĩa là: 04 bồn-phận đối với 04 Diệu 


Chú Thích * 117 


Đề đã được hoàn thành (đã được chứng ngộ). Và không (cânJ làm thêm điều 
đã được làm xong (katassa vã paficayo), nghĩa là: không cần phải tu lại hay 
lặp lại những điều mà Phật đã chứng ngộ. Bởi vì đạo đã được tu thành thì 
không cần phải tu tập lại nữa, và cũng không có cái sự được gọi là “trừ bỏ 
lại nữa những ô-nhiễm đã được trừ bỏ'.] (1832) 


1833 [Mp chú giải như vầy: “Trong 500 kiếp liên tục thầy ấy đã là một vị vua. 
Ở chỗ đó có một phiến đá mà lúc xưa ông vua đó thường hay ngồi. Ông đã 
đến cùng với 03 đội vũ nữ để làm vui cho ông trong khu vườn đó. Từ lúc 
thầy Meghiya ngồi xuống đó, dường như thể thầy ấy không còn là một Tỳ 
kheo mà là một vị vua đang ngồi trên trường kỷ nhà vua bên dưới một ô lộng 
che màu trắng, xung quanh là đoàn vũ nữ. Trong khi nhà vua thụ hưởng sự 
hào nhoáng của mình, những ý nghĩ ø#c-đục đã khởi sinh trong ông. Rồi 
ngay sau đó, nhà vua dường như nhìn thấy 02 kẻ trộm đã từng bị các quan 
thần của nhà vua bắt và lôi họ đến trước mặt nhà vua. Trong khi đang ra lệnh 
xử tử 01 kẻ, những ý nghĩ ác-ý đã khởi sinh trong ông; và trong khi ra lệnh 
nhốt tù kẻ còn lại, những ý nghĩ /àm-hạ¡ đã khởi sinh trong ông. Như vậy là 
nhà vua đã bị bao phủ bởi những ý nghĩ bắt thiện lành đó, giống như một cây 
to đang bị bao phủ bởi những dây leo, hoặc giống như một người ăn mật 
đang bị bao phủ bởi bầy ong mật vậy.”] (1833) 


1834 [Mp đã luận giải lời kinh chỗ này như vây: “Sự giải-thoát của tâm (ceto- 
vữnuwzii): là sự giải thoát của tâm khỏi những ô-nhiễm (trong tâm). Trong giai 
đoạn mới tu tập, tâm được giải thoát khỏi những ô-nhiễm bằng cách [bằng SỰ 
giải-thoát] về một phương diện (mặt) nào đó (tadangavasena) và bằng cách 
không-chế (vikkhambhanavasena). Trong giai đoạn kế tiếp, tâm được giải 
thoát bằng cách ứẩy-bỏ (samucchedavasena) và bằng cách làm tĩnh-lặng nó 
(pafipassaddhivasena). Khi những thiên hướng (tập khí, bản tính cố hữu của 
tâm) đã được thức tỉnh và chín muồi (chín chắn), thì sự minh-sát (thiền quán) 
sẽ giúp khởi sinh thánh đạo, và khi sự minh-sát đạt tới sự chín muồi, thì sự 
giải-thoát của tâm được cho là đã chín muồi. Nhưng do những điều này chưa 
có nên tâm chưa được chín muồi.”] (1834) 


- (Nhân tiện: phần nội dung 09 điểu Phật dạy trong kinh này cũng giống 
trong kinh 9:01 Phật đã nói cho “các 7} kheo”, và 05 điều đầu Phật gọi trong 
kinh này là 'nững điều dẫn tới sự chín muôi của tâm, còn trong kinh 9:01 


118 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


thì Phật gọi là 'ubững nguyên-nhân cận kê cho sự tu-tập những phân trợ giúp 
dẫn đến sự giác-ngộ°. Có các chú thích trong kinh 9:01.) 


1835 [Đây cũng là một dạng kinh kết-hợp: do kết hợp 04 phẩm hạnh được Phật 
mô tả về người tu và 05 ích-lợi của việc đúng thời lắng nghe Giáo Pháp.] 
(1835) 


1836 [Lời kinh chỗ này bắt đầu giống ở kinh 8:71 nhưng nội dung kế tiếp được 
trình bày khác đi từ điều (2).] (1836) 


1837 [9% văng-lặng bên trong của tâm: Be ghi là cetosamadhissa từ đầu đến 
cuối kinh, khác với Ce và Ee thì ghi chữ cefosamathassa.] (1837) 


1838 [7rƒ-tuệ bậc cao của sự minh-sát vào những hiện-tượng: nguyên văn là 
adhipaññädhammavipassanä, được giải nghĩa là “trí-biết minh-sát (nó) hiểu 
thấu những hiện-tượng có điểu-kiện" (sankhãrapariggaähakavipassanañäna).] 
(1838) 


1832 [Tôi đọc ở đây theo Ee ghi là: ?a/hã tathã”ssa satthä piyo ca hoti manäãpo 
ca garu ca bhãvaniyo ca. Ce và Be thì ghi là: have fafhä tatha so safthu ... 
garu ca bhãvaniyo ca, có nghĩa là Tỳ kheo đó sẽ được tôn trọng và quý trọng 
bởi Đức Phật (vì đã chỉ dạy khai mở Giáo Pháp như vậy). | (1839) — (Những 
ngoặc [...] là do người dịch Việt đưa vào đề người đọc đễ đọc khỏi nhằm). 


1340 [Nguyên văn cả câu: T4(hã fathã so tasmimn dhamme atthapafisamvedl ca 
hoti dhammapatisaimvedï ca; giỗng như trong kinh 5:26, đoạn (2). Mời quý 
vị đọc thêm chú thích số 990 chỗ này trong kinh 5:26, đoạn (1). (Về nghĩa 
“trải nghiệm ý-nghĩa và Giáo Pháp”: quý vị coi thêm luôn chú thích 403 ở 
kinh 3:43, cuối câu (1).) Lạ thay là: mặc dù ở đây chủ-đề chính của đoạn 
kinh này là nói về ích-lợi của việc lắng nghe và thảo luận Giáo Pháp, nhưng 
điều (6) và (8) [và có lẽ cả điều thứ nhất là điều (5)] thì chỉ nói về ích-lợi của 
riêng “vị T} kheo chỉ dạy Giáo Pháp) mà thô1!] (1840) 


1841 [Nguyên văn cả câu cuối này: 7a/hä tathã so tasmim dhamme gambhiram 
atthapadam paññäya ativijjha passari. Câu này ở cuỗi kinh 6:46 có chú thích 
số 1346 như vây: [Œambhiram atthapadam paññãya ativijjha passami. Mp 


giải nghĩa là: “Cái “ván đề thâm sâu và giản minh` là chỉ những giáo pháp 


Chú Thích * 119 


quan trọng thâm sâu như: các „ẩn (uân), các yếu-tố (giới), các cø-sở cảm- 
nhận (xứ), và vân vân, chúng vốn là vi tế và (thực nghĩa) ân kín. Họ hiểu 
thấu chúng sưu khi đã thâm nhập chúng bằng tri-tuệ của sự minh-sát và của 
thánh đạo (sahavipassanaya magseapañnaya).`] (1346). ] (1841) 

1842 [Đây lại là một dạng kinh kết-hợp: kết hợp 04 năng-lực và sự vượt-trên 
05 sự sợ-hãi đề thành kinh 09-điều.] (1842) 


1843 [Sự giảng giải về “sự không thiên-vƒ” được nói ra ở đây có thê gây khó 
hiểu. Chữ samaäna#aiã là một chữ kết hợp của từ samãna (ngang bằng) và 
attan (bản thân mình). Khi được áp dụng cho đức-hạnh, nó có nghĩa là đối xử 
những người khác giống như mình được họ đối xử vậy, không thiên vị hay 
thiên kiến. Ở đây thì chữ này lại đang được dùng để diễn tả “sự bình đẳng 
ngang bằng' giữa những bậc thánh cùng bậc. — (Do vậy, lời kinh phải dịch 
đúng là như vậy, nhưng người dịch Việt vẫn không nhận ra ý nghĩa thực sự 
của câu này muốn nói là gì; hoặc phải chăng (a) có lẽ nghĩa là: để duy-trì mối 
quan hệ tốt thì phải đối xử một bậc thánh Nhập-lưu như bậc Nhập-lưu, bậc 
Nhất-lai như bậc Nhất-lai ... hoặc (b) có thể có nghĩa là: một bậc Nhập-lưu 
nên đối xử với một bậc Nhập-lưu khác là bình đăng như nhau, bất chấp căn 
trội hay căn nhược của mình hay người kia ...).] (1843) 


134 [Mặc dù lời kinh ghi chủ-ngữ ở dạng số ít, nhưng tôi dùng số nhiều 
(những cá nhân, những người) vì sẽ nghe thuận với tiếng Anh (và cả tiếng 
Việt). Lời kinh dùng cùng chữ tương lai phân từ là sev//abbzm [và chữ phủ 
định của nó là asevabbzin] trong tương quan với mỗi chủ-ngữ, nhưng tôi 
dịch khác đi để cho nghĩa được phù hợp nhất với mỗi trường hợp riêng. Động 
từ sevzí¡, mà phân từ dựa trên nó, có một “tầm nghĩa) rộng-nhiều và có thê hộ 
giúp tất cả những cách dịch như này.] (1844) 


1845 [Nguyên văn câu này: Ra/fibhãgam vã divasabhagam va. Mp giải nghĩa 
dứt khoát là vầy: “Sau khi đã biết [điều này] vào ban đêm, người đó nên (lập 
tức, dứt khoát) đi khỏi ngay ban đêm đó. Nhưng nếu ban đêm có nguy hiểm 
bị tấn công bởi thú dữ, cướp đường ... thì có thể chờ đến rạng sáng mai đi 
ngay khỏi đó. Còn khi biết [điều này] vào ban ngày, người đó nên bỏ đi ngay 
ban ngày đó. Nhưng nếu ban ngày có nguy hiểm, người đó có thể đợi đến 
chạng vạng đi ngay khỏi đó.” (Tên A là do người dịch Việt đặt để đọc khỏi 


120 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


nhằm, và để dễ phân biệt khi so chiếu chú thích với kinh có phần tương ứng 
là MN 17 có người thứ hai người B).] (1845) 


1846 [Chỗ cuối trường hợp (1) và (4) tôi thích làm theo Ee là không có ghi 
cụm chữ “sankha pỉ” (sau khi đã suy xếf). Trong Ce và Be thì có ghi cụm chữ 
này trong cả 03 trường hợp (1), (2), (3). Có lẽ người A chỉ cần suy xér khi 
mình có sự “đôi-co” giữa những sự thuận-lợi và sự bắt-lợi như trong trường 
hợp (2) và (3) mà thôi. Bởi vì trường hợp (1) này là toàn những bắt-lợi (¡) đối 
với mục tiêu tu hành và (iï) về điều-kiện sống (điều-kiện nuôi thân không 
được, tu hành thiện tiễn cũng không có) thì không cần suy xét cân nhắn gì 
thêm: dứt khoát đi khỏi người đó càng sớm càng tốt. Và tương tự ngược lại, 
trường hợp (4) là toàn thuận-lợi về cả 02 mặt (¡) và (ii) đó, thì không cần suy 
xét thay đổi gì cả: dứt khoát ở tu theo người đó suốt đời; cho nên lời kinh ở 
cuối trường hợp (1) và (4) không cần ghi cụm chữ “sưu khi đã suy xé?. Đối 
chiếu với kinh MN 17 cũng có phần nội dung song hành với kinh này. Trong 
kinh MN 17, cuối mục 3 [1] [theo phiên bản Ce, Be, và Ee; trong Ee ở phần I 
105,8—10] và cuối mục 6 [4] cũng ủng hộ sự không có cụm chữ “szñkhäã pï” 
giống như trong kinh AN 9:06 này của phiên bản Ee {người dịch đánh dấu * 
[*T) kheo đó nên ...] trong kinh MN 17 ở cuối các trường hợp (1) và (4).}. 
Và trường hợp (2) và (3) trong kinh này và [2] và [3| trong kinh MN 17 thì 
đều có ghi cụm chữ này.] (1846) 


1347 [Chỗ này tôi đọc theo Ee là pwcchã, khác với Ce và Be ghi là anãpuc- 
cha. Kinh MN 17, mục 4 [2], phiên bản Ce và Be, có ghi chữ ãpwucchä, trong 
khi Ee thì không có ghi. Sẽ đúng đắn nếu một Tỳ kheo A muốn từ bỏ người 
mà mình đã nương dựa—như y chỉ sư, sư phụ, sư huynh, đồng đạo, hay một 
thiện thí chủ là người tạ gia—thì nên xin phép người đó một lời trước khi ra 
đi, vì ít nhất cũng nên biết ơn người đó đã từng chu cắp (chùa chiền) chỗ-ở và 
những tiện-nghi vật chất trong thời gian mình ở tu ở đó trước giờ. Hơn nữa, 
đoạn cuối trường hợp này đã bỏ đi cụm chữ “zzibhägam vã divasabhägam 
vã” (bất cứ lúc nào, dù đang đêm hay ban ngày) ắt hắn cũng gợi ý một thái 
độ ra đi khác hơn (với sự lễ phép; dành thời gian hay nán lại để xin phép rời 
đi). - (Đề ý trong kinh MN 17, mục 4 [2] tương ứng lại không có sự “xin 
phép người đó” trước khi đì).| (1847) 


1⁄48 | Múj Pháo Đài là chữ Giribbaja, một tên gọi khác của vùng Rajagaha 


Chú Thích * 121 


(Vương-xá), bởi vùng này được bao bọc bởi toàn núi non (giống như pháo 
đài, thành trì).] (1848) 


134 [Nguyên văn câu cuối này: Abhabbo khimãsavo bhikkhu sikkham pac- 
cakkhatumn. Có nghĩa là, vị A-la-hán không còn khả năng từ bỏ “sự tu-hành 
theo Tăng đoàn' và quay lại “đời sống tại gia phàm tục” nữa. Ở đây tôi làm 
theo nguyên bản của Ce. Phiên bản Be và Ee thì ghi 04 điều cuối của kinh 
9:08 ở đây; còn kinh 9:08 của phiên bản Be và Ee thì có ghi 04 điều cuối của 
kinh 9:07 này. Vì vậy trong bản Ee, trang 371 rớt vào kinh 9:8 của bản Ce 
tiếp theo sau điều “vị đó không còn khả năng bước vào một đường-sai bởi vì 
sự sợ-hãi.”] (1849) 


1850 [Chỹ cuối cùng này là gorabbữ. Trong bản dịch Thanh Tịnh Đạo (Vism) 
của mình, trong đó chữ này được dùng theo một nghĩa /h4-ngữ, nhà sư dịch 
giả Ñãnamoli đã dịch nghĩa chữ này là “sự chuyển đổi dòng giống” (coi 
Vism 672-675, Ppn 22.1—14). Mp giải thích “người” này—theo “khuôn mẫu? 
chú giải của các luận giảng—là “người với một cái tâm có sự mình-sát hùng 
mạnh đã đạt tới đỉnh cao, là điều-kiện tức-thì (kế cận, trực tiếp, trực dẫn) cho 
thánh đạo Nhập-lưu.” Ö đây Mp đã đề cập tới khoảng-khắc tâm (sát-na tâm) 
gofrabhi trong tiến-trình nhận-biết (ciavithi) của thánh đạo, là sự kiện tâm 
ngay kế trước khoảng-khắc tâm của thánh đạo Nhập-lưu (so/ãpaftimaggacir- 
ía). Vì cái 'khuôn mẫu' chú giải này [nếu so ra là có sau và sự chú giải của 
nó đã ngầm giả định trước lý thuyết W¡ Diệu Pháp (Abhidhamma) về ứiến- 
trình nhận-biế] cho nên cách chú giải này của các luận giảng hầu như không 
khai mở cho được cái ý nghĩa nguyên gốc của chữ go#abbữ. Trong các bộ 
kinh M/kãya, chữ này không thường xuất hiện (không thường thấy trong cách 
nói của Phật). Trong bài kinh này nó có lẽ chỉ đơn thuần có nghĩa là “mộ Tỳ 
kheo hay Tỳ kheo nỉ đức hạnh” là người đã chưa đạt tới thánh đạo Nhập-lưu 
(tức đang là một người tu nhưng chưa nhập vào dòng thánh đạo). Chúng ta 
tìm thấy dạng số nhiều của chữ này trong kinh MN 142, mục 8, trong câu 
như vầy: “Này Ẩnanda, trong những thời đại sau này sẽ có những người 
[thành viên] họ tộc là những người có “cổ vàng” [quấn cà sa màu vàng hay 
mảnh vải quanh cổ của họ], là những người thất đức, có tính cách xấu ác” 
(bhavissanfi kho pan°ãnanda, anãgatamaddhanam gotrabhuno kãsãvakan†ha 
dussilä pãpadhammä). Trong đoạn sau thì nó mang một nghĩa khinh khi, để 
chỉ những người chỉ thể hiện bề ngoài với những dấu hiệu của một tăng sĩ 


122 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


(như cà sa vàng, biểu tượng của Phật giáo, oai nghi này nọ ...) nhưng bên 
trong không có những phẩm chất nào xứng đáng theo định nghĩa bởi đạo Phật 
(những tăng giả, những ác tăng, tục tăng, phàm tăng). (Mời đọc thêm MN 
142, mục 8 và chú thích số 1300 ở đó).] (1850) 


- (Chữ này thấy thầy Thích Minh Châu dịch là 'zgười chuyển tánh”, có lẽ 
thầy đã dùng nghĩa tương tự với nghĩa dịch của thầy Ñãnamoli: những “người 
họ tộc” là những người đang tu chuyển hay đang “chuyển đổi dòng giống, 
chuyển đổi giống loài). 


1851 [Mp giải nghĩa chữ Zsaj/a là = ghaffetva: hàm nghĩa bạo lực thân thể 
(người khác) và chữ appatinissajja là = akkhamäpetvä: không yêu câu tha 
thứ. Mp tiếp tục chú thích như vầy: “Tại sao người đó đã mang sự bực tức 
[đối với thầy Xá-lợi-phất]? Nghe nói rằng sau khi lễ chào Đức Phật để đi, vị 
trưởng lão (Xá-lợi-phất) đang bước ra thì mép áo cà sa của thầy ấy chạm vào 
người của Tỳ kheo đó ... Chỉ vì điều này mà Tỳ kheo đó trở nên bực tức, do 
vậy khi nhìn thấy thầy Xá-lợi-phất đang lên đường cùng với một đoàn (đạo 
hữu, đệ tử) lớn, vì sự ghen ty nên người đó mới nghĩ cách gây cản trở chuyến 
đi của thầy Xá-lợi-phất; và người đó đã (bịa đặt) nói với Phật như vậy.] 
(1851) 


1852 [Mp giải thích rằng: Nếu Phật mà cố minh oan (miễn chấp, miễn tội) cho 
thầy Xá-lợi-phất thì Tỳ kheo đó sẽ nghĩ Phật thiên vị về phía vị đại đệ tử 
trưởng lão của mình và không bênh vực một Tỳ kheo thiếu niên, thì Tỳ kheo 
đó cũng chấp chứa sân hận đối với Phật. Bằng cách cho gọi thầy Xá-lợi-phất 
để hỏi thầy ấy về vấn đề này, Phật sẽ để cho thầy Xá-lợi-phất tự minh oan 
cho mình.] (1852) 


1853 [Nguyên văn câu cuối này: Khamämaham bhante tassa äyasmato sace 
mam so ãyasmã evam äha “khamadfu ca me so äyasmđ” tỉ. Như tôi hiểu câu 
này, thầy Xá-lợi-phất chỉ đơn giản nói rằng thầy sẽ thứ lỗi cho Tỳ kheo kia 
nếu sau đó Tỳ kheo đó xin thầy thứ lỗi mình. Tuy nhiên, Mp đã giải thích câu 
này theo cách khác đi như vậy: “Wj đrưởng lão [Xá-lợi-phẩt], sau khi đã tha 
thứ cho sự phạm tội của Tỳ kheo kia, đã xin lỗi Tì  kheo kia trước mặt Phát.” 
Dường như chính sự chú giải như vầy đã ảnh hưởng tới cách dịch trong bản 
dịch bộ kinh AN bởi học giả Woodward [Gradual Sayings] là: “Thưa Thể 


Chú Thích * 123 


Tôn, con tha thứ cho thấy ấy, nếu thây ấy nói như vậy với con; và cũng mong 
thây ấy tha thứ cho con”. Cách dịch này cũng được phản ánh trong [NDB 
233 (?)] như vầy: “Thưa Thế Tôn, con sẽ tha thứ cho thây ấy, nếu vị Tỳ kheo 
đáng kinh này yêu cầu con tha thứ. Và mong thây ấy cũng tha thứ cho con.” 
Tuy nhiên, rõ ràng bản thân lời kinh chỗ này không hề nói gì về thầy Xá-lợi- 
phất nói ra lời xin lỗi đối với Tỳ kheo đã kết tội oan mình, bởi vì thầy Xá-lợi- 
phất đâu có làm gì sai để phải xin lỗi. Thầy Xá-lợi-phất không tự mình nói 
những lời này với Tỳ kheo đó; ý thầy nói là Tỳ kheo đó nên nói những lời xin 
đó với thây để vị đó có được sự tha thứ /ử /hẩy. Nói cách khác, tới hết bài 
kinh thì Tỳ kheo đó chỉ mới nói lời xin lỗi với Phật, chứ chưa nói với thầy 
Xá-lợi-phất. Về nguyên tắc, thầy Xá-lợi-phất chỉ có thể thứ lỗi cho Tỳ kheo 
đó nếu Tỳ kheo đó nói lời xin thầy tha thứ. Chữ ca, nghĩa là “wà” xảy ra trong 
câu được nói bởi Tỳ kheo đó, có thể giả định rằng, nó có thêm nghĩa là 
“ngoài Đức Phật, mong thầy Xá-lợi-phất cũng tha thứ cho con.”] (1853) 


1854 [Tình huống giống kinh 7:42.] (1854) 
1855 [Tôi đọc chữ này theo Ce và Be là ke ca, khác với Ee ghi là keci.]| (1855) 


1356 [Có sự tương phản là giữa 02 chữ sa-upäadisesam và anupadisesam. Mp 
lần lượt giải nghĩa sa-upadisesam là = sa-upadanasesam (côn tàn dự sự dính- 
chấp) và anupädisesam là = upäãdãänasesarahitam (không còn tàn dư sự dính- 
chấp; đã hết sạch sự chấp-thủ; thủ tận). Coi thêm kinh 7:56 cũng có nói về 
những người còn tàn dư và những người không còn tàn dư.| (1856) 


1857 [Cả Ce và Be thì luôn ghi là maiftasokarT (tu dưỡng tới một mức khiêm 
tồn): còn Ee thì luôn ghi là na paripirakäarT (không hoàn thiện). ] (1857) 


1858 [Nguyên văn câu cuối: Dhamưnapariyäyo pañhäãdhippäyena bhãsito. Mp 
giải thích: “Phật muốn cho thấy: “Bài giảng được nói ra vì câu hỏi của thầy 
(Xá-lợi-phất)'. - Nhưng để xua tan sự '/ham-muốn và nhục-dục để tiếp tục 
hiện-hữu` trong 09 loại người này, Phật có nói trong một bài kinh rằng: “Này 
các Tỳ kheo, như một chút xiu phân cũng bay mùi hôi thối; cũng giống như 
vậy, ta không đề cao một chút nào của sự hiện-hữu (sự sống trong vòng luân 
hồi), ngay cả trong một thời gian bằng cái búng ngón fay.` [kinh 1:328]. 
Không chỉ nơi-đến (tốt lành) của 09 loại người này được ấn định (gaii nibad- 
dhã), mà nơi-đến cũng được ấn định cho những gia đình có công-đức được 


124 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


ấn định bằng [việc thụ lãnh] 03 sự nương-tựa (tam quy) và 05 giới-hạnh (ngũ 
giới), bằng [việc bố thí] một bữa ăn, mười lăm bữa ăn, một nơi-ở trong kỳ an 
cư mùa mưa (kiết hạ), một ao-nước (để tắm, giặt), một chỗ-trú (cho các Tỳ 
kheo). Những gia đình đó giống như những vị thánh Nhập-lưu.] (1858) 


1852 [Mp giải thích câu samparäyavedamyam nghĩa là “nghiệp chín muỗi 
trong kiếp hiện hữu kế tiếp” (dufiye atftabhave vipnaccanakahammann).]| (1859) 


1369 [Tôi dịch theo cách ghi của Be và Ee là đukkhavedaniyam. Ce thì lại ghi 
là sukhavedaniyam, có lŠ khó mà hiểu tại sao người tu lại muốn nghiệp của 
mình bị nếm trải là khổ đau.] (1860) 


181 [Mp giải nghĩa câu paripakkavedaniyam là laddhavipakavaram: [nghiệp] 
đã có được cơ hội chín thành (nghiệp) quả. Và về ngược lại, câu ap?aripak- 
kavedaniyam là aladdhavipakhavaram: [nghiệp] chưa đạt được cơ hội chín 
thành quả.] (1861) 


182 [Mp-{ luận giải rằng: “Nghiệp sẽ được nếm trải là [nghiệp] chưa bắt đầu 
chín muồi nhưng có khả năng tạo ra quả khi có sự hội đủ những điều-kiện 
(duyên) khác. Nghiệp không được nếm trải là những loại như nghiệp ahosi- 
kamma, vân vân ... là không có khả năng chín muôi thành quả do thiếu 
những điều-kiện (chưa hội đủ duyên)” (vedaniyan tỉ paccayantarasaimaväye 
vipãkuppadanasamattham, na araddhavipakam eva; avedaniyan tỉ paccaya- 
vekallena vipaccitum asamattham ahosikammadibhedam). Khái niệm nghiệp 
ahosikamma, là nghiệp không bao giờ cô cơ hội chín muôi thành quả, đã 
được nói đến trong luận giảng Pafis II 78, 2—10 (Be §234). Coi thêm CMA 
205.] (1862) 


183 [Thầy Đại Câu-hi-la đã hỏi thầy Xá-lợi-phất tổng cộng 10 câu hỏi và 
nhận được 10 câu trả lời y hệt. Do vậy hơi lạ là kinh này lại được kết tập 


trong Quyến “Chín”, vì ngoài ra đâu thấy chỗ nào cho thấy kinh này là kinh 
nói về 09-điều (09 pháp).] (1863) 


1864 [Theo luận giảng Mp, thầy Samiddhi là học trò của thầy Xá-lợi-phất. Coi 
kinh 8:83 (và chú thích 1801), trong đó Phật có hỏi và trả lời một loạt câu hỏi 
theo khuôn mẫu tương tự như trong kinh này.] (1864) 


Chú Thích * 125 


1365 [Mp nói: “Những ý-định và những ý-nghĩ là những ý-nghĩ (thuộc loại) là 
những ý-định” (sankappavitakka tì sankappabhita vifakka). Mp nói như vậy 
bởi 02 chữ, sa»kappa và vifakka, được dùng gần như đồng nghĩa nhau, thay 
thế nhau, trong những bài kinh.] (1865) 


1866 [Nguyên văn là Zmarữpärammanä. Mp chú giải: “Với phần danh và sắc 
là điều-kiện (duyên) („ãmaripapaccay8). Với câu này thầy ấy chỉ ra rằng: 
bốn uân vô-sắc (cảm-giác, nhận-thức, những sự tạo-tác cố-ý, và thức) và uấn 
sắc (thân) phụ thuộc vào những yếu-tố (giới) ban đầu làm điều-kiện cho 
những ý-nghĩ.”| (1866) 


187 [Các phần đầu của kinh cho tới điểm này là bao gồm tất cả sự trải- 
nghiệm. Từ (5)-{7) nói về những chi phần của (bát) thánh-đạo; (8) nói về 
thánh-quả; và (9) nói về mục-tiêu rốt ráo.] (1867) 


188 [Mp nói: “Khi những người tu chứng đắc thánh quả là họ chứng đắc cái 
cốt-lõi” (phalavimutftim patva sãrappaffä honfi).] (1868) 


189 [4za/ogadhä. Mp giải thích theo ý rằng đạo và quả lấy Niết-bàn làm 
đối-tượng: “Sau khi đã đạt được một chỗ đứng trong Niết-bàn bất tử bằng 
cách [lấy nó làm] một đối-tượng, họ đã được thiết lập trong đó” 
(arammanavasena amaftan nibbãanamn ogahitva tattha pafiffhi4).] (1869) 


1870 [Nguyên văn là: abhedanamukhäni. Nghĩa gốc của chữ là: 'những lỗ 
không bị bề nứt' hay 'những lỗ liên lạc'. Mp giải thích: “Chúng là những lỗ 
vết thương nhưng không phải do ai tạo ra mà chỉ khởi sinh từ nghiệp.” Chín 
lỗ đó gồm 2 mắt, 2 lỗ tai, 2 lỗ mũi, đường tiêu, và hậu môn.] (1870) 


1#! [Đây là một kinh song hành dựa trên kinh 7:48, và trước đó nữa là kinh 
5:61, (và sau hết là kinh 10:56, chỉ thêm điều (10) là 'nhận-thức về sự chấm- 
đ/?).] (1871) 


172 [Đây là một kinh song hành từ kinh 7:13.] (1872) 
- (Chỗ câu này kinh 7:13 có chú thích như vây: [Đến gặp hay ghé đến những 


gia đình là để khát thực thức ăn; ngồi lại hay ở lại tức ngồi đề thăm hỏi, nói 
chuyện, hoặc chỉ dạy Giáo Pháp cho họ nếu họ yêu cầu.] (1461).) 


126 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


1873 [Mp giải nghĩa là: “Họ không đứng dậy khỏi chỗ ngồi một cách khiêm 
nhường lễ phép, mà họ tỏ ra không tôn trọng.”] (1873) 


1874 [Mp giải nghĩa rõ bằng động tác như vây: “Họ không lễ lạy bằng cả năm 
phân chạm đất" [tức là: đầu, hai bàn chân, và hai tay phải chạm xuống đất 
(trong tư thế quỳ lạy hay bái lạy).] (1874) 


1875 [Đây là một kinh song hành giống kinh 8:41 gồm 08 giới; giờ thêm vào 
điều thứ 09 là “/hzên về tâm-từ” ở cuối kinh này. (Về sự giữ giới bô-tát của 
những thánh nhân, mời coI lại kinh 3:70, phần (TÁM GIỚI BÓ-TÁT).] 
(1875) 


1876 [Mp giải thích: “Đức Thế Tôn không hỏi điều này liên quan tới (loại) 
thức-ăn cúng dường cho Tăng Đoàn. Vì trong nhà của gia chủ Cấp Cô Độc 
đã luôn luôn dành những thức-ăn ngon nhất tốt nhất để thường xuyên cúng 
dường cho các Tỳ kheo. Nhưng lúc này những thức-ăn đang bố thí cho những 
người dân thì thô sơ, điều đó làm ông Cấp Cô Độc không hài lòng. Vì vậy 
Phật đã có ý hỏi ông như vậy.” Cách giải thích của Mp nghe có vẻ gượng ép 
khó hiểu, vì sự diễn tả của Phật trong câu Phật nói gợi ý về thức-ăn đề bó thí 
cho những người xuất gia. Có thê lời đối thoại trong kinh này đã được nói ra 
vào thời lúc mà tài chánh tiền bạc của gia chủ Cấp Cô Độc đã cạn. Thay vì 
vậy, với tính chất huyền thoại của bài kinh (như mỗi món quà to lớn 84.000 
...) nên nó có phần như một tiểu thuyết hư cấu được chế tác ra vì mục đích 
giảng dạy (ý nghĩa giáo lý) vậy. Bản kinh tương đương bên Hán tạng, MA 
155, [T I677a12—13], cũng ghi lời đối thoại hầu như giống với bản kinh Päli 
này. Trong một kinh song hành khác của Hán tạng, EA 27.3, [T II 644b22], 
thì có ghi gia chủ Cấp Cô Độc đã nói: “Gia đình nghèo của con luôn luôn 
thực hành bồ thí, nhưng thức ăn thì thô sơ và chúng con phải lúc nào cũng bố 
thí (loại) thức ăn giống vây" (21H {PJBl. X #UWfwlf. 4S8UWBI).] 
(1876) 








1877 [Đây là 05 cách của một người xấu bồ thí một món quà, như đã được nói 
trong kinh 5:147. Còn kế tiếp bên dưới lời kinh sẽ nói về 05 cách một người 
tốt bố thí một món quà, cũng được ghi trong kinh 5:147.] (1877) 


1878 [Từ chỗ này đánh dấu (1)-(9): có lẽ như 09 loại thứ bố thí là lý do kinh 


Chú Thích * 127 


“1g 


này đã được kết tập trong Quyển “Chín” này. Vì ngoài ra không còn chỗ nào 
cho thấy khuôn mẫu 9-điều (9 pháp).] (1878) 


182 [Dây thừng sợi gai. Ce ghi chữ này là sandassanami; Be là sandhanani; 
Ee là sanfhanani. Mp giải thích gì chữ này, và PED cũng không đưa ra định 
nghĩa hữu ích nào. Nhưng trong PED đọc thấy chữ sandãna được định nghĩa 
là “dây, dây buộc, gông cùm”.| (1879) 


1889 [Mp giải nghĩa chữ này là: kamsipadharanani là rajatamayakhirapdfi- 
cchakãni (những đô chứa bằng bạc đề đựng sữa). Tôi không từng biết chữ 
kamsa lại có nghĩa là bạc  DOP sv kzmsa thì nói rằng cụm chữ 
kamnsipadharana có thể có nghĩa là “?q@o ra được một (lượng) thùng sữa, 
hoặc với một thùng kim loại đựng sữa”. Mp còn nói thêm rằng: sừng của 
những con bò sữa được bọc bằng bao bằng vàng: người ta cột thêm những 
vòng hoa lài xung quanh cô chúng, gắn những mảnh trang trí vào bốn chân, 
trải một tấm vải đay trên lưng chúng, và cột một chuông bằng vàng trên cổ 
chúng. Cách trang trí như vầy vẫn còn được thực hành ở Ấn Độ ngày nay, 
mặc dù ngày nay họ dùng các thứ bằng chất liệu rẻ tiền hơn.] (1880) 


188! [Mp nói theo truyền thống thì I &ø/i = 20 cặp vải, nhưng ở đây có nghĩa 
là 10 y-phục bằng vải.] (1881) 


1882 [Nguyên văn mấy thứ chỗ này là: anunassa pãnassa khajjassa bhojjassa 
leyyassa peyyassa. Chữ leyya, xuất thân từ chữ /ihari, có nghĩa là “liếm”, có 
thể có nghĩa là thứ gì đó được liếm mút, và có lẽ đó là mấy thứ ăn chơi như 
mật ong, mật đường, và đường cọ dầu.] (1882) 


1883 [Mp luận giải: “Nhận-thức về vô-thường là một sự minh-sát mạnh mẽ đã 
đạt tới đỉnh cao và đó là điều-kiện kế trước (duyên kế cận) để đạt tới thánh 
đạo” (amiccasafññan tfÌƯ maggassa qanamntarapaccayabhavena sikhäpafta- 


balavavipassanam).| (1883) 


1884 [LJtfarakuru: là tên gọi phần lục địa ở phía bắc cõi Diêm-phù-nè; (Diêm- 
phù-nề (Jambudipa) có nghĩa là: Lục Địa Táo Hồng, tức bán đảo Ấn Độ); 
như vậy, phía bắc Diêm-phù-nề có lẽ là chỉ vùng Trung Á thời nay.] (1884) 


1885 [Ce và Ee ghi là visesabhuno. Be ghi là visesaguna, có vẻ là một cách ghi 


128 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


“thông thường hóa' (theo chữ đã quen dùng phô biến trước giờ). Mp không 
giúp giải thích gì chữ này. Mp-{ có sự mô tả về những điều-kiện sống ở Utta- 
rakuru. Cách dịch nghĩa của tôi là sự suy đoán dựa trên giả thuyết đây là sự 
có ý giải thích chữ visesabhuno.] (1885) 


1886 [Kinh này là kết hợp 03 đoạn “03-điều” đã được định nghĩa riêng trong 03 
kinh 3:140, 141, và 142 đề thành kinh 09-điều trong kinh này. Ở đây chúng 
ta cũng gặp lại sự lệch khác về từ ngữ trong nhóm thứ 2 nói về những con 
ngựa như chúng ta đã từng gặp trước đây, đó là: trong Ce và Ee ghi /ayo as- 
%asadaassa, còn Be thì ghi lệch khác là /ayo assaparassa.| (1886) 


- (Bên dưới: Phần (1)-(3) là tương ứng giống (1)-(3) của 3:140. Phần (4)-(6) 
là tương ứng giống (1)-(3) của kinh 3:141. Phần (7)-(9) là tương ứng giống 
(1)-(3) của kinh 3:142.) 


1887 [Nguyên gốc cả 03 phiên bản của kinh này thì phần (1)-(3) ghi đầy đủ 
toàn bộ nội dung như kinh 3:140, nhưng từ phần (4)-(6) và phần (7)-(9) thì 
chỉ ghi trích lược những câu đầu các đoạn. (Người dịch Việt thì ghi trích lược 
câu đầu của tất cả 03 phần (1)-(3), (4)-(6), và (7)-(9) là tương ứng giống với 
03 kinh 3:140, 3:141, và 3:142, để quý vị đễ hình dung và đễ đọc mỗi phần). ] 
(1887) 


1888 [Q9 điều dưới đây cũng được thấy lặp lại trong Kinh Đại Duyên 
(Mahanidana Suffa), tức DN 15, mục 9—18.] (1888) 


1889 [09 điều bắt rễ từ đ/c-vọng (ái), với sự chú giải của Mp trong ngoặc [...]. 
là: (1) pariyesanä (sự tìm kiếm) [là sự tìm kiếm những đối-tượng, như 
sắc...]: (2) /abha (sự đạt được, thứ có được) [là sự đạt được những đối-tượng, 
như sắc...]; (3) wiuicchaya (sự phán xét) [là khi một người đã đạt được một 
lợi lộc, người đó sẽ tạo ra những phán xét theo cách chủ quan nghĩ nó là đáng 
thích hay đáng chê, đẹp hay xấu, phải nên thủ giữ bao nhiêu và nên cho 
người khác bao nhiêu, dùng bao nhiều và tiết kiệm bao nhiêu]; (4) chan- 
daräaga (tham muốn và nhục dục) [tần lượt là tham dục nhẹ (thiểu dục) và 
tham dục mạnh (đa dục) khởi sinh đối với đối-tượng mà mình nghĩ đến bằng 
những ý-nghĩ bất thiện này nọ]: (5) ajjhosãna (sự dính buộc) [là sự cam kết 
mạnh mẽ về cái “7đ” (ngã, tự ngã) và cái “c/a-?a” (ngã sở)]; (6) pariggaha (tư 
hữu) [là chiếm hữu theo cách của dục-vọng (ái) và những quan-điểm này nọ 


Chú Thích * 129 


(tà kiến)]; (7) macchariya (sự keo kiệt) [là sự không muốn chia sẻ với người 
khác, chỉ giữ cho riêng mình|; (8) ãrakkha (sự phòng thủ) [là sự phòng thủ 
cân thận bằng cách đóng chặt các cửa nhà và cất giữ của cải trong chỗ cất kín 
đáo (trong tủ, trong chỗ cất giữ an toàn)]; (9) dandadana ... (sự cầm gậy gộc 
...) [là sự cẦm gậy gộc, vũ khí ... để chiến đấu hay đánh đuổi những phe 
khác (mà mình chống lại)... ].] (1889) 


180 [Bên dưới: có 07/09 điều của kinh này chính là 07 #gmn-trú của thức đã 
được nói trong kinh 7:44: điều (1)-(4) trong kinh này là điều (1)-(4) trong 
kinh 7:44, và điều (6)}-(8) trong kinh này là điều (5)-(7) trong kinh 7:44. 
Kinh này chỉ thêm vào 02 cõi chúng sinh ở điều (5) và (9). Nhưng (5) và (9) 
chỉ là những “cối chúng sinh” chứ không phải cũng là “rạm-frú của thức” như 
7 cõi chúng sinh còn lại. Coi thêm chú thích 1507 ở cuối kinh 7:44.] (1890) 


- (Nhân tiện, quý vị cũng coi lại các chú thích 1503-1506 ở cuối mỗi đoạn 
(1), (2). (3). (4) trong kinh 7:44.) 


18! [Cả 03 phiên bản đều ghi khác nhau chỗ này. Tôi làm theo Ce ghi là: 
bhikkhuno cefasa citam paricitamn hoíi. Re thì ghi là: bhikkhuno cefasa cif- 
tam suparicitam hofi; Be ghi là: bhikkhuno cefasa cñam hofi Chữ citam 
được lặp lại nhiều lần trong Be, như vậy rõ ràng đã được có ý. Mp [của Ce] 
giải thích câu này nghĩa là: “Mớội vòng tiễn trình tâm được tạo dựng, được gia 
tăng bởi một vòng tiến trình tâm khác” (citäcärapariyäyena cittãcärapari- 
yãyo cito vaddhifo hor¡). Mp [của Be] có ghi chữ ciavara— thay cho chữ cír- 
fãcãra—] (1891) 


182 [Cả 03 phiên bản đều ghi Đjikkhuno cetasä citam suparicitam hoi. 
Nhưng lưu ý rằng trong Ee, lời của thầy Xá-lợi-phất về cách chỉ dạy của thầy 
Đề-bà-đạt-đa cũng không khác lời của thầy Candikãputta kế trên. Cả 02 lời 
đều có cụm chữ suparicitamn hoíi. (Chỉ có một chút khác nhau là “được củng 
cố bởi...” và “được củng cố tốt (khéo) bởi...”). Điều làm chúng ta bôi rối là 
kinh này dường như lại tán đồng với lời dạy của thầy Đề-bà-đạt-đa. Thông 
thường chúng ta thấy thầy Đè-bà-đạt-đa bị phê phán vì thường đưa ra phiên 
bản méo lệch của Giáo Pháp. Có lẽ sự kiện trong kinh này đã xảy ra trước 
thời thầy Đề-bà-đạt-đa ly khai khỏi Tăng Đoàn của Phật.] (1892) 


1833 [03 chữ cuối các câu (4), (5), (6) trong tiếng Päli là: asarägadhammam, 


130 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


asadosadhammam, asamohadhammam. Mp không chú giải gì, nhưng có lẽ 
hàm ý rằng: đối với những A-la-hán thì tham, sân, si không còn khả năng 
khởi sinh nữa. Còn 03 chữ cuối các câu (7), (8), (9) là chỉ 03 cảnh giới hiện- 
hữu.] (1893) 


184 [Đoạn kinh chỗ này giống kinh 6:55 (và chú thích 1373 ở đó), nhưng 
dùng ví dụ khác. | (1894) 


1825 [Nguyên văn lời kinh là: si/zyữpo solasakukkuko (một trụ-đá cao 16 kuk- 
ku). Theo như DOP chú giải: 07 kukku là cỡ = 45 cm, cỡ = 1⁄2 thước. Do vậy 
trụ-đá cao cỡ 8 thước (phần chôn dưới đất 4 thước và phần trên đất 4 thước).] 
(1895) 


18 [Số lượng các động-từ chỗ này là khác nhau trong 03 phiên bản. Tôi làm 
theo Ce trong đó ghi 04 động từ này, nguyên văn là: n0 'eva nam kamjJeyya na 
sankampeyya na sampakampeyya na sampavedheyya.] (1896) 


187 [Đoạn tuyên bố này giống ở đoạn cuối của kinh 5:179, và đoạn đầu kinh 
SN 12:41 (Quyên 2), coi lại các chú thích 120, 121 trong kinh đó.] (1897) 


188 [Về cụm chữ bhayam veramn pasavari, Mp nói rằng một người lãnh hiểm- 
họa của sự khiếp-sợ trong tâm (ciutrãsabhayam) (điều này ủng hộ cách hiểu 
chữ bhaya là sự khiếp-sợ chủ quan hơn là hiểm-họa khách quan; mặc dù vậy 
tôi vẫn nghĩ nghĩa thứ hai là đúng ý kinh muốn nói hơn) và sự fhù-oán như 
một người (puggalaveram). Spk II 73,17-33, khi chú giải về kinh SN 12:41 
(Quyền 2), đã đưa ra một sự giải thích đầy đủ hơn như vây: “Về ý nghĩa thì 
chữ hiểm-họa và sự thù-oán là một. Sự thù-oán có 02 phần, từ bên ngoàải 
(như gián tiếp) và từ bên trong (như trực tiếp). Bởi vì, (¡) nếu một người A 
giết cha của người B, người B nghĩ: “Nghe nói nó sẽ giết cha tôi; giờ tôi sẽ 
giết nó." Vì vậy B cầm dao và rượt giết A. Sự cố-ý (tư, ý hành) đã khởi sinh 
trong B được gọi là sự £hù-oán từ bên ngoài [liên quan tới nạn nhân tương 
lai]. (1) Nhưng người A nghe “Hắn đang đến giết ta' và quyết định: “Vậy ta 
sẽ canh giết hắn trước.” Đây được gọi là sự fhù-oán từ bên trong [liên quan 
trực tiếp tới bản thân người A]. Cả 02 sự £hò-oán đó đều thuộc về kiếp hiện 
tại. (1i) Khi người cai địa ngục nhìn thấy kẻ giết người bị tái sinh trong địa 
ngục, sự cố-ý (tư) sẽ khởi sinh trong ông ta như vây: “Ta sẽ dùng một cái búa 
sắt đang cháy đỏ rực để đập hắn”: đây là sự £hù-oán từ bên ngoài thuộc về 


Chú Thích * 131 


kiếp tương lai. (iii) Và lúc đó sự cố-ý (tư) sẽ khởi sinh trong kẻ mới tái sinh 
đó như vầy: “Lão cai ngục đang đến đánh ta mặc dù ta không có lỗi gì; vậy ta 
phải canh đánh lão trước" là sự (hù-oán từ bên trong thuộc về kiếp tương lai. 
Sự thù-oán từ bên ngoài thì được gọi là “sự thù-oán nhự một người” theo 
cách gọi của Luận Giảng [cố].”] (1898) 


1322 [Câu này là: Tam kuf'ettha labbha. Tam kut ettha labbhaä. Tôi dịch thành 
ngữ này không dựa theo nghĩa đen của các chữ. Ý thành ngữ này là một 
người không có sự chọn lựa nào ngoài việc chỉ nên cam chịu tình cảnh đó mà 
thôi. Mp chú giải: ““Đâu thể làm gì được đối với người đó để cho (người đó) 
không có hành vi nguy hại đó? Theo cách nào để có thể có được như vậy?” 
Sau khi suy xét như vầy: “Ai mà làm hại người khác thì chỉ do tính-khí của 
tâm (tâm tính) của họ mà thôi”, người đó xua tan sự tức giận.”| (1899) 


- (Nhân tiện, kinh 9:29 và 9:30 này lần lượt là hai kinh song hành của kinh 
10:79 và 10:80, hai kinh sau có thêm điều 10.) 


1900 [Kịnh SN 36:11 (Quyên 3), đoạn (ii) cũng có nói về “sự chẩm-dứt tiến 
dân của những sự tạo-tác"” (anupubbasankhäranam nirodha) theo những từ 
ngữ rất giống với kinh này, ngoại trừ trong kinh đó điều (1) nói: “đối với 
người đã chứng đắc tâng thiên định thứ nhất thì lời-nói (vãcã) đã chấm dứt.” 
Không chắc chắn được liệu chữ szikhärä ở đây đã được dùng theo nghĩa 
“chủ động" hay theo nghĩa “thụ động”, tức là “øzng hành-vử” (hành) hay là 
“những hiện-tượng có điễu-kiện” (pháp hữu vi).”.] (1900) 


1901 [Cả 03 phiên bản đều ghi động từ số ít là ho¿i, mặc dù Ee chú thích rằng 
có một số bản gốc có ghi nó ở số nhiều là honfi. Chủ ngữ rữpasaññä có thê 
đọc là số ít hoặc số nhiều (»#ững nhận-thức về thê-sắc).] (1901) 


1902 [9+ ạn-fr1¿ tiến dân: anupubbavihärä. Be chỉ liệt kê tên của chúng, đó là, 
tầng thiền định thứ nhất, tầng thiền định thứ hai ... vân vân. Còn Ce và Ee thì 
ghi ra đầy đủ công thức định nghĩa của mỗi trạng thái luôn.] (1902) 


123 [Nguyên văn cụm chữ này là: 4zupubbavihärasamapariyo. Trong cụm 
chữ ghép này, không biết chắc nên dịch chữ vihãrasamäparfiyo như một dạng 
2 chữ đăng-lập [đvanda] (nghĩa là: những sự an-trú và những chứng-đáắc) hay 
như một chữ ghép chính-phụ [/appurisa] (nghĩa là: những sự chứng đắc được 


132 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


những sự an-frú). Mp thì cho rằng nên dịch theo nghĩa thứ hai, như một chữ 
ghép chính-phụ, vì Mp đã giải nghĩa cụm chữ ghép đó là: amupafipafiya 
samäpajjitabbavihärä (những sự an-trú được chứng đắc theo trình tự đúng 
đăn”.] (1903) 


1294 [Chữ này tôi đọc theo Be và Ee ghi là /„„a, khác với Ce ghi là nianhã 
(không có dục-vọng, vô ái) nghe có vẻ không thỏa đáng lắm trong ngữ cảnh 
này. Mp [của Be| giải nghĩa: “đã vượt qua là: đã vượt qua tham-dục (kãmafo 
/imna)”.] (1904) 


1905 [Nguyên văn: føđdaägena. Mp giải thích: “Về phương diện đó: là về cái 
tầng [chi] thiên định đó” (tena jhãnangena). (Ví dụ trong đoạn (1) này là “đã 
vượt qua và vượt khỏi về phương diện là tầng thiên định thứ nhất. ] (1905) 


1906 [{7ekkhãsukha: xả-lạc (sự sướng liên kết với buông-xả; lạc có từ xã). 
Mp không chú giải gì chỗ này, nhưng tôi coi đây là dạng một chữ ghép 
chính-phụ [íappurisa] hơn là nghĩa của chữ ghép đăng-lập [dvanda], tức 
không phải là sự buông-xả và sự sướng (xả và lạc). Trong tầng thiền định thứ 
tư (và những tầng cao hơn), yếu tố xả (wupekkhä) thì vẫn còn tiếp tục nhưng 
nó không còn đi kèm với sukha (sướng, lạc) nữa. | (1906) 


1907 [Ce và Ee ghi động từ số nhiều là mrujjhanri ở chỗ này, nhưng lai ghi 
động từ số ít là mirwjjhari trong những đoạn (6)-{8). Be thì ghi động từ số ít 
nirujjhari trong những đoạn này. Lại nữa, chủ ngữ rñpasaññä thì có thể được 
đọc ở dạng số ít hay số nhiều (n#Zng nhận-thức về thể sắc).] (1907) 


1% [Luận giảng Mp nhận dạng đây chính là trưởng lão Lã|udãyï.] (1908) 


1 [Nhà sư Brahmäili luận giải rằng: “Do miếr-bàn là “sự tắt bặt. [của sự 
khốJ cho nên từng phần tắt bặt của sự khổ là niễt-bàn từng phâần.] (1909) 


- (Ở đây, nói thật vắn tắt ý nghĩa bài kinh là: trong 08 tầng thiền định sắc-giới 
và vô-sắc giới, do vẫn còn “nhận-thức và cảm-giác` nên vẫn còn “thứ làm 
khổ”. Và chỉ có trạng thái thứ 09 là sự “chẳấm dứt nhận-thức và cảm-giác” 
(diệt thọ tưởng) là “không còn thứ gì được cảm giác” thì mới không còn “thứ 
làm khổ”, và đó là Niết-bàn. Do vậy Niết-bàn là trạng thái toàn hạnh-phúc 
theo cái nghĩa không còn gì được cảm giác, không còn “thứ làm khổ”.) 


Chú Thích * 133 


110 [Mặc dù tất cả 03 phiên bản đều ghi ở đây là upe(k)khãsahagatä 
saññãmanasikärä, tôi làm theo những bản chép tay Miến Điện và Tích Lan 
cổ (Sinhala) được nói đến trong một chú thích trong Ee, trong đó ghi là 
upe(k)khãsukhasahagatã saññãmanasikãra. Câu này là phù hợp với sự diễn 
tả trong kinh 9:33, đoạn (4) và kinh 9:41, đoạn (4) hơn là cách ghi với chữ 
upe(k)khãsahagaiä trong tất cả 03 phiên bản. ] (1910) 


1911 [Ví dụ này cũng được trích dẫn vô trong quyên Thanh Tịnh Đạo [Vism 
153,17-154,8], Ppn 4.130, như một chứng thực rằng: người tu trước hết nên 
năm vững (thuần thục, thành thạo, nắm vững, giỏi, kinh nghiệm đủ) tầng 
thiền định thứ nhất mà mình mới chứng đắc #ước khi cô gắng chứng đắc 
những tầng thiền định cao hơn tiếp theo.] (1911) 


1912 [Nguyên văn cụm chữ cuối là: my nữmiữam. Mp giải nghĩa: giải nghĩa: 
“Đối-tượng đó là gồm có trong tầng thiền định thứ nhất” (/am pathamajjhäna 
sankhatam nữniam).] (1912) 


!13 [Chữ này là: ubhato bhajtho. Bhaffha là quá khứ phân từ của bhassafi, 
nghĩa là: rơi khỏi, ngã xuống (gục xuống, nghiêng xuống, cong xuống), rớt 
khỏi.] (1913) 


1914 [LAnabhihimsamano: không làm hư tốn (phá hư, làm hư, làm hỏng, làm 
rớt, làm “khổ'). Tôi chỉ dịch nguyên ngữ nghĩa của nó. Dựa vào ngữ cảnh này 
tôi hiểu nghĩa (thực hành của) nó là người đó không ép bản thân nhắm tới 
tầng thiền định cao hơn trong khi mình đang còn non nớt, khi mình vẫn chưa 
làm chủ được (nằm vững, thuần thục, thành thục, giỏi, kinh nghiệm đủ) tầng 
thiền định trước.] (1914) 


15 [Mp: “Đặc tính vô-/ường có trong 02 chữ: vô-thường (ømiccafo) và 
đang tan rã (palokaro). Đặc tính vô-ngã có trong 03 chữ: là kẻ lạ (para/o), 
trống không (suññaro), và vô-ngã (anarfaro). Đặc tính khổ có trong 06 chữ 
còn lại: khổ (dukkhaío), một căn bệnh (rogaro), một ung nhọt (ganđa/o), một 
mũi tên (sa//z/o), sự thống khổ (agharo), và thứ làm khổ (thứ làm hư, bệnh, 
tai họa; ãbaäharo).] (1915) 


11 [Mp giải thích là: “Người đó hướng cái tâm của sự minh-sát (vipas- 
sanäcita) tới yêu-tỗ bất-tử (là) vô vi [không còn bị điều-kiện] bằng cách 


134 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


nghe, bằng cách đề-cao, bằng cách học-hiêu, và bằng cách những khái-niệm: 
“Niết-bàn là bình an.` Người đó hướng tâm của thánh đạo (maggacia) tới 
Niế-bàn đơn giản bằng sự lấy Niếc-bàn là một đối-tượng 
(ãrammanakaranavasen`eva), chứ không phải bằng cách chỉ nói suông: 'Đây 
là bình an, đáy là siêu phàm.` Nghĩa là người đó hướng tâm mình tới đó, 
thâm nhập nó theo phương-thức này. ”| (1916) 


19 [Nguyên văn câu này: T7en°eva dhammarägena tãya dhammanandiya. 
Mp giải nghĩa đó là: “Do sự tham-muốn và dính-mắc theo Giáo Pháp thiên 
định và thiên tuệ. Cũng do “sự thích-thú Giáo Pháp'. Nếu người đó có thể 
đẹp sạch sự tham-muốn và dinh-mắc đổi với Giáo Pháp định và tuệ đó, thì 
người đó sẽ chứng ngộ A-la-hán. Nếu không, người đó chỉ trở thành Bát-lai.” 
Mp-t thì ghi là: “Sau khi đẹp bỏ sự tham-muốn và tham-dục đối với định và 
tuệ đưa đến những thánh đạo thấp hơn, nếu người đó không thể dẹp-sạch 
tham-muốn [định và tuệ] đó để dẫn tới thánh đạo cao siêu hơn, thì người đó 
chỉ đứng lại ở giai đoạn Bắt-lai.”] (1917) 


1918 [Về 03 loại người bắn cung này, coi lại thêm kinh 4:181, đoạn (2), (3), 
(4) và kinh 4:196, đoạn (2, (3), (4).] (Người dịch Việt không chắc lắm vì sao 
ví dụ này được đưa vào đây, tuy nhiên cũng thử đánh số 03 kỹ năng bắn cung 
(¡), (0, (ii) để sánh với 03 điều mô tả về người tu ở trên). (1918) 


191 [[ uyu ý rằng uân sắc (rữpa) đã bị bỏ ra khi mô tả tính chất của những tầng 
chứng đắc vô-sắc giới. Mp giải thích: “Trong tầng chứng đắc vô-sắc giới thì 
hoàn toàn không có sắc; do điều này nên sắc uân không được tính ở đây.”] 
(1919) 


1920 [Mp nói: “Tại sao tầng chứng đắc thứ § là “phi tưởng phi phi tưởng xứ" 
[cảnh xứ không có nhận-thức cũng không phải không có nhận-thức | đã không 
được đề cập ở đây? Lý do là sự vi-ứể của nó. 04 uẩn vô-sắc trong phi tưởng 
phi phi tưởng xứ là rất rất vi tế cho nên không đễ khám phá [bằng cách minh- 
sát]. Do vậy, [ngay kế dưới] Phật đã nói: “Có sự thâm nhập tới trí-biết cuối 
cùng mà những tầng chứng đắc thiển định co đi kèm nhận-thức [có tưởng] 
đạt tới được.` Câu này có nghĩa là: “Tới một mức độ có một tầng chứng đắc 
đi kèm bởi tâm (sacifakasamapaffi; cifa ở đầy có lẽ như có nghĩa là “sự 
nhận-biết rõ ràng và rõ rệt) thì có sự thâm nhập tới trí-biết cuối cùng khi 


Chú Thích * 135 


người tu khám phá [bằng tuệ minh-sát| những hiện-tượng thô tế đó, đó là, 
người tu chứng ngộ A-la-hán. Nhưng bởi do sự vi-tế của nó cho nên “phi 
tưởng phi phi tưởng xứ" không được gọi là một tầng chứng đắc có kèm nhận- 
thức (tưởng).”] (1920) 


1921 [Có một số chỗ khác nhau giữa các cách ghi của Ce, Ee, và Be. Tôi làm 
theo Ce ghi là: Tôi làm theo Ce ghi là: /hãy?h'efe bhikkhave bhikkhnhi 
samapaftikusalehi samapaftivufthanakusalehi samapajjva vufthahiwa sa- 
makkhätabbanï tỉ vadämi. Ee về cơ bản cũng giỗng với Ce nhưng in ra chữ là 
jhãyï h`ete, cử như nó có một chủ thể chỉ-danh được theo sau bởi chữ nhấn- 
mạnh là ñ¿ vậy. Mp chú giải rằng: “Những phương tiện đã được mồ fả cần 
nên được tuyên bố, được giảng giải, được tán dương, được đề cao một cách 


đúng đắn rằng (đó) chỉ đơn giản “là bình an và siêu phàm'”” (sa- 
makkhatabbdr! tỉ samma akkhatabbđmi, '°santãni pawTtãan†`` tỉ evamn kevalam 


ãcikkhitabbani thometabbami vanneftabbami).] (1921) 


1922 [Về ý nghĩa của chữ “sự giam-câm” (sambädha), mời đọc lời kinh giảng 
giải trong kinh 9:42 bên dưới để hiểu thêm hàm nghĩa của nó.] (1922) 


13 [Đây là câu mở để quen thuộc nổi tiếng như trong kinh nổi tiếng 
Satipafthana Sufta (Kinh Nền T: ảng Chánh Niệm, hay Kinh Niệm Xứ), tức 
kinh dài DN 22; hay kinh vừa MN 10, mục 2. Câu này cũng có tương tự 
trong các kinh AN như 3:74, 4:194, 6:26, và 10:95.] (1923) 


192 [Mp giải thích: “Bản thân mắt... sẽ thực sự có mặt (tadeva nãma 
cakkhum bhavissafl): chất liệu nhạy cảm của mắt tự nó không bị hư sai gì. 
Cũng như những hình-sắc (te rũpä): đối-tượng nhìn thấy được bằng mắt tự 
nó sẽ đi vào tầm mắt. Và người sẽ không trải nghiệm co-sở (xứ) đó 
(tañcäyatanam no pafisamvedissafi): Và người không biết cơ sở “hình-sắc 
nhìn thấy được) đó.” 


- Có thê tôi sai khi giả định “09-điểw” có được trong kinh này là do cộng 05 
loại sự trải-nghiệm giác quan và 04 sự thiền-định vô sắc. Hoặc cũng có thể, 
“09-điều"” có được là do cộng 04 tầng thiên định sắc-giới [04 jhãna: có thê 
nó đã bị bỏ ra khỏi bài kinh] và 04 ôầng chứng đắc vô-sắc, và thêm vào điêu 
thứ chín là trạng thái định-tâm đặc biệt được nói đến ở cuối bài kinh.] (1924) 


136 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


1925 [Cá Ce và Be đều có ghi ứ¡ ở đây, biểu thị sự kết thúc sự trích-dẫn, cho 
thấy người nói đoạn kinh kế tiếp dưới là Ngài Udãyï. Thật sự thì cũng không 
rõ chỗ này chính Ngài Änanda vẫn đang nói hay không! Do vậy, dường như, 
chữ Z là một lỗi ghi sai và nó nên được xóa khỏi Ce và Be. Ee thì không ghi 
chữ ø này. | (1925) 


1925 [Ce và Ee đều ghi tên ni này như vây. Be thì ghi tên ni là Ja/ilaväsikä. 
Mp nói rằng ni này là một cư dân ở thành phố Jatila (/øfilanagaraväsin?). 
Những /afila là những người tu khổ hạnh có búi tóc, nhưng vẫn đề ở đây là 
chúng ta không biết liệu họ lúc đó có đủ số đông để tạo nên một thành phố 
như vậy hay không.] (1926) 


17 [Mp chú giải: “Không ngã tới: nghĩa là không ngã theo cách của ham 
(chạy theo, tham thích) và không ngã lui: nghĩa là không theo cách của sân 
(từ chối, tránh bỏ)” (rãgavasena na abhinato, dosavasena na apanaio).] 
(1927) 


1923 [Về cách diễn tả lời kinh chỗ này, coi thêm lại kinh 5:27, điều (4) và kinh 
3:101, đoạn (iv) và (v). Chỗ này Mp đã giải nghĩa là: “Nó ổn định, không 
phải chỉ có được do người tu kiểm soát một cách cưỡng ép và mạnh bạo và 
trần áp những ô-nhiễm, mà nó khởi sinh sau khi những ô-nhiễm bị cắt bỏ.”.] 
(1928) 


192 [Nguyên văn cả câu cuối này là: Vimutatä thíto, thitaHã santusito, san- 
tusitadä no paritassaii. Cả câu gồm loạt cụm chữ này cũng có trong bộ kinh 
SN (Quyền 3) chỗ đoạn cuối của các kinh SN 22:45, 22:46, 22:54, và 22:55. 
Chính dựa trên cơ sở những đoạn kinh này mà tôi nhìn thấy có một thay đôi 
về chủ-từ của cụm chữ cuối trong kinh AN này, chữ “zó” là chỉ về sự định- 
tâm (samadhi), và chữ “người” là người chứng ngộ nó. Trong khi trong đoạn 
kinh AN, những phân từ đều là giống đực số ít, và do đó có thê được dịch 
nghĩa là chỉ về sự định-tâm hoặc chỉ về người fu, những đoạn kinh song hành 
trong SN ghi là: Wữmufatã thitam. ThitaffẦAẦ santusitam. Sanfusitatf4A na 
paritassati. Aparitassaim paccafttanfeva parinibbaydti. 'Khina Jđti, vusitam 
brahmacariyam, katam karaniyam, nãparam 1tthattãyä`ti pajanđïï tí. Những 
phân từ vô tính (không đực không cái) chỉ ra rằng chủ-từ của hai đoạn đầu là 
citfam, nhưng với câu sanfusitattä na paritassaii thì chủ-từ đường như đã đổi 


Chú Thích * 137 


từ ciam thành người chứng đắc sự giải-thoát. Chúng ta có thê suy ra, bằng 
sự so sánh đối chiếu như vậy, rằng trong đoạn kinh này một sự chuyền đổi 
(chủ từ) đã xảy ra, đó là từ sự định-tâm đổi thành người chứng đắc nó.] 
(1929) 


1930 [Nguyên văn câu cuối này: 4y, bhante Änanda, samädhi kimphalo vuf- 
to bhagavaiä. Câu hỏi này là không rõ ràng về nghĩa. Nó có thể có nghĩa là 
“Vê cái gì đức Thế Tôn đã nói sự định-tâm này là quả?” hoặc có nghĩa là 
“Đức Thế Tôn đã nói sự định-tâm này có quả của nó là gì?”. Mp đã lẫy 
nghĩa thứ nhất, nhưng có nhiều luận điểm ủng hộ nghĩa thứ hai. Mời quý vị 
coi tiếp trong chú thích kế tiếp.] (1930) 


193! [Nguyên văn câu cuối này là: Ayam, bhagini, samädhi aññãphalo vutto 
bhagavatäa. Chữ kết hợp añãñãphalo có thê được diễn dịch như một chữ ghép 
chính-phụ [/appurisa] (nghĩa là: sự định-tâm này là quả của trí-biết cuối 
cùng) hoặc như một dạng phức-hợp [bahubb7h¡] (nghĩa là: sự định-tâm này 
có trí-biết cuối cùng là quả của nó). Trong trường hợp trước, sự định-tâm 
(samadh¡) được nhận dạng là quả; trong trường hợp sau, sự đƒnh-tâm được 
nhận dạng là một thành tựu dẫn trước quả. Mp thì lấy nghĩa trước, tức sự 
định-tâm chính là quả, nên Mp đã giải nghĩa là: “W¿ đó hỏi về sự định-tâm 
của thánh quả A-la-hán (arahattaphalasamadhi). Trí-biết cuối cùng chính là 
thánh quả A-la-hán. Đức Thế Tôn đã nói về sự định-tâm này của thánh quả 
A-la-hản. jŸ muốn nói là:] Khi người tu là có nhận-thức với sự nhận-thức về 
thánh quả A-la-hán, thì người đó không trải nghiệm cø-sở (xứ) đó.” Tuy 
nhiên, cái câu hỏi kửmphalã (kết quả của nó?) cũng được lặp lại trong kinh 
SN 55:25, mà ở đó nó chắc chắn có nghĩa là “Nó có cái gì là kết quả của 
nó?”. Và trong kinh SN 5:25 này chúng ta thấy ghi: pañcahi, bhikkhave, 
angchi anuggahita sammddithi ca cefovimuttiphala hoti ... pañfñavi- 
muitiphalã ca hoti. Nghĩa ở đây là: không phải chánh-kiến /à guả của sự giải- 
thoát của tâm và sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, mà chánh-kiến đó có sự giải-thoát 
của tâm và sự giải-thoát nhờ trí-tuệ J2 quả của nó. Thêm nữa, như trong kinh 
AN 3:101: một sự định-tâm được mô tả một cách chính xác theo kiểu này 
chính là sự định-tâm được thấy là điều-kiện trợ giúp (trợ duyên) để người tu 
chứng được 06 loại trí-biết bậc cao (06 minh), và trí-biết cuối cùng trong số 
đó là “sự giải-thoát của tâm đã sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuỷ”. Bằng 
sự so sánh và suy ra như vậy, cho thấy sự định-tâm này không phải là quả của 


138 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


trí-biết cuối cùng, mà chính là thứ mang lại! làm ra/ kết thành quả là trí-biễt 
cuối cùng. Có bản tương đương Hán tạng đối với đoạn cuối của kinh này, SÃ 
557, chỗ T II 146a12-29. Theo bản Hán tạng, khi Tỳ kheo ni đó hỏi thầy 
Ananda câu hỏi về sự định-đâm vô dấu hiệu (vô tướng) (#È‡Ä4 BE = 


animitta cetosamadhi), thầy ấy trả lời răng Đức Phật đã nói sự định-tâm này 











“là quả của trí-tuệ, phân thưởng của tri-tuỷ? (S138. #f7)fl), câu này cũng 
có sự không rõ-rệt tương tự ở chỗ mà tôi đã đề cập trong chú thích kế 
trước.).] (1931) 


1932 [Tokzyatikä brãhmanä: những bà-la-môn luận về vũ trụ. Coi lại kinh SN 
12:48. Thông thường, chữ /okayafika được mô tả là những nhà duy vật; tuy 
nhiên, ở đây, họ chỉ đơn giản là những người suy đoán bói giải về thế giới mà 
thôi.] (1932) 


1233 [Str địch của tôi chỗ này là không theo phiên bản nào trong 03 phiên bản 
tôi có sẵn, cả 03 đều có rắc rối về câu chữ chỗ này. Trong Be cả 02 đạo sư 
đều tuyên bố mình biết một thế giới vô hạn bằng sự-biết vô hạn. Pũrana 
Kassapa (Phú-lan-na Ca-diếp) nói: gan anantena ñãnena anantam lokam 
jãnamn passam viharämi, và Nãtaputta (Ni-kiền-tử) [tức là giáo chủ 
Mahãvira (Đại Thiên) của đạo Jain] cũng dùng y hệt câu chữ này. Vì điều 
này là trực tiếp mâu thuẫn với lời tuyên bố [được ghi trong cả 03 phiên bản] 
rằng 02 đạo sư đã nói ra 02 tuyên bố đối nghịch nhau („bjinnam 
aññamafñfñam vipaccanikavädaänam), Be chắc hăn bị lỗi ghi chỗ này. Lỗi 
này đường như đã có từ cổ xưa, bởi vì một số bản chép tay của Miến Điện 
và một bản chép tay của Xiêm-la (Thái) [đề cập tới những chú-giải của Ee] 
cũng có ghi câu chữ như vậy. 


- Trong Ce và Ee đạo sư Pũirana Kassapa nói: ah ananfena ñanena 
anfavantamụl lokam jãnam passam viharami, và đạo sư Ni-kiền-tử (Nãta- 
putta) nói: ah anfavantena ñãnena antavantam lokam jãnam passam vi- 
harämi. Cách ghi này có lẽ bị sai. Thứ nhất, nó có ghi đạo sư Ni-kiền-tử 
tuyên bố sự-biết hữu hạn, trong khi chúng ta biết giáo chủ Ni-kiền-tử luôn 
tuyên bố có sự toàn-trí hay sự-biết vô hạn. Thứ hai, mặc dù lời kinh ở đây 
nói 02 vị đạo sư tuyên bố 02 tầm vóc khác nhau của sự-biết nhưng 02 kết 
luận của họ về thế giới thì giỗng nhau. Mâu thuẫn thực sự chỉ xảy ra ở chỗ 
đạo sư này tuyên bố thế giới là vô hạn và đạo sư kia tuyên bồ thế giới là hữu 


Chú Thích * 139 


hạn. Tôi thì coi rằng cả 02 họ đều tuyên bố có sự-biết vô hạn (anantena 
ñãnena) nhưng chỉ khác nhau về về phạm-vi của thế giới mà thôi. Vì những 
người đạo Jain thực sự cho răng thế giới vừa hữu hạn vừa vô hạn [coi bên 
dưới] cho nên tôi giả định rằng bà-la-môn này đã hiểu Ni-kiền-tử coi thế 
giới là hữu hạn, và do vậy bà-la-môn đã cho rằng đối thủ Pũrana Kassapa 
coi thế giới là vô hạn. Chúng ta có những nguồn khác nói về tư tưởng của 
đạo sư Pũrana nhờ đó hiểu được quan điểm của ông về vũ trụ. Trong các 
kinh khác thì điểm mấu chốt trong triết lý của đạo sư Pũrana được cho là 
thuyết “không-làm-gì” [như trong kinh DN 2, mục 17] hoặc luận thuyết của 
ông cho rằng “chúng sinh bị ô-nhiễm và được thanh-lọc là không phải do 
nhân duyên nào cả”, hoặc “không có nhân duyên làm ra sự-biết và sự-thấy” 
[kinh SN 46:56 (Quyền 5), SN 22:60 (Quyền 3) và chú thích 92 của nó]. 
Trong kinh 6:57 thì một hệ thống phân chia 06 gizi-cấp của con người cũng 
được cho là của ông. 


- Quan điểm của Ni-kiền-tử về thế giới có được giảng giải trong luận văn có 
tên “Nhiều Đề Tài được biên soạn về Lịch Sử Đạo Jain bởi TS K.C. Jain và 
ban nghiên cứu của ông” [Various †opics prepared on Jain History by Dr. 
K_C Jam and hís feam; trên trang www.Jainworld.com/literature 
/jainhistory/chapter4. asp) như vầy: “Đối với những vấn đề này [về thế giới] 
Đại Thiên (Mahävira, Ni-kiền-tử) đã tuyên bố rằng: [“Từ những lập trường 
khác nhau này nọ, bạn không thể nào đến được sự-thật; từ những lập trường 
khác nhau này nọ, bạn chắc chắn sẽ bị dẫn dắt [lạc đường]. Thế giới là hữu 
hạn theo nghĩa khi nói về tầng lớp dưới (dravya, địa tầng) của “thế giới”; 
nhưng nó không hữu hạn theo nghĩa khi nói về rạng thái luôn-biến-đổi của 
nó."] Đối với những vấn đề như vậy, lời dạy của Đại Thiên đối với những đệ 
tử của ông là chẳng ủng hộ ai trong những người bảo thủ thế giới là hữu hạn 
và cả những người chủ trương thế giới là không hữu hạn. Có lẽ ông ta cũng 
đã nói những điều y hệt như kiểu những giả định rằng “thế giới hiện hữu và 
thế giới không hiện hữu; “thế giới là bất biến đổi”; “thế giới là một dòng 
chảy liên tục”; “thế giới có khởi thủy'; “thế giới không có khởi thủy"; '?hể 
giới có sự kết thúc'; “thế giới không có sự kết thúc”... vân vân [2 câu cuốỗi 
do TKBĐ ghi chữ nghiêng|. (1933) 


140 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


1934 [Be ghi thiếu chữ “sự chuyển động tối cao” (paramäya gatiyä) mà trong 
Œe và Ee có ghi.] (1934) 


125 [Nguyên văn cụm chữ này: daJhadhamma dhanuggaho sikkhito katahat- 
tho katipäsano. Ở đây Mp đã chú giải những chữ này theo nghĩa hơi khác 
với chú giải của chính nó trong kinh 4:45 - (Mời coi lại 02 chú thích của Mp 
ở kinh 4:45). Còn ở đây kinh này, Mp chú giải rằng: “Cung thủ dùng cung 
cứng chắc (dalhadhammä dhamugsgaho): là một cung thủ cầm một loại cung 
cứng chắc. Một “CMng cứng chắc” (dalhadhanwu) được gọi là “sức mạnh của 
hai-ngàn" (dvisahassathamam) |Sức mạnh hai-ngàn có nghĩa là một khối 
lượng kim loại, như đồng hay chì... được dùng làm đầu mũi tên...]. Được 
thao luyện (sikkhiro) nghĩa là: họ đã ở trong họ tộc của vị cung sư 10-12 năm 
để học kỹ năng bắn. 7/iện fhạo (katahartho) nghĩa là: người đã được thao 
luyện, đã học kỹ năng bắn chưa chắc đã thiện thạo; họ thiện thạo là khi họ đã 
đạt tới sự làm chủ (nằm vững, điều khiển) nó. Đã đây kinh nghiệm 
(katipäsano) nghĩa là: họ đã từng biểu diễn thi đấu bắn cung ở nhiều hội 
thao, những cuộc thi... của triều đình, quan lại. | (1935) 


- (Về loại cung cứng lớn: trong kinh 4:45 có chú thích 724 như vây: [Nguyên 
chữ là: đahadhamma. Đuôi chữ -dhamma ở đây là tiếng Pali, tương đương 
như trong chữ Phạn là đhanvan (có một thanh cung). Mp diễn dịch: “Dùng 
cung cứng lớn nghĩa là có được một thanh cung cỡ lớn nhất" (dalhadhanu 
uftamappamanena dhanung samannagafo). | (124). | 


1936 [Chỗ này lời kinh cũng tương tự như trong kinh 4:45 nói trên [và kinh 
SN 2:26 (Quyền 1).].] (1936) 


1237 [Lời kinh ở đây ghi là: evarữpäya sandhävanikaya; Mp giải nghĩa cụm 
chữ này là = padasĩ dhãvanena (chạy bằng chân). Trong khi kinh 4:45 thì 
ghi gamanena (du hành). | (1937) 


1238 [Chỗ này trong Ce và Ee có thêm chữ #7 (và hoảng sợ), nhưng dường 
như nguyên thủy kinh chữ này chỉ được thêm trong lần thứ ba, khi những 
thiên thần chạy trốn vô kinh thành (thành phó) của mình. Trong Be cũng ghi 
thêm chữ này trong lần thứ ba mà thôi.] (1938) 


Chú Thích * 141 


1939 [Câu này cả 03 phiên bản đều ghi là: øwmakäsi mãram. Có lẽ rằng 
những người biên tập của họ đã coi cụm chữ này có hàm nghĩa là “người đã 
kết thúc xong đổi với Ma-vương”. Nhưng nghĩa này chắc chắn là sai, vì 02 lý 
do: thứ nhất, về mặt ngữ pháp, câu này đòi hỏi phải ghi rõ giống là mãrassa; 
và thứ hai, thực tế là không đúng nếu nói rằng một người thiền trong (trạng 
thái) tầng thiền định là đã “kế thúc xong đối với Ma-vương”; không phải vậy. 
Coi trong những kinh khác chúng ta thấy câu andhamakãsi mãram [như kinh 
MN 25, cuối các mục 12-20; nghĩa: “người đó đã làm Ma-vương mù mắt" 
hay “đã làm mù mắt Ma-vương”] thì có nghĩa tốt hơn, có lý hơn. Ps II 163,4— 
8, khi luận giải về kinh MN 25 chỗ mấy mục này, đã giải thích: [“Người đó 
đã làm mù mắt Ma-vương: (nghĩa là) người đó đã hủy diệt mắt của Ma- 
vương, nhưng khi một Tỳ kheo chứng đắc một tầng thiền định là cơ-sở (nền, 
môi trường) cho sự thiền quán (minh-sát), thì Ma-vương không thê nhìn thấy 
đối-tượng của tâm người đó là gì. Vì vậy mới nói rằng: 'Người đó đã làm mù 


Là k¿ 


mắt Ma-vương'”]| (andhamakäsi mãran tỉ na mãrassa akkhini bhindi. Vipas- 
sanapadakaj]hanam samapannassa pana bhikkhuno ima1n nãma ãrammanam 
nissãya cifam vaftafTẦ tỉ mãro passitumn na sakkoti Tena vufam “and- 


hamakasi mãran` r¡).] (1939) 


1940 [Cậu này là: Apadam vadhitvä mãracakkhưm. Mp giải thích: “Móc mắt 
Ma-vương không còn dấu vết: (nghĩa là) hủy diệt toàn bộ [những con mãij, 
không còn lại gì (nppadam niravasesam vadhina).” Trong kinh MN 25, 
cuối các mục 12-20 và MN 26, cuối các mục 34-42 thì lời câu này đã được 
ghi ra ở cuối tất cả các mục mô tả về /á cả 09 tầng chứng đắc thiền định, tức 
gồm luôn cả 04 tầng thiền định sắc-giới. Như vậy đường như có sự khác nhau 
giữa những sự truyền thừa kinh điển: vì mệnh đề này có lúc chỉ được áp dụng 
chỉ cho 05 /ẳng chứng đắc vô-sắc [như trong kinh AN này], có lúc lại được 
áp dụng thêm luôn cho cả 04 tầng thiên định sắc-giới [như trong kinh MN 
mới nói trên].] (1940) 


14! [“Vo¡ jớn” là dịch chữ hafthikalabha. Mp giải thích đó là “một con voi 
đực rất lớn” (mahantä mahamä nãga) ... Ud 41,20-21 có đề cập nhiều loại 
voi khác nhau, trong số đó có hafthikalabhä [Ee ghi là ha/hikajarz] mà Ud-a 
250.,12-13 gọi đó là voi frẻ (hafthipofaka). Chúng được phân biệt với har- 
thicchãpã là voi con, tức voi nhỏ vẫn còn được cho bú hay mớm ăn 
(khưrupaga daharahatthipofaka). Tôi đã dịch theo cách giải nghĩa này.| 


142 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


(1941) 


1242 [Tôi theo Be và Ee đọc là mallesu, khác với Ce ghi là malaresu. Kinh SN 
42:11 cũng được nói ở Uruvelakappa và ghi luôn đó là một thị trấn của người 
Malla.] (1942) 


12 [Mp giải thích chữ vữnuccaii ở đây có nghĩa là “được giải thoát khỏi 
những phẩm chất đối nghịch” (paccanikadhammehi ca vùnuccaii). Vì tất cả 
03 phiên bản đều ghi chữ vửnuccari, đúng theo sự ủng hộ của Mp, nên tôi 
dịch đúng theo chữ ghi của chúng, nhưng tôi vẫn nghĩ có lẽ chữ nguyên gốc 
là chữ adhữmuccari, nghĩa là: “quyết tâm vào nó” hay “tập trung vào trong 
đó” hay “chú định vào trong nó”. Chúng ta thấy các kinh đã phơi bày chỉ ra 
về phương diện những tầng chứng đắc thiền định kế tiếp từ thấp lên cao, 
trong mỗi trường hợp thì vị Bô-tát (Phật) đều là vữnwccatiladhimuccari trong 
sự chứng đắc rước khi bậc ây thực sự thành tựu nó. Trong ngữ cảnh như vậy 
thì nghĩa “tập rung vào trong nó hay chú định vào trong nó” có nghĩa tốt 
hơn là nghĩa “được giải thoát trong nớ”.| (1943) 


1944 [Ce có ghi chữ số nhiều có giống là passa/zm., Be và Ee thì ghi chữ số ít 
có giống là passaro. Mp [của Be] ghi chữ passzo trong một bổ đề và một 
chữ số nhiều có phân giống trong chú giải của nó là: °Efam sanfan tỉ passafo 
tì etam nekkhammam santam vieatadarathaparilahan tỉ evan passanfãna1ụn 
bhikkhinam. Chữ passafo cũng được thấy trong phiên bản cổ hơn của Tích 
Lan cổ (Sinhala). Có thể chữ passaío đã sao chép từ 'phẩn chuyển đổi” bên 
dưới đó cho nên bị sai. “Phần chuyển đổi” bên dưới là phần lời kinh sau đó do 
Phật nói sau khi họ tới hỏi Phật, trong đó chữ passafo ở dạng số í là đúng, 
nhưng nếu sao chép nó đó đưa lên chỗ này thì thành sai. Chỗ này phải dùng ở 
dạng số nhiều là øzssa/zm thì mới đúng.] (1944) 


1945 [Mp diễn dịch sự fờ-bỏ (nekkhamma) ở đây nghĩa là “sự xuất gia” (pab- 
baj/ä), đúng theo nghĩa chung, để phân biệt chung về người tại gia và người 
xuất gia. Nhưng, theo nghĩa riêng ở đây, có lẽ lời kinh tự nó đã cho thấy sự 
từ-bỏ ở đây là một phẩm-chất bên trong (của người tu), được ngầm hiểu và 
xác định là sự chứng đắc chắc chắn tầng thiền định thứ nhất. (Bởi vì, sự từ-bỏ 
những khoái-lạc giác quan và những phẩm-chất bắt thiện được nói trong định 
nghĩa của tầng thiền định thứ nhất).] (1945) 


Chú Thích * 143 


1946 [Về cách phân chia các phần của kinh này: tôi làm theo Ee, vì cách này 
cũng đồng nhất với cách phân chia các đoạn trong Be và giúp cho thấy sự 
chuyên đổi các phần trong bài kinh rõ ràng hơn cách phân chia trong Ce.] 
(1946) 


1947 [Tôi làm theo Ee ghi là aparena samayena ở đây và trong những phần 
tiếp theo. Ce và Be thì bỏ cụm chữ “Thời gian sau đó” trong những phần tiếp 
theo.] (1947) 


1948 [Ở đây tôi làm theo những phiên bản chép tay đã được nói đến trong chú- 
giải của phiên bản Ee, trong đó ghi là „oekhasukhasahagafa (có kèm theo sự 
sướng [liên kết với] sự buông-xả). Cách ghi này phù hợp hơn với sự thuyết 
giảng so với cách ghi upe(k)khãsahagaiä được thấy trong tất cả 03 phiên 
bản.] (1948) 


1949 [Trong Ce và Be thì tên nhóm này là SZmaññavaggo (NHÓM/Phẩm SA- 
MÔN!. Trong Ee tên nhóm là Pzñcziavagga (NHÓM/Phẩm PAÑCÃLA).] 
(1949) 


1950 [Bài kệ này cũng có trong kinh SN 2:07 (Quyên 1). Be và Ee đều ghi sai 
câu kệ (paa4) a trong kinh AN này là: sammbadhe gafam okasam; khác với Ce 
ghi là: sưmbadhe vafa okasam. Lời kinh trong kinh SN 2:07 của Be và Ee thì 
ghi đúng chữ vz/a. Cũng vậy, trong câu kệ b, Ce ghi chữ: avindi, Ee ghi: 
avidä, là 02 thể bất hợp thức của động từ có nghĩa là “đã biế?”. Nhưng Be ghi 
là: avidvä (không biết, vô minh) thì thật khó mà giải thích cho được. Tuy 
nhiên trong kinh SN 2:07 thì Be lại ghi là avinđ.] (1950) 


125! [Coi thêm lại kinh 9:37.] (1951) 


192 [“Theo nghĩa nhất thời” là tạm dịch chữ pariyäyena. Mp giải thích đó 
nghĩa là: “Ƒ? một lý do duy nhất (ekena kãranena). Vì tầng thiền định thứ 
nhất được gọi là sự thành-tựu một sự mở-thoát chỉ riêng về phương diện là sự 
(nhất thời) vắng-mặt (không có) sự giam-cầm bởi tham-dục, chứ không phải 
về những phương diện (rốt ráo) khác. ”] 


153 [Nguyên văn câu này: Yzdeva fattha rữpasañña aniruddhaä hori. Động từ 
số ít hori cho thấy danh từ “sự nhận-thức” ở đây là dạng số ít. Nhưng trong 


144 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


những đoạn kế tiếp theo thì những chữ rữpasaññãnam (những nhận-thức về 
thể-sắc) ... là ở dạng số nhiều có giông.] (1953) 


1954 [“Theo nghĩa không phải nhất thời" là tạm dịch chữ nippariyäyena. Mp 
giải thích: “Không phải chỉ vì một lý do, mà vì nó (trạng thái này) đã dẹp bỏ 
mọi Sự giam-cầm, sự tiêu diệt ô-nhiễm (lậu tận) được gọi là sự đạt được một 
sự mở-thoát theo mọi cách (về mọi phương diện).”| (1954) 


195 [Kịnh MN 70, mục 17 có đưa ra định nghĩa chính thức về “người thân 
chứng” (kãyasakkh?) là một người “tiếp xúc bằng thân và an trú trong những 
sự giải-thoát (là) bình an và vô sắc giới, vượt trên những thể sắc (sắc giới), 
nhưng người đó mới tiêu diệt được một số ô-nhiễm (lậu hoặc) nhờ sự nhìn- 
thấy của người đó bằng trí-tuệ” Tuy nhiên trong bài kinh này chữ “người 
thân chứng” không khớp với định nghĩa chính thức nói trên, mà nó được giải 
thích dựa trên cơ-sở của một sự “chơi chữ”. Nói một cách nghiêm ngặt hơn, 
người đã chứng ngộ sự hoàn toàn tiêu diệt ô-nhiễm (A-la-hán) thì không còn 
là một “người thân chứng” nữa, bởi “người thân chứng” là vẫn còn nằm trong 
thê loại những người vẫn còn tu tập (đương học nhân).] (1955) 


125% [Nguyên văn cả câu này: Yafhã yathä ca tadãyatanamn tathã tathã nam 
käyena phusitvã viharati. Mp chú giải nghĩa là: “Thông qua bất kỳ phương 
tiện nào hoặc bất kỳ cách nào mà có cảnh xứ đó nằm trong tầng thiền định 
thứ nhất, thì bằng chính phương tiện đó hoặc theo chính cách đó người đó an 
trú sau khi đã tiếp xúc sự chứng đắc đó với thân-của-tâm cùng có mặt (sz- 
hajatanãmahayena phusiñxa).”] (1956) 


197 [Như đã được gợi ý trong chú thích về “người thân chứng) ở đầu kinh 
này: Ở đây chúng ta có thể thấy bản thân cụm chữ “heo nghĩa không phải 
nhất thời” cũng được dùng theo một nghĩa lỏng lẻo và “nhất thời” (tức không 
đúng với thực tế). Theo nghĩa nghiêm ngặt, “không phải nhất thời' (đúng với 
thực tế) thì người trong trường hợp thứ (9) này không phải là “một người thân 
chứng' (vì sự tiêu diệt ô-nhiễm là chỉ một A-la-hán) và “người thân chứng" 
đúng định nghĩa thì chưa phải là A-la-hán. (Do vậy sẽ không có cái gọi là 
“một người thân chứng theo nghĩa không phải nhất thời, bởi còn là “một 
người thân chứng' thì những sự giải-thoát trong các tầng chứng đắc thiền 
định chỉ là tạm thời, nhất thời. Thoát ra khỏi thiền định là quay lại trạng thái 


Chú Thích * 145 


còn ô-nhiễm. Do vậy, nếu hiểu đúng thì câu cuối nên gọi đó là một A-la-hán, 
chứ không nên là “một người thân chứng” và ghép thêm chữ “theo nghĩa 
không phải nhất thời”. Tuy nhiên, “nhất thời trong riêng ngữ cảnh bài kinh 
này đang nói về “người thân chứng", thì cách ghi này có thê “nhất thời” được 
chấp nhận đề chỉ một bậc A-la-hán đã mãi mãi tiêu diệt xong mọi ô-nhiễm).] 
(1957) 


58 [Lại nữa, nói một cách nghiêm ngặt, theo định nghĩa chính thức trong 
kinh MN 70.16, “người được giải-thoát nhờ trí-tuỷ” (paññavimufía) là một 
A-la-hán là người không chứng đắc “những sự giải-thoát vô-sắc giới" (bốn 
tầng chứng đắc vô-sắc giới) hay “sự chấm-dứt nhận-thức và cảm-giác` (diệt 
thọ tưởng). Tương tự, để đáp ứng tiêu chuẩn chính thức của “sự giải-thoát về 
cả hai phương điện [coi kinh kế tiếp], thì một đệ tử không phải chỉ (¡) chứng 
đắc “thánh quả A-la-hán' mà (ii) cũng chứng đắc luôn “những sự giải-thoát 
vÔ-sắc giới, như đã được định nghĩa trong kinh MN 70.15.] (1958) 


1959 [Nguyên văn cụm chữ mô tả này là: s¿kkhãdubbalyäni. Nghĩa gốc là: “sự 
yếu kém trong Jvề vấn đê) tu học”. Nhưng ý ở đây không phải chỉ những 
khuyết-điểm hay sự “dở-et° trong sự tu học của một người, mà chỉ những 
khuyết điểm về sự giữ-giới trong (tiến trình) tu học của người đó. (Nên người 
dịch Việt tạm dịch theo nghĩa đó là sự kéo-là¡ vì những thứ phạm giới đó sẽ 
kéo lùi tiến độ tu học của người tu). 


- Các kinh từ 9:63-9:92 đều là những kinh do kết hợp mà có “09-điểu”: gồm 
10 kinh có (I) “05-điễu' rồi kết hợp thêm /ẩn /ượt với (II) “04 nên tảng 
chánh-niệm` (tử niệm xứ), với “04 sự chuyên-cân tu đúng đắn" (tứ chánh 
cần), và với “04 cơ-sở (tạo ra) thân thông) (tử thần túc) để tạo thành 30 kinh 
“09-điểu' và do vậy được đưa vào Quyển “Chín” này.] (1959) 


190 [le không đánh số NHÓM này. Ce thì đánh số nó là NHÓM 5 và Be 
đánh số nó là NHÓM (10) 05, nghĩa là nhóm thứ 10 trong toàn Quyển và là 
nhóm thứ 05 của phần “NĂM MUƠI KINH S4Ư”.] (1960) 


19%1 [Ce không đánh số các kinh trong dãy kinh này. Be thì đánh số chúng 
liên tục theo các số kinh trước đó trong toàn Quyến, tức đánh số từ kinh 93 
đến 432. Ee thì đánh số chúng từ kinh 93 đến 100 mà không giải thích lý do 
tại sao số kinh cuối là 100. Ở đây tôi làm theo cách đánh số của Be (từ 93- 


146 * Bộ Kinh Tăng Chỉ — QUYỀN 9 


432).] (1961) 


19%2 [Ce ghi các số kinh từ 3-18, nhưng có tới 18 kinh trong dãy này; 09 
nhận-thức và 09 tầng chứng đắc thiền định tổng cộng là 18 kinh rồi mỗi kinh 
lại nhân cho 09 thuật-ngữ nằm trong “sự hoàn-foàn hiểu” cho tới “sự từ-bở”. 
18 kinh bắt đầu tính từ kinh số 03 cộng với 02 kinh kế trước thì tổng số là 20, 
và số kinh cuối phải là 20.] (1962) 


193 [Chỗ này Ce có một ghi chú rằng: “Có 17 danh tính từ, từ “/hm' cho tới 
*sự lo-tâm phóng dật, mỗi cái nhân với 10 thuật-ngữ bắt đầu từ “để có sự 
trực-tiếp biết”... Rồi mỗi cái lại nhân với 09 nhận-thức và 09 tầng chứng đắc 
thiên định, được mô tả với câu “chín điểu (rạng thái) này nên được tu tập). 
Như vậy tổng cộng tất cả có 340 kinh.”] (1963) 


++++ 


